TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Bảng viết tắt 

A. Tăng chi bộ kinh 

Bv. Tiểu bộ, Phật chủng tánh 
D. Trường bộ kinh 

Dh. Tiểu bộ, pháp cú 
ĐTK/ĐC TT Đại tạng kinh Đại chính tân tu 
It. Tiểu bộ, như thị ngữ 

Jaa. Tiểu bộ, bôn sanh kinh 
Kh. Tiểu bộ, tiểu tụng 

M. Trung bộ kinh 

Nd. Tiểu bộ, nghĩa thích 

Pv. Tiểu bộ, ngạ quỷ sự 

S. Tương ưng bộ kinh 

Sn. Tiểu bộ, kinh tập 

Th. 1. Tiểu bộ, trưởng lão kệ 
Th. 2. Tiểu bộ, trưởng lão ni kệ 
Ud. Tiểu bộ, tự thuyết kinh 


Vv. Tiểu bộ, thiên cung sự 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 5 





LỜI GIỚI THIỆU 


Trong hệ thống kinh điển Bắc truyền, kinh 4-hàm có một vị trí đặc 
biệt quan trọng. Về mặt lịch sử, kinh văn lưu lại những dữ liệu quý giá 
về cuộc đời Đức Phật cũng như quá trình phát triển của Phật giáo. Trên 
phương diện tư tưởng, 41-häzn là bộ kinh nội hàm những giáo lý căn bản từ 
Ba pháp ấn, Mười hai nhân duyên, Tứ đề và Bát Chánh đạo... Trên lãnh 
vực văn hóa, có thể phát hiện từ kinh văn không gian tâm linh và bối cảnh 
sinh hoạt thời Phật rất sông động. 


Trong chương trình Đảo fqo Phát học từ xa do nguyệt san Giác Ngộ 
tổ chức vào năm 2006, Đại đức Thích Nguyên Hùng đã phát tâm biên soạn 
giáo trình về kinh 4-hàm làm tài liệu học tập cho học viên năm thứ nhất 
của chương trình. Sau khi cập nhật và bổ sung thêm các tư liệu liên quan, 


Đại đức đã biên soạn thành tác phẩm Tông quan bốn bộ A-hàm. 


Nhân đây, với vai trò chứng minh chương trình Đảo tạo Phật học từ 
xa, tôi xin tán thán nỗ lực của tác giả và hoan hỷ giới thiệu tác phâm với 


chư tôn đức Tăng Ni và quý bạn đọc. 


Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ 


Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 7 





KHÁI QUÁT 
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 
VÀ TRUYÈN BÁ KINH A-HÀM 


I. Nguồn gốc 


Tất cả kinh điển Phật giáo, dù là Đại thừa hay Tiểu thừa, Nam 
truyền hay Bắc truyền, đều có chung một nguồn gốc là lưu xuất từ 
kim khâu, từ trí tuệ giác ngộ và giải thoát của Đức Thế Tôn. Cuộc 
đời của Đức Phật gắn liền với sự nghiệp giáo dục hoằng pháp 
suốt 49 năm, cho đến khi Niết-bàn, Ngài vẫn ân cần di giáo các 
Tỳ-kheo và còn ân cần hỏi han các thầy có chỗ nào chưa hiểu về 
giáo pháp hay không. Những bài pháp thoại ấy được các thầy Tỳ- 
kheo học thuộc lòng và trì tụng mỗi ngày. Đó chính là Kinh tạng. 


Khoảng bốn tháng sau khi Phật Niết-bàn, Đại đệ tử Ca-diếp 
(Mahä-kã$yapa) sợ rằng những pháp thoại và giới luật Phật đã chế 
định sẽ bị quên mất và mai một dần, nên ngài liền nghĩ đến việc cần 
phải kết tập pháp tạng đề cho Chánh pháp trụ ở đời làm lợi ích chúng 
sanh. Bấy giờ, Tôn giả Ca-diếp bèn mời vua A-xà-thê (Ajãtasatru) 
làm đàn việt, tiền hành kết tập kinh điển vào ngày 27 tháng 6 tại hang 
Tất-ba-la (Sapta-parna-guhä), ngoại ô thành Vương-xá (Rãjagrha), 
với sự tham dự của 500 vị A-la-hán. Ngài Ca-diễp làm Thượng thủ, 
trước tiên mời ngài Ưu-ba-ly (Upäli) kết tập Luật tạng, tụng đi tụng 
lại đến 80 lần, sau này biên tập thành Luật Bát Thập Tụng. Kế đó, 
mời ngài A-nan (Ananda) kết tập Kinh tạng, sau này biên tập thành các 


8 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





bộ A-hàm. Những sách như 7# phân luật 54, Di-sa-tắc Ngũ phân luật 
30, Ma-ha Tăng-kỳ luật 32, Thiện kiến luật 1, v.v... đều ghi nhận kinh 
A-hàm được hình thành thành bốn bộ ' từ đó. 


H. Tên gọi 


Vì sao những lời Phật dạy sau khi được kết tập lại gọi là 
A-hàm? Căn cứ vào bài tựa kinh Trường A-hàm của ngài Tăng 
Triệu, thì chữ A-hàm, nguyên tiếng Phạn là Ägama, có nghĩa là 
Pháp quy, tức là nơi quy thú của muôn pháp. Các luận như Du-giả 
sư địa luận quyền 58, Dị bộ tông luán luận thuật kỷ, Thành duy 
thức luận thuật ký quyền 4, Câu-xá luận quang ký quyên 28, Huyền 
ứng âm nghĩa quyên 23 và 25, Du-già luận ký quyền 6, Tuệ lâm âm 
nghĩa quyên 18, 26, 51, Hy lân âm nghĩa quyên 8, Viên giác kinh 
đại sớ sao quyên 4 v.v... đều giải thích chữ Agama có nghĩa là giáo 
thuyết được truyền thừa, tức là tuyên tập những lời dạy của Đức 
Phật trong suốt 49 năm hoằng pháp của Ngài thành một hệ thống đề 
truyền thừa cho thế hệ tương lai. 


Như vậy, A-hàm là tên gọi chung những pháp thoại được nói 
bởi Đức Phật và đệ tử của Ngài, rồi được trao truyền cho nhau để 
làm y chỉ thực hành đời sống phạm hạnh giải thoát. 

HH. Phân bộ 

Phẩm Tự của kinh 7ăng nhất A-hàm cho chúng ta biết nguyên 
do vì sao lại phân chia những lời dạy của Đức Phật thành ra bốn bộ: 
“Ngài A-nan nói, Khế kinh nay sẽ chia làm bốn đoạn, trước tiên là 
Tăng nhất, hai là Trung, ba là Trường đa anh lạc, bốn là Tạp kinh”. 





1 Có thuyết nói đến 5 bộ, như Thiện Kiến luật Tỳ-bà-sa quyển 1, Đại A-la-hán Nan-đề Mật-đa-la 
Sở Thuyết Pháp Trụ Ký..., gồm: Trường, Trung, Tăng thuật-đa (Tương ưng), Ương-quật-đa-la 
(Tăng nhất) và Khuất-đà-ca (Tạp loại). Ngũ Phần Luật quyển 30, Ma-ha Tăng-kỳ luật quyển 
32, Tứ phần luật quyển 54, Phân biệt công đức luận quyển 1, đã đem bộ Khuất-đà-ca trong 5 
bộ A-hàm xếp vào trong Tạp tạng. 5 bộ A-hàm này tương đương với 5 bộ Thánh điển nikäyä: 
Digha-nikäya, Majjhima-nikäya, Samyutta-nikãya, Aủguttara-nikãya, Khuddaka-nikäya. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 9 





Luận Phán biệt công đức còn giải thích: “Do vì văn nghĩa lộn xộn 
nên phải lấy sự lý theo nhau, theo thứ tự lớn nhỏ, lẫy một làm đầu 
tiên, theo thứ tự đến mười; một, hai, ba theo sự tăng lên, cho nên 
gọi là Tăng nhất. Trung là không lớn không nhỏ, không đài không 
ngắn. Trường là nói về sự việc từ xa xưa trải qua nhiều kiếp. Tạp là 
các kinh khó tụng khó nhớ, liên hệ việc nhiều, dễ làm cho người ta 
quên”. Luật Ngũ phần cũng nói: “Ngài Ca-diếp hỏi tất cả Tu-đa-la 
xong, trong chúng nói rằng: Đây là kinh dài, nay tập thành một bộ, 
gọi là Trường A-hàm. Đây là kinh không dài không ngắn, nay tập 
thành một bộ, gọi là Trung A-hàm. Đây là kinh nói cho các Ưu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di, Thiên tử, Thiên nữ nghe, nay tập thành một bộ, gọi là 
Tạp A-hàm. Đây là kinh trình bày từ một pháp đến mười một pháp, 
nay tập thành một bộ gọi là Tăng nhất A-hàm”. 


IV. Vị trí 


Trong ngôi nhà Phật pháp, kinh A-hàm nói riêng, Tam tạng 
Thánh điển kinh, Luật, Luận nói chung, thuộc về Pháp bảo, một 
trong Ba ngôi báu mà trọn đời người Phật tử nương tựa, y chỉ, làm 
hành trang trên đường tìm về bến giác. Kinh Trưởng A-hàm nói: “Ai 
thấy pháp là thấy Phật”. Như vậy, Pháp chính là Phật. Đức Phật có vị 
trí cao cả như thế nào giữa Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn... 
thì Kinh tạng cũng có vị trí như vậy. 

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển Phật pháp, để phù hợp căn 
cơ và nhu cầu xã hội, đòi hỏi có những tên gọi và vị trí cần thiết. 
Cho nên, trong Tam Thánh điền, kinh A-hàm thuộc Kinh tạng. Trong 
Năm thời truyền giáo, kinh này thuộc thời thứ hai, Lộc Uyên thời. 
Trong Tám giáo, kinh này thuộc Tiệm giáo. 

Bốn bộ A-hàm được xếp đầu tiên trong Tam tạng kinh điển 
và được gọi A-hàm bộ. Trong ĐTK/ĐCTTT hiện đang lưu hành, bộ 
A -hàm được đánh số thứ tự Tập một và Tập hai, có 151 đề mục kinh, 
trong đó gồm trọn bốn bộ A-hàm và những biệt dịch của kinh này. 


10 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





V. Sự truyền bá 
A. Tại Ấn Độ 


Như chúng ta đều biết, những lời Đức Phật dạy trong suốt cuộc 
đời Ngài đều được các học trò ghi chép bằng trí nhớ thuộc lòng và 
truyền cho nhau bằng miệng. Ngay cả trong lần đại hội kết tập kinh 
điển lần thứ nhất, kỳ kết tập và cho ra đời bốn bộ A-hàm, cũng bằng 
hình thức Ấy, nghĩa là được đọc tụng thuộc lòng toàn bộ. Sự truyền 
bá theo hình thức này kéo dài đến mấy trăm năm sau, trải qua thêm 
ba lần kết tập kinh điển nữa mới được ghi chép thành văn bản. 
Lần kết tập thứ hai vào khoảng sau Phật nhập diệt 100 năm, với sự 
tham dự của 700 vị A-la-hán, gọi là “Thất bách kết tập”, trong đó 
có những trưởng lão từng sống với Đức Thế Tôn, như ngài Nhất 
Thiết Khứ (Sabbakamin) 136 tuổi hạ, Ly-bà-đa (Revata) 120 tuổi 
hạ, Tam-phù-đà (Sambhita) và Da-xá (Ya§a) đều 110 tuổi hạ?. 


Đại hội kết tập lần thứ ba diễn ra khoảng thời gian sau Phật 
Niết-bàn 218 năm, tức là 325 năm trước Tây lịch. Đại hội lần này 
do Hoàng để A-dục (Asoka) đề xướng và bảo trợ. Đại hội trải 
qua 9 tháng thì hoàn tất, do Trưởng lão Mục-kiền-liên-tử Đề-tu 
(Maudgaliputra Tišya) làm chủ tọa, 999 vị Tỳ-kheo A-la-hán tham 
dự, nên gọi là cuộc kết tập của 1.000 vị La-hán:. 


Khoảng 400 năm sau Phật Niết-bàn, tại thành Ca- thấp- di-la 
(Kasmira) nước Kiền- đà- la (Gandhàra) thuộc miền Tây bắc Ấn Độ, 
dưới triều vua Ca-nj-sắc-ca (Kaniska), đại hội kết tập kinh điển 
lần thứ tư được triệu tập, dưới sự chủ trì của Tôn giả Thế Hữu 
(Vasumitra) và Hiếp Tôn giả (Parsva). Lần này, kinh điển chính 
thức được ghi thành văn, và ngữ văn thánh điển được dùng là tiếng 
Phạn, gồm có bốn bộ A-hàm, Luật tạng và Luận tạng!?. Trong khi đó, 





?Theo Ngũ phần Luật, ĐTK/ĐCTT, N° 1421, tr.192a-194b. 
3 Theo Thiện Kiến Luật Tỳ-bà-sa, quyển I,lI ĐTK/ĐCTT, N9 1462, tr.678b - 684. 
*Theo Đại Đường Tây Vức ký quyền 3, ĐTK/ĐCTT, N° 2087, tr.886b. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 11 





tại Tích Lan, làng Aluvihata, vào khoảng năm 83 Tây lịch, một đại 
hội kết tập kinh điển cũng được triệu tập dưới sự chủ trì của Thượng 
tọa La-hi-da cùng với 500 Ty-kheo, và Tam tạng cũng được biên 
chép thành văn bản bằng ngữ văn thánh điển Päli, đó chính là tạng 
Nikaya hiện đang lưu hành. 


Cần nói thêm rằng, vào lần kết tập kinh điền lần thứ nhất, trong 
khi 500 A-la-hán đang kết tập kinh điển bên trong hang Thất diệp, 
thì một số lượng lớn các Tỳ-kheo còn lại bên ngoài, gồm nhiều 
A-la-hán và chưa A-la-hán, có lẽ gấp nhiều lần bên trong, cũng tiến 
hành kết tập kinh điển, do Vaspa, một trong 5 vị Tỳ-kheo đầu tiên 
(5 anh em ông Kiều Trần Như) chủ trì. Theo Cồng đức luận thì đại 
hội bên ngoài đã kết tập hầu hết và không bỏ sót một pháp thoại 
nào của Đức Phật. Đây có thể xem như là manh nha của sự phân 
phái. Đến kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai trở đi thì sự phân chia 
bộ phái trở nên rõ rệt và rất nhiều bộ phái ra đời, bộ phái nào cũng 
có ba tạng Thánh điển của mình. Theo Tây Tạng truyền thuyếi, 
Đại chúng bộ (Mahãsanghika) phát triển ở địa phương Maharastra, 
ngữ văn thánh điển là Maharastra; Thượng tọa bộ (Ärya-sthavira- 
nikäya) lấy Ujayana làm trung tâm, ngữ văn thánh điền là Paisaci; 
Chính lượng bộ (Sammatiya) phát triển ở một dãy Surasena, ngữ 
văn thánh điển là Apabhramsa; Thuyết hữu bộ (Sarvästi-vadin) 
thịnh lên ở Kasmira và Gandhara, ngữ văn thánh điển là Samkrta. 
Ngữ văn PalIsaci chính là ngữ văn Pali; thời A-dục vương, ngữ văn 
này là của Phật giáo dãy Ujayana. Bốn bộ A-hàm truyền vào Trung 
Quốc chưa biết đích xác xuất phát từ bộ phái nào, nhưng chắc chắn 
ngữ văn thánh điển là tiếng Phạn. Một số khảo cô gần đây ở Đôn 
Hoàng đã chứng minh được điều này. 

Theo Luận Phân biệt công đức, bôn bộ A-hàm Hán dịch đều 
được truyền từ Đại chúng bộ, hoặc nói Tăng Nhất A-hàm từ Đại 
chúng bộ; Trung A-hàm, Tạp A-hàm từ Nhất thiết hữu bộ; Trường 
A-hàm từ Hóa địa bộ. 


12 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





B. Tại Trung Quốc 


Trong quá trình phân chia bộ phái, ngẫu nhiên các bộ A-hàm 
cùng với các kinh điển Đại thừa đều tập trung về phía Bắc Ấn Độ, 
và ngữ văn thánh điển là Phạn văn. Rồi từ đó, băng qua giữa vùng 
Á-tế-á mà truyền vào các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, 
Mông Cô... Ở đây, vì bốn bộ A-hàm mà chúng ta sử dụng được dịch 
từ Hán tạng, nên nói sự truyền thừa kinh này ở Trung Quốc. 


Khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, không phải một lúc có 
đủ Tam tạng kinh điển, vì những Tỳ-kheo hành đạo thường đơn thân 
độc mã mà không hề có một sự tô chức và sắp xếp nào. Họ cứ ổi, và 
đến địa phương nào, họ học ngôn ngữ của địa phương đó, rồi dịch 
những kinh mà họ thuộc hoặc mang theo ra tiếng bản địa. Những 
kinh được dịch đầu tiên ở Trung Quốc là kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
kinh Pháp Cú, kế đến là các kinh rải rác trong các bộ A-hàm. 


Theo học giả Lương Khải Siêu, khoảng 100 năm của thời kỳ 
đầu, các nhà phiên dịch như An Thế Cao, Chi Khiêm, Pháp Hộ, 
Pháp Cự đều phiên dịch từ các bản kinh lẻ tẻ (đơn bản) trong các bộ 
A-hàm. Những kinh này hiện nay được xếp vào mục Biệt dịch. Cho 
đến đời Đông Tấn bắt đầu có những bản dịch đầy đủ trọn bộ các 
kinh A-hàm. Đầu tiên là Tăng nhất A-hàm, rồi Trung A-hàm, kế đến 
Trường A-hàm và cuỗi cùng là Tạp A-hàm, được dịch suốt khoảng 
thời gian 60 năm mới hoàn thành. 


Tăng Nhất A-hàm được Cù-đàm Tăng-già-đề-bà dịch vào đời 
Đông Tân (niên hiệu Kiên Nguyên thứ 21, 385 Tây lịch). 

Trung A-hàm được Tăng-già-đề-bà và Tăng-già-la-xoa dịch 
vào năm 398 Tây lịch với sự trợ dịch của Đạo Từ. 

Trường A-hàm được Phật-đà-da-xã dịch vào năm 413 Tây lịch 
với sự trợ dịch của Trúc Phật Niệm và Đạo Hàm. 

Tạp A-hàm được Cầu-na-bạt-đà-la dịch vào năm 435 Tây lịch 
với sự trợ dịch của Pháp Dũng. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 13 





Như vậy, mãi đến năm 443 Tây lịch, tức gần một ngàn năm sau 
Phật Niết-bàn, bốn bộ A-hàm mới được dịch sang tiếng Hán một cách 
khá đầy đủ. Nhưng không hiểu sao, quá trình phiên dịch ấy đã không 
lưu lại bản Phạn ngữ ?! 


Thực ra, kinh A-hàm, cũng như các kinh khác, có rất nhiều bản 
dịch khác nhau. Đó là do hoàn cảnh đất nước Trung Hoa rộng lớn, 
chiến tranh cát cứ khắp nơi đã gây trở ngại cho sự đi lại, đồng thời các 
vị cao tăng đi truyền kinh không xuất phát từ một nơi, không ở chung 
một nước, nên không có sự liên hệ và biết việc làm của nhau. Vì vậy, 
một bản kinh có nhiều người dịch, và tùy theo kinh văn mà họ mang 
theo (thuộc bộ phái nào) hoặc thuộc lòng, mà cùng một kinh có bản 
dài bản ngắn, có bản đủ bản thiếu... Rất tiếc, tình trạng dịch kinh này 
vẫn còn tiếp diễn tại Việt Nam ta hiện nay. 


C. Tại Việt Nam 


Theo học giả Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Phật giáo du nhập vào 
Việt Nam có thể nói là sớm hơn Trung Quốc. Công trình phiên dịch 
kinh Phật từ tiếng Phạn sang tiếng Việt (hoặc tiếng Hán?) cũng có 
thể nói là hình thành sớm lắm. Xem truyện Thiền sư Khương Tăng 
Hội sang nước Đông Ngô truyền đạo bên Tàu thời Tam quốc thì đủ 
biết. Sử liệu cho thấy, từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam cho 
đến lúc nó phát triển khá mạnh vào thê kỷ thứ 2, thứ 3 Tây lịch, với 
trung tâm Phật giáo Luy Lâu, thì lúc ấy chúng ta đã dịch được 
Độ Tập kinh sang tiêng Việt, rồi từ bản tiếng Việt này lại được dịch 
ra tiếng Hán. Nhưng không hiểu vì sao việc làm giá trị và đáng tự 
hào dân tộc đó lại không được tiếp tục và giữ gìn! Hay đã bị xóa 
sạch vét tích sau một ngàn năm Bắc thuộc? 


Khi đất nước giành lại quyền tự chủ, mà trong đó công lao của 
các Thiền sư, Phật tử không phải ít, Phật giáo nước nhà lại được 
hưng thịnh. Các triều đại Đinh - Lê - Lý - Trần đều có những Thiền 
sư làm rạng ngời trang sử bởi những đóng góp dựng nước và giữ 
nước (Khai quốc - Trấn quốc); có những ông vua được nuôi dạy ở 


14 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





trong chùa, làm cho nước nhà hết sức hưng thịnh. Bấy giờ, những 
vua mộ Phật đã cho người qua Trung Quốc thỉnh Tam tạng kinh 
điển về Việt Nam, đồng thời cũng cho người sao chép lại. Sử chép 
vua Lê Long Đĩnh cũng có sai người đi qua bên Tàu thỉnh Đại tạng 
kinh đem về nước ta. Cho nên, Tam tạng kinh điển mà Việt Nam có 
hồi bấy giờ là Tam tạng chữ Hán. Tăng Ni ở Việt Nam trong quá 
khứ, và bây giờ vẫn còn, dạy cho Tăng chúng và Phật tử cũng căn 
cứ vào bản Hán mà dạy. Một số kinh sách được diễn ra chữ Nôm, 
nhưng tắt ít. 


Đến khi chữ Quốc ngữ ra đời, một số chư tôn đức tiền bối đã 
phiên dịch một số kinh ra tiếng Việt, nhưng công việc ấy hoàn toàn 
tự phát, và không có hệ thống, thấy kinh nào thích hợp cho Tăng 
Ni, Phật tử hành trì tu học thì dịch, và hầu hết thiên về kinh điển 
Đại thừa. 


Mãi đến năm 1990, Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng 
kinh Việt Nam chính thức được thành lập; năm sau, 1991, Giáo 
hội khởi đầu ấn hành bộ 7zưởng A-hàm và Trường bộ kinh, mở 
đầu Đại tạng kinh bằng tiếng Việt (có tổ chức và hệ thống). Đến 
nay, Giáo hội đã hoàn tất công trình dịch thuật bốn bộ A-hàm 
và nhiều kinh khác. Riêng bốn bộ A-hàm đã được ¡in đầy đủ, kỹ 
thuật in và chất liệu giấy cũng khá. Tuy nhiên, các bản dịch bộ 
A-hàm này còn vụng về và thiếu chú thích, trong tương lai cần 
có bản tân tu. 


Mới đây, một công trình nghiên cứu và dịch thuật bộ A-hàm có 
thể nói là nghiêm túc và khoa học nhất trong lịch sử phiên dịch Kinh 
tạng Việt Nam, đó là 7zưởng A-hàm, Trung 1-hàm của Hòa thượng 
Thích Tuệ Sỹ và Tạp A-hàm, Tăng nhất A-hàm do Thượng tọa Đức 
Thắng, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ hiệu chú, đã được in ấn thành một 
bộ gọi là Tiểu tạng Thanh văn, rất giá trị 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 15 





VI. Kết luận 


Kinh A-hàm thuộc hệ thống Phật giáo Bắc truyền và xưa nay 
không được chú trọng, bởi nó bị xem là kinh điển Tiểu thừa. Thật ra, 
như bốn bộ Nikaya của Phật giáo Nam truyền, bốn bộ A-hàm chứa 
đựng những lời dạy của Đức Phật còn mang tính nguyên sơ nhất. Rất 
tiếc là công trình gìn giữ đã không được trọn vẹn, vì thời gian khâu 
truyền kéo đài quá lâu. Luận Phân biệt công đức, quyên thượng, 
ghi rằng: “Tăng nhất A-hàm vôn có 100 sự, A-nan đem truyền cho 
Ưu-đa-la, 12 năm sau, A-nan nhập Niết-bàn. Các thầy Tỳ-kheo sau 
này chỉ thích tập tọa thiền, bỏ phế phúng tụng, do đó kinh này mất 
90 sự. Các pháp sư trao cho nhau bằng miệng, không nghe nói đến 
văn tự biên chép, lúc ấy chỉ truyền hết 11 sự mà thôi. Từ đó thừa kế 
nhau chính là văn bản này”. Một kinh Tăng nhất A-hàm như thể thì 
các kinh khác không sao tránh khỏi sự mất mát, sai lạc. 


Phần lớn kinh Phật đều là tác phâm văn học. A-hàm tuy không 
tránh khỏi, nhưng so với các kinh khác thì A-hàm mang ít tính văn học 
hơn, mà mang đậm tính thật thà chất phác. Vì thế, dù không đám cho 
rằng mỗi câu mỗi chữ của A-hàm đều là lời Phật nói, nhưng nó hàm 
chứa nhiều và thuần túy lời Phật dạy mà các kinh khác không bì kịp. 
Đó là lý do chúng ta học kinh A-hàm, khoan nói đến ý nghĩa sâu xa 
của nó, mà phải qua đây chúng ta mới hiểu được những giáo lý căn 
bản nhất Phật dạy và hệ kinh điển Đại thừa. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 1 





TỎNG QUAN 
VẺ BÓN BỘ A-HÀM 


I. Thể loại văn học 


Hình thức văn học kinh A-hàm gồm có 9 hoặc 12 thể loại, mà 
xưa nay chúng ta vẫn thường quen gọi là 9 hoặc 12 bộ chân kinh. 
Một Tỳ-kheo biết được 9 hoặc 12 thể loại này được Đức Phật cho là 
người “biết pháp”. Chín thể loại đó là: 


1. Kinh, Phạn sũtra, còn gọi là khế kinh, đây là thể loại kinh 
được nói (hay viêt) theo thê văn xuôi mà ta vân thường gọi là văn 
trường hàng. 


2. Trùng tụng, Phạn geya, còn gọi là ứng tụng, ca vịnh, tương 
ưng với khế kinh. Sau khi thuyết pháp xong, Đức Phật thường tóm 
tắt nội dung bài pháp thoại bằng một hoặc nhiều bài kệ, còn gọi là 
trùng phức hay chỉnh cú. 


3. Ký thuyết, Phạn wyzkara„a, còn gọi là ký biệt hay thọ ký, 
vốn chỉ cho sự giải thoát của giáo nghĩa, sau chỉ những lời Đức Phật ấn 
chứng, thọ ký cho các đệ tử và những vấn đề trong tương lai. 


4. Kệ tụng, Phạn gia, còn gọi là cô khởi, toàn bộ đều dùng 
kệ tụng để ghi lại những lời dạy của Đức Phật. Thể loại này khác 
với thể ứng tụng ở chỗ ứng tụng chỉ tóm lược nghĩa chính của văn 
trường hàng, còn kệ tụng thì ghi lại toàn bộ nội dung pháp thoại. 





5 Xem kinh Thiện pháp, Trung A-hàm. 


18 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





5. Cảm hứng ngữ, Phạn na, còn gọi là tự thuyết. Đúc Phật 
không đợi có người thưa hỏi pháp mới nói, mà tự Ngài khai thị 
thuyết pháp cho đệ tử. 

6. Như thị ngữ (Bồn sự), Phạn 7-vy1aka hoặc iy-ukfaka. Nếu 
dịch từ chữ 1ti-vrttaka thì có nghĩa là “sự việc như vậy”, tức ta gọi là 
Nhân duyên kinh hay Bồn sự kinh, ghi lại nhân duyên, sự tích của 
Đức Phật và các đệ tử của Ngài trong quá khứ. Nếu dịch từ chữ ity- 
uktaka thì có nghĩa là “thuyết như vậy”, tức ta gọi là Như thị ngữ, nói 
“sự việc quá khứ là như vậy", “pháp nhĩ như thị”. 

7. Bốn sanh, Phạn 7ãtaka, ghì lại những hạnh đại bị trong những 
tiền kiếp Đức Phật đã tu hành. 


§. Phương quảng, Phạn vziuijya, tuyên thuyết giáo nghĩa sâu 
rộng, uyên áo. 


9. VỊị tằng hữu, Phạn 2đbhufa-dharma, ghi lại những sự việc hy 
hữu của Đức Phật cùng với các đệ tử của Ngài. 
Mười hai thể loại là 9 thể loại trên cộng thêm 3 thể loại sau: 


10. Nhân duyên, Phạn ø72ãna, ghi lại nhân duyên Đức Phật 
thuyết pháp, giáo hoá, như phẩm tự của các kinh. 


11. Thí dụ, Phạn øvadãna, lẫy hình ảnh thí dụ để làm sáng tỏ ý 
nghĩa của pháp. 


12. Luận nghị, Phạn »ađesa, Đức Phật hoặc các đại đệ tử luận 
nghị, quyết trạch thể tánh của các pháp, phân biệt rõ ràng nghĩa lý 
của nó. 

Trong cả hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền đều có 
đầy đủ 12 thể loại trên. Với nhiều thể loại văn học như vậy cho 
chúng ta thấy A-hàm là những tác phẩm văn học đồ sộ và phong 
phú. Đọc A-hàm, chúng ta không những bị lôi cuốn bởi sự phong 
phú về thể loại, về biện pháp tu từ, mà còn thấy rất sinh động bởi nó 
rất giàu hình ảnh. Dù vậy, A-hàm lại ít mang tính chất văn chương 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 19 





mà mang đậm tính thật thà chất phác, phản ánh tính trung thực và 
nguyên thủy những lời Phật dạy. Vì vậy, chúng ta thấy A-hàm mang 
thể tài của một loại ngôn hành lục, nên khi đọc vào ta có cảm giác 
như được sống lại trong hội chúng thời Đức Phật còn tại thế! 


II. Nội dung tư tưởng 


Phẩm Tựa của 7ăng nhất A-hàm phần nào gợi lại cho chúng 
ta thây không khí và diễn biên đại hội kiệt tập kinh điên lân thứ 
nhât, đặc biệt, qua lời tuyên bô của ngài A-nan chúng ta thây vị 
trí của kinh này, cũng như các bộ A-hàm khác, là vô cùng quan 
trọng. A-nan nói: “7ðng nhát A-hàm này xuât giáo nghĩa của Ba 
mươi bảy phâm trợ đạo, và các pháp cũng từ đây mà phát sanh”. 
Khi khăng định vị trí của A-hàm như vậy, Tôn giả Ca-diệp đã hỏi 
nguyên do, A-nan liên trả lời, và câu trả lời này tóm thâu toàn bộ 
tư tưởng của A-hàm, cũng như toàn bộ tư tưởng của Phật giáo, 
trong bài kệ: 

Chớ làm các điễu ác 

Vâng làm các điều lành 

Tự thanh tịnh tâm ý 

Là lời chư Phật dạy. 


Tưởng chừng như quá đơn giản, chẳng có gì gọi là tư tưởng, 
vậy nhưng chính A-nan đã khẳng định và giải thích “sở dĩ như vậy 
là vì, chớ làm các điều ác, đó là gốc rễ của các pháp, từ đó xuất sanh 
tất cả các pháp thiện. Do sanh pháp thiện, nên tâm ý thanh tịnh. Cho 
nên, bạch Ca-diếp, thân, khâu, ý hành của chư Phật Thế Tôn thường 
tu thanh tịnh”. Quả nhiên cái đích của Phật giáo hướng đến không 
phải chỉ dừng lại ở mức làm lành tránh dữ hay bỏ ác làm lành mà 
còn hướng đến sự tự làm thanh tịnh tâm ý mình. Tâm ý hoàn toàn 
thanh tịnh ấy chính là quốc độ Phật. Và đề đạt được điều đó không 
còn cách nào khác hơn là phải học pháp, tức giáo nghĩa Ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo. Kinh Lệ, số 222 Tì tung A-hàm khẳng định, muốn 


20 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





đoạn trừ vô minh, chấm dứt dòng chảy sanh tử luân hồi, tức bẻ gãy 
sự vận hành của 12 duyên khởi, phải tu Ba mươi bảy phâm trợ đạo, 
từ Tứ niệm xứ cho đên Bát Chánh đạo. 


Ba mươi bảy phẩm trợ đạo là nền tảng giáo lý xuyên suốt, nền 
tảng của toàn bộ hệ thống A-hàm. Vả chăng, theo các nhà Thiên 
thai học, Ba mươi bảy phẩm trợ đạo thuộc về Thông giáo, là giáo 
lý chung cho tất cả các thừa, các tông, chứ không phải chỉ riêng cho 
Tiểu thừa. 


Tuy nhiên, giáo lý vô thường, khổ, không, vô ngã vẫn là tư 
tưởng chủ đạo của các kinh A-hàm. 


“Này các Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường? 
“Bạch Thế Tôn, là vô thường. 

“Vô thường là khổ hay không phải khổ? 

“Bạch Thể Tôn, là khổ và biến dịch. 


“Vậy thì hãy học: Tất cả những cái ấy chăng phải là ta, chăng 
phải là sở hữu của ta". 

Những đoạn kinh như thế bàng bạc khắp các kinh A-hàm. Nó 
là tư tưởng chủ đạo và định hướng cho mọi sự học tập và tư duy 
thiền quán. Sự học trong A-hàm là học đề thấy bản chất vô thường, 
khổ, không, vô ngã của tất cả pháp hữu vi. Tư duy và thiền quán 
trong A-hàm cũng là để thấy được bản chất hư dối của mọi sự hữu. 
Học như thế, tư duy như thế, thiền quán như thế được gọi là 'đùng 
trí tuệ quán sát. Vậy thì, trí tuệ này có khác với tuệ giác Bát-nhã 
quán chiếu ngũ uân giai không của tư tưởng Đại thừa? 


Để thành tựu trí tuệ vô ngã đó, A-hàm chủ trương đời sống 
viên ly. 

Viễn ly là đời sống lý tưởng đề đạt được mục đích giác ngộ tối 
thượng. Phật nói: “Tỳ-kheo nào ham muôn nói chuyện ôn ào, vui 
thích trong sự nói chuyện ôn ào, tụ tập đê nói chuyện ôn ào, ham 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 21 





muốn đông người, vui thích với sự đông người, tụ tập đông người, 
không thích rời xa chỗ đông người, không thích sống cô độc nơi xa 
văng: Tỳ-kheo ấy mà có được an lạc nơi sự an lạc của bậc Thánh... 
trường hợp này không thể xảy ra'. Nhưng nếu, “Tỳ-kheo thường 
hoan lạc trong sự sống cô độc nơi xa văng, VỊ ấy có được sự an lạc 
nơi sự an lạc của bậc Thánh... trường hợp này tất có thê xảy ra". 


Như vậy, điểm khác biệt trong lý tưởng tu tập giữa A-hàm và 
Đại thừa đã thấy rõ. Một bên là viễn ly, một bên là “ngũ trược ác thế 
thệ tiên nhập'. 

Tóm lại, A-hàm tập hợp tất cả những giáo lý căn bản của Phật 
giáo, như Tứ đế, Thập nhị nhân duyên, Ngũ uẫn giai không, Nghiệp 
cảm luân hồi, Tứ niệm xứ, Bát Chánh đạo... là nền tảng căn bản mà 
từ đó các hệ kinh điển Đại thừa được hình thành. Nếu như đối với 
các giáo lý trong A-hàm mà không hiểu được chính xác thì không 
thể nào lãnh hội được giáo lý Đại thừa, hay nói cách khác là sở học 
Đại thừa trở thành lâu đài dựng trên cát. 


A-hàm không những chứa đựng những phương pháp tu tập 
cụ thể, rõ ràng đưa đến giác ngộ giải thoát mà còn bao hàm các 
phạm trù xã hội, luân lý, đạo đức, phong tục... rất phong phú, mà 
qua đó phản ánh tư tưởng của Phật giáo tác động và ảnh hưởng 
đến đời sống xã hội rất lớn, chăng hạn những kinh nói đến chế độ 
bốn giai cấp cho ta thấy được tỉnh thần bình đẳng của Phật giáo, 
xem những ghi chép về các nghi thức tế lễ, nhân đó thấy được tinh 
thần phá trừ mê tín của Phật giáo... 


II. Khảo sát từng bộ 
1. Trường A1-hàm 


Kinh ?rưởng A-hàm, tiếng Phạn là Dirghãgama, gồm 22 
quyền, do Phật-đà-da-xá (Buddhayaáas, Tăng nhân nước Kế Tân, 
Bắc Ấn Độ) và Trúc Phật Niệm (người Lương Châu, Cam Túc, 
Vũ Uy) dịch từ Phạn sang Hán vào đời Hậu Tần, niên hiệu Hoằng 


2 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Thỷ thứ 15 (413 Tây lịch), hiện nằm trong ĐTK/ĐCTT, tập I1, số 
1, trang I-149. 


Theo Luật 7ứ phần quyên 54, Luật Ngũ phần quyền 30, Luận 
Dự già sư địa quyên 85 v.v... thì kinh này tập hợp những bài pháp 
thoại dài của Đức Thích Tôn mà thành. 74/-5à-ấa f}-ni f}-bà-sa 
(Sarvästivãda vinaya vibhãsã) quyền 1, cho rằng kinh này chuyên 
đả phá các ngoại đạo nên gọi là Trường A-hàm. Luận Phân biệt 
công đức quyền 1, thì giải thích, zrưởng là trình bày những sự việc 
xa xưa, trải qua nhiều kiếp. Đọc lại 7zưởng A4-hàm thì biết rằng 
đây đúng là những bài pháp thoại rất dài, trình bày nhiều vấn đề, 
nhiều ý nghĩa sâu xa, chứa đựng nhiều giáo lý căn bản... 


Về sự truyền thừa của 7Trưởng A-hàm. theo Pháp hoa kinh 
huyện tán quyên 1, Hoa nghiêm kinh sở sao huyện tán quyên 8... 
thì bốn bộ A-hàm đều do Đại chúng bộ truyền. Nhưng Câu-xá luận 
kê cổ quyền thượng, thì cho rằng 7zưởng A-hàm do Hóa địa bộ 
truyền. Theo các công trình nghiên cứu của các học giả Nhật Bản 
thời hiện đại, thì 7zưởng A-hàm do Pháp tạng bộ (Dharmagupta) 
truyền. Thuyết này được nhiều công trình nghiên cứu của các học 
giả trên thê giới đồng thuận. 

Trong ĐTK/ĐCTT, từ số 2 đến 25 (gồm 57 quyền) là những 
bản Hán dịch lẻ tẻ (đơn bản) các kinh thuộc 7rưởng A-hàm, còn gọi 
là Biệt địch Trưởng A-hàm. Đây là những bản kinh thuộc nhiều bộ 
phái khác nhau, do đó nội dung chứa đựng Ít nhiều dị biệt. 7i tường 
A-hàm mà chúng tôi sẽ giới thiệu là bản Hán dịch 7zưởng A-hàm 
kinh 22 quyền, do Phật-đà-da-xá tuyên đọc thuộc lòng bản Phạn, 
và Trúc Phật Niệm truyền dịch sang Hán văn, Việt dịch của Hòa 
thượng Thích Tuệ Sỹ. 

22 quyền ?zường A-hàm có 30 kinh, chia thành bốn phần. Phần 
một có 4 kinh, nói về sự tích của chư Phật và các vấn đề liên quan. 


Phần hai có 15 kinh, trình bày các phương pháp, nguyên tắc {u tập 
và cương yếu giáo lý Phật đà. Phần ba có 10 kinh nói về các vấn nạn 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 3 





của ngoại đạo và những dị thuyết. Phần bốn có 01 kinh, chia thành 
12 phâm, nói về tướng trạng khởi nguyên của vũ trụ. 


Kinh ?zởng A-hàm tương đương với kinh Trưởng bộ (DIpha- 
nikãya) thuộc hệ thống Kinh tạng Nam truyền. Kinh 7zưởng bộ có 
3 phẩm, tổng cộng 34 kinh, trong đó có 29 kinh tương đương với 
kinh ?rưởng A-hàm. 


2. Trung A-hàm 


Kinh 7rưung A-hàm, tiếng Phạn là Madhyamagama, có 60 quyền, 
222 kinh, do Tăng-già-đề-bà (Samghadeva, người nước Kế Tân, Bắc 
Ấn) và Tăng-già-la-xoa (Samgharaksa, người nước Tu Lại, Tây bắc 
Ấn) dịch từ Phạn sang Hán vào đời Đông Tấn, niên hiệu Long An 
thứ 2 (398 Tây lịch), hiện nằm trong ĐTK/ĐCTT, tập 1, số 26, trang 
421-809. Các kinh từ số 27 đến 98 là các bản dịch lẻ tẻ (đơn bản) của 
các kinh thuộc 7ung A4-hàm, còn gọi là Biệt dịch Trung A-hàm. Bản 
tiếng Việt chúng tôi dựa vào để giới thiệu là của Hòa thượng Thích 
Tuệ Sỹ dịch. 


Luận Phân biệt công đức quyền I, giải thích chữ trưng có 
nghĩa là không lớn không nhỏ, không dài không ngắn, Trung A-hàm 
là tuyển tập những kinh không dài không ngắn. Đọc ?rưng A-hàm, 
chúng ta thấy quả thật những kinh trong đây không dài như ?rường 
A-hàm nhưng không ngắn chút nào! 


Về sự truyền thừa và đối chiếu với kinh 7rưng bộ thuộc Nam 
tạng, xin xem luận án tiễn sĩ của HT.Thích Minh Châu trong cuốn 
So sảnh kinh Trung A-hàm chữ Hán và kinh Trung bộ chữ Paiï do Ni 
sư Trí Hải dịch. Ở đây, chúng tôi ghi nhận 7ng A-hàm được truyền 
dịch từ Nhất thiết hữu bộ, bởi Tăng-già-la-xoa và Tăng-già-đề-bà 
đều là Đại luận sư của Hữu bộ, mọi người đều biết. Đề-bà dịch Luận 
A-tỳ-đàm Bát Kiền-độ (Luận Phát Trí của Ca-chiên-diền) là sách 
trọng yếu nhất của Hữu bộ, La-xoa dịch tiếp Luật Thập tụng của 
ngài La-thập, cũng là luật Hữu bộ. 


24 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





60 quyền Trung A-hàm chia thành 5 tụng, 18 phẩm. Năm 
tụng là Sơ tụng, Tiểu độ thành tụng, Niệm tụng, Phân biệt tụng và 
Hậu tụng. Mười tám phẩm gồm: 1. Phẩm bảy pháp, có 10 kinh; 2. 
Phẩm Nghiệp Tương Ung, có 10 kinh; 3. Phẩm Xá-lê Tử Tương 
Ứng, 11 kinh; 4. Phẩm Vị Tầng Hữu Pháp, 10 kinh; 5. Phẩm Tập 
Tương Ung, 16 kinh; 6. Phẩm Vương Tương Ung, 14 kinh; 7. 
Phẩm Trường Thọ Vương, 15 kinh; §. Phẩm Uẻ, 10 kinh; 9. Phẩm 
Nhân, 10 kinh; 10. Phẩm Lâm, 10 kinh; 11. Phẩm Đại, 25 kinh; 
12. Phẩm Phạm Chí, 20 kinh; 13. Phẩm Căn Bản Phân Biệt, 10 
kinh; 14. Phẩm Tám, 10 kinh; 15. Phẩm Song, 10 kinh; 16. Phẩm 
Đại (Hậu tụng),10 kinh; 17. Phẩm Bổ-lợi-đa, 10 kinh; 18. Phẩm 
Lệ, 11 kinh. 


Kinh này ghi lại nhiều bài pháp thoại của Đức Phật và các đệ 
tử của Ngài, một phân là những lời giáo giới của Đức Phật cho các 
đệ tử, các bậc vương giả, cư sĩ và ngoại đạo. 

3. Tạp A-hàm 


Tạp A-hàm. tiếng Phạn là Samyuktägama, gồm 50 quyền, do 
Cầu-na-bat-đà-la (Gunabhadra, người Trung Ấn Độ, 394-468 Tây 
lịch) dịch sang tiếng Hán vào đời Lưu Tống (435 Tây lịch), hiện 
được xếp vào ĐTK/ĐCTT, tập 2, kinh số 99, trang 1-303. Từ số 
100-124 là các bản Z/ệi dịch Tạp A-hàm. 


Ngũ phần luật, quyên 30, Tứ phần luật quyên 54... cho rằng 
kinh này do Đức Phật nói cho nhiều đối tượng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Thiên tử, Thiên nữ về các pháp Tứ Thánh đế, 
Bát Chánh đạo, Thập nhị nhân duyên... biên tập thành một bộ, nên 
gọi là Tạp A-hàm. Ma-ha Tăng-kỳ luật quyền 32, nói rằng kinh này 
văn cú phức tạp, cho nên gọi là 7ạp 4-hàm. Ngoài ra, Táf-bà-ẩa f}- 
nỉ t-bà-sa quyên 1, nói kinh Tạp A-hàm xiên dương các loại thiền 
định, là pháp môn mà người tọa thiền phải học tập. Du-già sư địa 
luận quyên 85, thì nói do tất cả mọi sự đều tương ưng với giáo, tập 
hợp tất cả nghĩa lý đó lại thành một bộ, gọi là 7gp A-hàm. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 25 





Căn cứ vào Đại chính tạng, kinh này có 50 quyền, 1.362 kinh, 
nội dung tương đương với Tương ng bộ (Samyutta- nikaya, gồm 5 
tụ, 56 thiên, 203 phẩm, 2858 kinh) bản Päli của Nam truyền Phật 
giáo. Đây là bộ kinh lớn nhất và cũng được hình thành sớm nhất 
trong bốn bộ A-hàm. Nếu phân loại theo tính chất, toàn kinh có thể 
chia thành ba bộ phận lớn. 


1. Tu-đa-la (sũtra), nội dung gồm các kinh trình bày về Uẫn, 
xứ, Duyên khởi, Đê, Giới, Niệm, Trụ... 


2. Kỳ-dạ (geya), là những kinh có lời vấn đáp được trình bày 
bằng thể loại kệ tụng. 


3. Ký thuyết (vyãkarana), những lời của Đức Phật và các đệ tử của 
Ngài thuyết. 


Ba bộ phận trên đây tương đương với Sở thuyết, Sở vi thuyết, 
Năng thuyết được nói đến trong 72-già sư địa luận quyên 85. 


Kinh Tạp A-hàm còn bảo tồn phong cách của Phật giáo Nguyên 
thủy, tuy vẫn có những phần do đời sau thêm vào, nhưng hầu hết 
đều được thành lập vào thời kỳ rất sớm. Văn phong của kinh này 
trong bản Hán dịch tuy có chỗ hơi tối nghĩa, song vẫn chứa đựng 
nhiều pháp môn tu hành rất thực tiễn. Chẳng hạn như các phẩm nói 
về Niệm trụ, Uấn, GIớiI... Từ những đoạn đối đáp giữa Đức Phật và 
các đệ tử hiển hiện ra Tứ song, Bát bội, y vào Bát chúng mà nói 
“Chúng tương ưng”, khiến cho hàng tại gia, xuất gia, nam nữ, lão 
âu, các đại đệ tử đều có thể lãnh thọ được sự lợi ích của giáo pháp. 


Có rất nhiều học giả cận đại nghiên cứu về bốn bộ A-hàm. 
Đầu tiên là các học giả phương Tây, sau đó là các học giả Nhật 
Bản tiễn bộ thêm một bước trong phương pháp luận cứu. Thành 
quả đạt được tuy rất to lớn, nhưng chủ yếu là văn bản Päli, vì họ 
cho rằng đó mới là ngôn ngữ thánh điển nguyên thủy. Các bộ Hán 
dịch A-hàm pho quyền quá nhiều, thiên chương trùng phức, từ ngữ 
mâu thuẫn, văn dịch vụng về, nên không được phô cập. Sau khi các 


%6 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





nhà nghiên cứu Phật học Trung Quốc thời cận đại nhận thức được 
giá trị của kinh điển A-hàm mới bắt đầu có xu hướng khảo cứu 
tư tưởng A-hàm. Chăng hạn như Tạp A-hàm, bản hiện nay do nội 
dung chưa hoàn chỉnh, thứ tự lộn lạo, thất lạc, kinh văn khó hiểu, 
cho nên các học giả cận đại mới chỉnh lý lại kinh này. Trước mắt, 
có 2 bản mới là kinh 7p 4-hàm do Phật Quang Sơn xuất bản và 
Tạp A-hàm kinh luận hội biên của Ấn Thuận. Bản Tạp A-hàm của 
Phật Quang Sơn sử dụng hình thức chấm câu mới và phân đoạn 
rõ ràng, chú trọng đối chiếu với các bản Pall, Hán. dịch cùng VỚI 
các bản dị dịch khác, phân định lại thứ tự số quyền, ở mỗi kinh 
nhỏ đều có giải thích ý kinh, những chỗ kinh văn khó hiểu thì cần 
thận chua thêm văn Päli để đối chiếu hoặc dịch ra Trung văn (Bạch 
thoại). Ngoài ra, điểm đặc sắc của bản này còn được nhìn thấy qua 
cách hiệu đính nghiêm túc, chú giải rõ ràng, dẫn chứng đầy đủ. 
Tạp A-hàm kinh luận hội biên của ngài Ấn Thuận thì lấy kinh Tạp 
A-hàm đối chiêu với Luận Du già sư địa, đồng thời dùng phương 
pháp cô lệ của Ấn Độ đề phân loại nội dung, mà không dùng cách 
phân quyên như các bản kinh Hán dịch truyền thống. Ấn Thuận hội 
biên 7p A-hàm thành 7 phần 51 mục tương ưng. 


4. Tăng nhất A-hàm 


Kinh Tăng nhất A-hàm, tiếng Phạn là Ekottarikãgama, gồm 
51 quyền, do Cù-đàm Tăng-già-đề-bà (Samghadeva) dịch vào đời 
Đông Tấn (có lẽ trong khoảng thời gian 391-397 Tây lịch), hiện 
nằm trong ĐTK/ĐC TT, tập 2, số 125, trang 549-830. Các kinh từ sỐ 
126 đến 151 là các bản dịch lẻ tẻ thuộc Tăng nhất A-hàm. 


Về tên gọ1 của bồn kinh, theo 7Điện kiến luật Tì Ð-bả-sa quyền 
1, Ngũ phần luật quyên 30, Tứ phần luật quyên 54... thì do kinh 
này tập hợp các bài pháp thoại có nói đến pháp số, tuần tự sắp xếp 
từ 1 pháp đến I1 pháp, theo thứ tự tăng dần như vậy nên gọi là 
Tăng nhất. 7ái-bà-đa f)-ni f)-bà-sa, quyên 1, còn cho rằng kinh 
này Đức Phật vì chư Thiên, người đời... tùy thời mà thuyết pháp. 
Thuyết này không được chính xác lắm! 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 27 





Toàn kinh được phân thành 52 phẩm, tổng cộng 472 kinh. Mở 
đầu là phẩm Tự, trình bày sơ lược diễn biến đại hội kết tập, A-nan 
tụng kinh, và nhân duyên A-nan truyền pháp cho Ưu-đa-la. Tiếp 
là các phẩm sắp xếp kinh thứ tự theo số pháp, từ I đến I1 pháp. I 
pháp có 13 phẩm, 2 pháp có 6 phẩm, 3 pháp có 4 phẩm, 4 pháp có 
7 phẩm, 5 pháp có 5 phẩm, 6 pháp có 2 phẩm, 7 pháp có 3 phẩm, 8 
pháp có 2 phâm, 9 pháp có 2 phẩm, 10 pháp có 3 phẩm, I1 pháp có 4 
phẩm. Trong đó, cứ sau mỗi kinh hay sau mỗi phẩm đều có bài tụng 
tóm tắt đại ý của mỗi kinh hay mỗi phẩm. Các bản Tăng nhất A-hàm 
của Tống, Nguyên, Minh đều ghi nhận có 52 phẩm, 50 quyền. Còn 
trong Đại tạng của Cao Ly thì kinh này có 50 phẩm, 31 quyền. 


Về pháp số của kinh này, có hai thuyết. Thuyết thứ nhất cho 
rằng kính này vốn có đến 100 pháp, sau vì quên mắt nên chỉ còn lại 
10 pháp (theo A⁄a-ha tăng-kỳ luật quyên 32, A-t)-đàm T)-bà-sa luận 
quyền 10, #ữw bộ Tỳ-nại-da tạp sự quyên 39...). Thuyết thứ hai căn 
cứ vào Ngữ phân luật quyền 30, Tứ phần luật quyên 54, Tuyển tập 
tam tạng và Tạp tạng truyện, Phân biệt công đức luận quyên 2.... cho 
rằng kinh này thứ tự sắp xếp từ một đến I1 pháp, tổng cộng có II 
pháp. Thuyết này phù hợp với kinh Tăng nhất A-hàm hiện còn. 


Trong năm bộ Nikãya, thì kinh này tương đương với 7ăng chỉ 
bộ (Anguttara- nkaya). Tăng chỉ bộ có TT tụ, 171 phẩm, 2203 kinh, 
(nhưng con số này cũng chưa thống nhất), trong đó có 136 kinh 
tương đương hoặc có thể đối chiếu so với Tăng nhất A-hàm (theo 
The four Buddhist Àgamas in Chinese). Nhưng trong Phật Quang 
Đại tạng kinh, phần đề giải kinh Tăng nhất A-hàm cho biết có 153 
kinh của 7ăng nhất A-hàm tương đương hoặc gần tương đương với 
Tăng chỉ bộ. 


Về sự truyền thừa, theo Luận Phân biệt công đức, kinh này 
được truyền từ Nhất thiết hữu bộ. Dịch giả của kinh này xuất thân 


28 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





trong địa bàn truyền giáo của Nhất thiết hữu bộ, cho nên thuyết này 
cũng rất có lý. Nhưng kinh này lại mang đậm sắc thái Đại thừa, nên 
ngài Từ Ân cho rằng kinh này được truyền từ Đại chúng bộ. Theo 
học giả Lương Khải Siêu, kinh này do Nhất thiết hữu bộ truyền, sau 
đó được bố sung bởi các bản của Đại chúng bộ. 


IV. Kết luận 


Bốn bộ A-hàm là một kho tàng văn học vô cùng phong phú 
và sinh động về cả thể loại lẫn nội dung tư tưởng. Nó chứa đựng 
hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống, từ sự phản ánh hoàn cảnh xã 
hội Án Độ hồi thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, cho đến những tập 
tục, tư tưởng triết học, tôn giáo, gial cấp... Đặc biệt, A-hàm còn giữ 
những bài pháp thoại mà đọc lại chúng ta có cảm giác như được 
nghe chính âm thanh vi diệu của Đức Thế Tôn đang chuyển Pháp 
luân, đó là những nguyên tắc hành trì, những phương pháp tu tập, 
những nghệ thuật sống đưa đến hạnh phúc, an lạc và hòa bình cho 
xã hội trong mọi thời đại. 


Thật vậy, chính vua Ba-tư-nặc đã bày tỏ niềm kính tin Tam bảo 
như vầy: “Bạch Thế Tôn, khi con ngồi trên đô tọa, con nhìn thấy mẹ 
tranh chấp Với con, con tranh chấp với mẹ; cha tranh chấp VỚI CO, 
con tranh chấp với cha; cho đến anh em, chị em, thân bằng quyến 
thuộc tranh chấp lẫn nhau. Trong khi tranh chấp, mẹ nói con xấu, 
con nói mẹ xấu, cha con, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc nói 
xấu lẫn nhau. Người thân thích trong nhà còn như thế, huống nữa là 
người ngoài. Còn ở đây, con thấy chúng Tỳ-kheo, đệ tử của Thế Tôn 
theo Thế Tôn tu hành phạm hạnh. Hoặc nếu có Tỳ-kheo nào gây ra ít 
nhiều tranh chấp, xả giới bỏ đạo cũng không nói xấu Phật, không nói 
xâu Pháp, không nói xấu chúng Tăng, mà chỉ tự chê trách rằng, “Tôi 
xấu xa, thiêu đức hạnh” (Kinh Trung A-hàm). Đây chính là niềm tin 
vào một cộng đồng thanh tịnh và hòa hợp, cùng học và cùng tu như 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 29 





nước với sữa. Một tô chức tu học như vậy quả là niềm tin và hy vọng 
cho người sống giữa cảnh đời náo nhiệt này. 

Đọc lại A-hàm, chúng ta không những chỉ đồng thuận với nhận 
xét của vua Ba-tư-nặc, mà còn nhận ra rằng, sự công hiến của những 
bài học trong đó cho cuộc đời này, nhất là đối với xã hội đương đại, 
còn nhiều hơn thế, về mọi lãnh vực, từ kinh tế chính trị, đến những 
bài thực nghiệm tâm lĩnh, mà qua đó ai cũng lãnh thọ được lợi ích, 
cho bản thân mình, cho gia đình và xã hội. 


30 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 31 





TOÁT YẾU 
KINH TRƯỜNG A-HÀM 


1. Tổng quan 


Trường A-hàm gồm 22 quyền, tổng cộng 30 kinh, có thể chia 
thành 4 phân: 


A. Phần 1 


Gồm có 4 kinh, thuộc thê loại kinh Bồn sự, kể về sự tích quá 
khứ của chư Phật và các đệ tử. 


1. Kinh Đại Bốn Duyên ° 


Đức Phật kể về sự tích của sáu Đức Phật quá khứ và đến Đức 
Thích-ca là thứ 7. Kinh có thê được chia thành ba phân: 


a) Từ đầu... cho đến đoạn “Kẻ #rí nào nghe đến nhơn duyên đó 
mà không vui mừng, sanh tâm wa muốn!': Lược thuật về số kiếp, 
danh tánh, chủng tộc, quốc gia, phụ mẫu, các đại đệ tử, thị giả, các 
hội thuyết pháp của Phật Tì-bà-thi, Thi-khí, Tì-xá-phù, Câu-lưu-tôn, 
Câu-na-hàm, Ca-diếp và Thích-ca Mâu-ni. 


b) Đoạn tiếp theo... cho đến “Nói xong bài kệ, bỗng nhiên biến 
mát `: Tường thuật chỉ tiết sự tích Phật Tỳ-bà-thi, từ Đâu-suất giáng 
thần, đản sanh, hiện thọ dục lạc, xuất du bốn cửa thành, xuất gia, 
thành đạo, thuyết pháp, thuyết giới và nhập Niết-bàn. 





Š Tương đương Päii: D. 14. Mahãnpadänasutta. 


32 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





c) Đoạn còn lại: Đức Thích Tôn xuất hiện trên Tịnh cư thiên 
(Suddhäväsa). Đây là Thánh địa của các Thánh giả Bất hoàn 
(Anagamn). Các vị Bắt hoàn trong năm tầng Tịnh cư thiên lần lượt đến 
øặp Đức Thích Tôn. Các vị này đều là đệ tử của sáu vị Như Lai trong quá 
khứ, sau khi chết ở Dục giới, họ tái sanh lên đây và sẽ nhập Niết-bàn tại 
đây, không trở lại Dục giới nữa. Đức Phật tự thân biết được nhân duyên 
quá khứ của chư Phật và cũng do các vị này kế lại. 


Cứ mỗi nhân duyên, mỗi sự kiện, kinh lại đúc kết bằng câu “pháp 
thường của chư Phật là như vậy”, xác định đó là pháp tính như thị. 

2. Kinh Du Hành ' 

Ghi lại hành trình cuối đời của Đức Thế Tôn, khởi hành từ 
thành La-duyệt, qua nhiêu quôc gia, đên điêm cuôi cùng là rừng Sa- 
la, nơi Phật nhập Niêt-bàn. Kinh được chia thành ba phân lớn: 


a) Khởi đi từ thành La-duyệt (RaJagaha, tức thành Vương-xá) 
cho đến thành Tỳ-xá-l¡ (Vesalï), nơi khu vườn của kỹ nữ Am-ba-bà- 
lê. Phân này có những nội dung chính sau đây: 


+ Tại thành Vương-xá, nhân sự kiện quốc vương Ma-kiệt-đà 
A-xà-thế muốn đem quân chinh phạt nước Bạt-kỳ, lệnh cho đại thần 
Vũ-xá đến tham vấn Đức Phật xem Ngài có chỉ dạy gì không, Đức 
Thế Tôn đã dạy 7 pháp làm hưng thịnh quốc gia, đó là: 1. Thường 
nhóm họp bàn những sự việc chân chính; 2. Vua tôi hòa thuận, trên 
dưới kính nhường nhau; 3. Nhân dân thường tôn trọng pháp luật, 
hiểu điều cấm ky, chẳng trái lễ độ; 4. Người dân hiếu dưỡng cha 
mẹ, kính thuận sư trưởng; 5. Người dân thường tôn trọng tông miếu, 
kính nề quỷ thần; 6. Người dân giữ gìn khuê môn trinh chính, thanh 
khiết, không bậy bạ, cho đến sự vui đùa, nói năng cũng không tà 
vạy; 7. Nhân dân tôn thờ Sa-môn, kính người trì giới và thân cận 
ủng hộ chẳng biếng nhác. 


7 Tương đương Pãli: D. 16. Mahäparinibbanasutta; D. 17. Mahäsudassanasutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 33 





Nhân đó, Đức Phật dạy các pháp bất thối cho sự hòa hiệp và 
hưng thịnh của Tăng già, gôm: 


- Bảy pháp bất thối: 


1. Thường hội họp luận bàn nghĩa lý chân chính; 2. Trên dưới 
hòa đồng, kính thuận không trái; 3. Trọng pháp, hiểu điều cấm ky, 
không trái quy chế; 4. Nếu có Ty-kheo nào có năng lực hộ chúng, 
có nhiều tri thức, nên được kính thờ; 5. Niệm hộ tâm ý, lấy sự hiếu 
kính làm đầu; 6. Tịnh tu phạm hạnh, không chạy theo trạng thái dục; 
7. Trước người rồi sau mình, không tham lam danh lợi. 


- Bảy pháp làm cho Chánh pháp tăng trưởng không tôn giảm: 


1. Ưa ít việc, không ưa nhiều việc; 2. Ưa yên lặng, không ưa 
nói nhiều; 3. Bớt sự ngủ nghỉ, tâm không hôn muội; 4. Không tụ 
họp nói việc vô ích; 5. Không tự khen ngợi khi mình thiếu đức; 6. 
Không kết bè bạn với người xấu ác; 7. Ưa ở một mình nơi chỗ nhàn 
tịnh, núi rừng. 

- Bảy pháp khác làm cho Chánh pháp tăng trưởng không bị 
tôn giảm: 

1. Có tín tâm, tin Đức Như Lai, Chí chân, Chánh giác, đủ mười 
đức hiệu; 2. Có tàm, biết hỗ với điều thiếu sót của mình; 3. Có quý, 
biết thẹn với việc ác mình đã làm; 4. Đa văn, những điều đã được 
thọ trì đều tốt ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, nghĩa và vị thâm 
áo, thanh tịnh không bần, phạm hạnh đầy đủ; 5. Siêng năng cần khô, 
bỏ ác tu lành, chuyên tâm tập luyện mãi không ngừng; 6. Điều đã 
học tập được, ghi nhớ mãi không quên; 7. Tu tập trí tuệ, biết pháp 
sanh diệt, hướng đến Hiền Thánh, dứt hết gốc khổ. 

- Bảy pháp khác làm cho Chánh pháp tăng trưởng không bị 
hao tôn: 

1. Kính Phật; 2. Kính Pháp; 3. Kính Tăng; 4. Kính giới luật; 
5. Kính thiền định; 6. Kính thuận cha mẹ; 7. Kính pháp không 
buông lung. 


34 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





- Bảy pháp khác làm cho Chánh pháp tăng trưởng không bị 
hao tÔn: 


1. Quản thân bắt tịnh; 2. Quán đồ ăn bất tịnh; 3. Chẳng mê đắm 
thê gian; 4. Thường suy niệm về sự chết; 5. Suy niệm về vô thường; 
6. Suy niệm về vô thường tức khô; 7. Suy niệm khô tức vô ngã. 


- Bảy pháp khác làm cho Chánh pháp tăng trưởng không bị 
hao tôn: 


1. Tu về niệm giác Ý `: nhàn tịnh, vô dục, xuất ly, vô vi; 2. Tu về 
pháp giác ý; 3. Tu về tỉnh tấn giác ý; 4. Tu về hỷ giác ý; 5. Tu về ỷ 
giác ý; 6. Tu về định giác ý; 7. Tu về hộ giác ý. 


- Sáu pháp bắt thối làm cho Chánh pháp tăng trưởng không bị 
hao tÔn: 


1. Thân thường hành xử từ ái, không hại chúng sanh; 2. Miệng 
nói nhân từ, không diễn lời dữ; 3. Ý niệm từ tâm, không ôm lòng 
thêm bót; 4. Được vật lợi dưỡng hợp lẽ, chia cùng chúng hưởng, 
bình đăng như nhau; 5. Giữ giới Thánh Hiền không đề khuyết lậu, 
cũng không cấu ué, nhất định không dao động; 6. Thấy đạo Thánh 
Hiền đề dứt hết thống khổ. 


- Sáu pháp bắt thối làm cho Chánh pháp tăng trưởng không bị 
hao lÔn: 

1. Niệm Phật; 2. Niệm Pháp; 3. Niệm Tăng; 4. Niệm giới; 5. 
Niệm thí; 6. Niệm thiên. Sáu niệm ây làm cho Chánh pháp tăng 
trưởng không bị hao tốn. 


+ Tại Ba-lăng-phất (tức Hoa Thị Thành sau này), dạy cho các 
cư Sĩ: 


- Năm pháp suy hao của người phạm giới: 1. Cầu tài lợi không 
được toại nguyện; 2. Dẫu có được tài lợi, ngày mỗi hao mòn; 3. Bất 
cứ đến đâu cũng không được mọi người kính nẻ; 4. Tiếng xấu đồn 
khắp thiên hạ; 5. Thân hoại mệnh chung sa vào địa ngục. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 35 





- Năm công đức của người giữ giới: I. Cầu gì đều được như 
nguyện; 2. Tài sản đã có thì thêm mãi không hao sút; 3. Ở đâu cũng 
được mọi người kính mến; 4. Tiếng tốt đồn khắp thiên hạ; 5. Thân 
hoại mệnh chung được sanh lên cõi trời. 


+ Từ Bạt-kỳ đến thôn Câu-]j, dạy bốn pháp thâm diệu cho các 
Ty-kheo: Thánh giới, Thánh định, Thánh tuệ và Thánh giải thoát. 


+ Từ thôn Câu-1ị đến thôn Na-đà, dạy về bốn pháp bắt hoại tín: 
Tim Phật, Pháp, Tăng, Giới. 


+ Từ Na-đà đến Tỳ-xá-ly 


- Tại đây, kỹ nữ Am-bà-bả-lê quy y Tam bảo và dâng cúng 
vườn xoài. Đoạn kinh cho thấy không gì đánh đổi được niềm tin và 
sự kính trọng, nhất là cơ hội cũng dường Thế Tôn nơi bà. 


Ghi chú: Cũng trong phần này, Đức Phật huyền ký về sự hưng 
thịnh của Hoa tử thành (Pätaliputta), mà theo sự thực lịch sử sau này 
là kinh đô của Đại đế A-dục, trung tâm từ đó Phật pháp được lan tỏa 
sang các nước và khắp thế giới. 


b) Từ làng Trúc Lâm cho đến sông Câu-tôn. 


- Tại làng Trúc Lâm, Đức Phật cùng A-nan trải qua mùa an cư 
cuối cùng. Trong lúc an cư, thân Phật nhuốm bệnh, khắp cả mình 
đều đau, và Phật có thể nhập Niết-bàn, khiến A-nan “lo sợ, lúng 
túng, hoang mang, không biết làm cách nào”. Phật tự nghĩ vì không 
có các đệ tử và chưa có lời di giáo, nên Ngài đã vận dụng sức tinh 
cần lưu lại thọ mạng. Sau đó, Ít nhất ba lần Thế Tôn tỏ những dấu 
hiệu dự báo Phật sắp Niết-bàn, nhưng A-nan không nhận thấy nên 
không thỉnh Phật trụ thế. Ma Ba-tuần nhân cơ hội đó đã thỉnh cầu 
Phật nhập Niết-bàn và Thế Tôn hứa khả. 

- Kết thúc mùa an cư cuối cùng, Phật bảo A-nan cùng đến 
Hương tháp. Tại đây, Phật cho gọi tất cả các Ty-kheo có mặt lân 
cận đến và cho biết: Ngài do 37 phẩm trợ đạo mà tự thân tác chứng, 


36 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





thành Tối chánh giác, và các pháp đó được nói trong 12 bộ kinh. Rồi 
Ngài thông báo ba tháng sau Thế Tôn Niết-bàn. Từ đây, Thế Tôn 
tiếp tục hành trình, đến thôn Am-bà-là dạy về Tam vô lậu học; đến 
các thôn Chiêm-bà, Kiển-trà, Bà-lệ-bà và thành Phụ di, dạy Bốn đại 
giáo pháp; từ Phụ di đến thành Bà-la, thọ bữa cúng dường cuối cùng 
của Thuằn-đà (Cunda), rồi Phật đi đến tắm trong dòng sông Câu-tôn 
(Kakuttha hay Kakuttha). 


c) Từ sông Câu-tôn, Phật lại vượt qua sông Hi- liên (HiraññavatI) 
rồi đến rừng Sa-la (Yamakasälä), thành Câu-thi (Kusinarä), vùng 
đất của dòng họ Mạt-la (Malla). 


Phần này tường thuật những ngày và giờ cuối cùng của Đức 
Thế Tôn. Trước hết thuyết pháp độ cho dân chúng Mạt-la; nhận 
người đệ tử cuối cùng là Phạm chí Tu-đạt, ngay trong đêm Thế 
Tôn Niết-bàn ông chứng quả A-la-hán và nhập diệt trước Phật; nói 
những pháp hy hữu của A-nan; chỉ bốn Thánh tích là nơi Phật Đản 
sanh, thành Đạo, chuyển Pháp luân và nhập Niết-bàn, nếu ai tưởng 
nhớ và chiêm bái bốn Thánh tích này sẽ được phước báo sanh lên 
cõi trời, trừ người chứng đạo; và những di giáo tôi hậu. 

Đoạn cuối cùng là phần ghi chép cách thức làm lễ trà tỳ và 
cúng dường xá-lợi Phật. 


3. Kinh Điễn Tôn 3 
Kinh có thể chia thành hai phần chính: 


a) Nhạc thần Ban-giá-dực (Pañcasikha) tường thuật một buổi luận 
nghị của Phạm thiên vương với Đế-thích tại trời Đao-lợi (Tavatimsa) 
cho Đức Thế Tôn nghe. Trong buổi luận nghị này, Thích-đề-hoàn 
nhân nói cho chư Thiên nghe về tám pháp Vô đăng nơi một vị Phật. 
Tám pháp Vô đăng là tám điều như thực (yathäbhucca) chỉ có thể tìm 
thấy nơi một vị Phật chứ không thê có nơi nào khác. 





8 Tương đương Päli: D. 19. Mahägovindasutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 37 





b) Buổi luận nghị quần tiên được tiếp tục với sự tham dự của 
Phạm thiên vương. Phạm thiên vương kế cho chư Thiên Đao-lợi 
nghe về một tiền thân của Phật. Theo đó, trong quá khứ, Đức Phật 
từng làm đại thần có tên gọi Điển Tôn, giáo hóa cả bảy vị vua của 
bảy quốc gia, sau xuất gia tu đạo, thực tập Bốn tâm vô lượng, đem 
đến nhiều lợi ích cho nhiều người. 


Đức Phật xác nhận tiền thân của mình. Tuy nhiên, Đức Phật 
cũng nói, khi sống thế tục, Đại Điền Tôn làm được lợi ích cho nhiều 
người, và sau khi xuất gia cũng làm lợi ích cho nhiều người; nhưng 
sự tu tập và giáo hóa â ấy chưa phải là đạo cứu cánh, còn phải chịu tái 
sanh, chịu khổ của sanh tử mặc dù có thể dẫn đến tái sanh lên cõi 
Phạm thiên. Chỉ đến nay, Đức Thích Tôn mới đạt đến đạo cứu cánh 
giải thoát và cũng khai thị cho thế gian đạo cứu cánh ấy, dẫn đến an 
ồn Niết-bàn. 


4. Kinh Xà-Hi-sa ° 


Bản kinh được phát khởi từ nghi vấn của Tôn giả A-nan về 
các đệ tử tại gia đã qua đời tại Ma-kiệt-đà, trong đó có vua Bình-sa 
(Bimbisara), không được Thê Tôn thọ ký. 


Tên kímh Xà-ni-sa, được phiên âm từ tiếng Phạn Janeáa, có 
nghĩa là người đã chiến thắng hay đoạn sạch kiết sử (thắng kiết sử), 
là bậc tôn quý trong loài người. Bản kinh cho biết, một Ưu-bà-tắc, 
nhờ có lòng tin kiên cỗ và nhất tâm niệm Phật mà trở thành người 
tôn quý đó, sau khi mạng chung được tái sanh lên trời Đao-lợi làm 
con trai của Tì-Sa-môn Thiên vương (Vessavana), chứng quả Tu- 
đà-hoàn, không còn đọa vào ác thú, chỉ sanh lại bảy lần thì đứt hết 
gốc khô. 

Xà-ni-sa chính là tiền thân của Bình-sa vương. Ông từ trời 
Đao-lợi xuống hầu Đức Phật và kế lại đại hội quần tiên trên trời 
Đao-lợi. Ở đó, Phạm thiên trình bày cho chư Thiên nghe các pháp 





® Tương đương Päli: D. 18. Janavasabhassutta. 


38 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





vi diệu đã được Đức Phật thuyết là Tứ niệm xứ, Thất định cụ, Tứ 
thân túc và Ba con đường tắt cho chư Thiên và loài người hướng 
đên ngôi Chánh giác. 

B. Phần 2 


Gồm có 15 kinh, trình bày những giáo lý và phương pháp tu 
tập căn bản; phản ánh quan điểm về giai cấp, cho biết nguồn gốc của 
loài người và tổ chức xã hội loài người.. 


%5. Kinh Tiểu Duyên '° 


Kinh gồm hai phần. Phần đầu là những lý luận sắc bén của Đức 
Thế Tôn tỏ rõ sự bình đẳng giữa mọi người trong xã hội. Phần sau 
là dẫn chứng lịch sử phát triển xã hội loài người để chứng minh cho 
lý luận đó. 

Bắt đầu từ chuyện có hai thanh niên thuộc dòng dõi Bà-la-môn 
là Bà-tất-tra (Vãsettha) và Bà-la-đọa (Bhãradhbäka) xuất gia theo 
Phật học đạo. Hai thanh niên này bị gia đình và xã hội lên tiếng chỉ 
trích, bởi những người Bà-la-môn quan niệm rằng: “Dòng Bà-la- 
môn ta tối cao bậc nhất, các dòng khác thấp hèn. Dòng ta trắng trẻo, 
các dòng khác đen đu. Dòng Bà-la-môn ta xuất xứ từ Phạm thiên, 
từ miệng Phạm thiên sanh ra, ở ngay trong hiện tại mà được thanh 
tịnh giải, về sau cũng thanh tịnh”, nên không thể ở chung với những 
giai cấp thấp hèn khác, không nên xuất gia tu học theo Sa-môn Cù- 
đàm. Nhân đó, Phật nói rõ sự bình đăng giữa con người trong xã hội 
và cho biết khởi nguyên của con người và sự hình thành giai cấp 
trong xã hội loài người. 

Theo đó, xã hội phân chia giai cấp do quá trình phát triển của 
con người và xã hội loài người, chứ không phải do thần linh hay 
thượng đề an bài, quy định. Khởi thủy xã hội loài người không có 
giai cấp và sống chung an lạc. Về sau, trong quá trình phát triển, loài 





19 Tương đương Päli: D. 27. Agaññasutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 39 





người bắt đầu biết phân biệt, phân chia... và xã hội nguyên thủy trở 
nên rôi loạn. Hàng loạt các vân đê xã hội hình thành như tư hữu, địa 
chủ, chính quyên, tôn giáo... ra đời. 


Đức Phật khăng định: “Trong Chánh đạo vô thượng của Ta 
không cần kê dòng dõi, không ÿ vào tâm kiêu mạn ngô ngã. Pháp thế 
tục cần thứ đó. Pháp của ta không phải vậy. Nếu có Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào tự thị chủng tộc, ôm lòng kiêu mạn thì ở trong giáo pháp 
Ta trọn không chứng đắc vô thượng. Nếu hay khước từ chủng tánh, 
trừ bỏ tâm kiêu mạn, thì mới có thê chứng được đạo quả vô thượng 
trong giáo pháp Ta, mới kham lãnh thọ được Chánh pháp. Người đời 
gớm ghét kẻ hạ lưu, còn giáo pháp Ta không thế”. Phật quan niệm: 
“Bậc nhất trên tất cả Trời và Người là những ai đầy đủ Minh và 
Hành, đầy đủ Trí tuệ và Giới đức”. 

Kinh Tiểu duyên có thê được xem như một bản /jch sử khởi 
nguyên của loài người và xã hội loài người, với những khái niệm sơ 
khai nhất về tổ chức cộng đồng xã hội. 

6. Kinh Chuyển Luân thánh vương Tu Hành " 


Bản kinh được mở đầu bằng lời khuyên các Tỳ-kheo: “Hãy tự 
thắp sáng; thắp sáng trong Chánh pháp, chớ đừng thắp sáng ở nơi 
khác; hãy tự mình nương tựa nơi mình, nương tựa nơi Chánh pháp, 
chớ đừng nương tựa vào một nơi nào khác”. Sự tự thắp sáng và tự 
nương tựa đó chính là nỗ lực thực hành Bốn phương pháp quán 
niệm (Tứ niệm xứ), con đường diệt trừ mọi tham ưu ở đời. 


Sở dĩ phải tìm nơi nương tựa vững chắc cho cuộc đời mình 
bằng sự thực hành pháp thiện bởi đó là pháp hưng thịnh, còn thế 
gian không có gì bền chắc để nương tựa. Đức Phật cho thấy thế gian 
hưng thịnh và thoái hóa luân chuyền không ngừng. Sự hưng thịnh 
hay thoái hóa đó tùy thuộc vào con người thực hành mười nghiệp 
thiện hay mười nghiệp bất thiện. 





11 Tương đương Päli: D. 26. Cakkavattisutta. 


40 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Trong quá khứ, xã hội loài người đã từng hưởng cảnh thái bình 
hưng thịnh dưới chế độ của vua Kiên Cố Niệm (Dalhamem), nhờ 
ông vua này cai trị bằng Chánh pháp, tôn trọng giá trị đạo đức. Xã 
hội hưng thịnh như vậy truyền được bảy đời. Từ đời thứ bảy trở đi, 
vua không theo pháp cũ, chính trị bất công khiến thiên hạ oán thán, 
quốc độ kém sút, nhân dân điêu linh. Kể từ đó, xã hội suy thoái, tuổi 
thọ giảm dần do điều ác ngày càng tăng, từ tuổi thọ tám vạn giảm 
xuống còn mười tuôi. Bấy giờ xã hội rơi vào cảnh tương tàn khốc 
liệt nhất, mỗi cành cây cọng cỏ đều trở thành binh khí chém giết 
nhau không kề thân sơ. 


Khi ấy, những kẻ có trí, tìm lánh vào rừng sâu, nương ở hang 
hố, trong bảy ngày lòng quá sợ hãi mà phát lời từ thiện rằng: 
“Ngươi không hại ta, ta không hại ngươi.` Họ nhờ ăn cỏ cây mà 
sống còn. Sau khi những người chém giết nhau đã chết hết sạch, 
những người tị nạn này trở lại đồng bằng, họ gặp nhau, mừng 
mừng, tủi tủi, rồi tư duy, khuyến khích nhau làm điều thiện. Cứ 
làm một điều thiện tuổi thọ lại tăng lên, cho đến khi giá trị đạo 
đức được phục hồi, con người sống bằng mười nghiệp thiện, hiểu 
dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, chánh kiến... thì tuổi thọ 
tăng lên đến tám vạn. Bấy giờ có Đức Phật Di-lặc (Metteyya) 
ra đời. Xã hội lại thái bình, hưng thịnh, như đã từng hưng thịnh 
dưới thời vua Kiên Cố Niệm. 

7. Kinh Tệ-tu '? 


Bản kinh tường thuật một cuộc tranh luận rất sôi nồi giữa Đồng 
tử Ca-diếp (Kumara-Kassapa) với Bà-la-môn Tệ-tú (Päyäas!). 

Bà-la-môn Tệ-tú là người có tà kiến, chủ trương /huyết hư vô 
(natthivada). Ông cho rằng: “Không có thế giới khác. Không có 
loài hóa sanh. Không có quả báo của tội phước”. Đây là một trong 
những dị kiến thuộc trường phái chấp đoạn, chủ trương thuyết đoạn 


12 Tương đương Päli: D. 23. Pãyäsisutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 41 





diệt, hư vô thuyết, một trong những luận thuyết ngoại đạo ở Ấn Độ 
cổ. Trường phái này chủ trương, ngoài thê giới ta đang sống, không 
có thê giới nào khác, không có cõi trời hay địa ngục. Để bảo vệ quan 
điểm của mình, Tệ-tú đã đưa ra tám luận cứ được xem là cụ thể, mà 
ông đã từng thí nghiệm và quan sát nhưng không có một dấu hiệu 
nào cho thấy có thế giới khác hay có linh hồn. Đồng tử Ca-diếp 
cũng đưa ra hàng loạt hình ảnh thí dụ minh chứng cho thấy những 
thí nghiệm của Tệ-tú là không có cơ sở và sai lầm. Tệ-tú bị khuất 
phục bởi những lý luận sắc bén của Ca-diếp, nhưng vẫn không dám 
từ bỏ quan điểm của mình, cái quan điểm đã từng làm ông nổi tiếng 
với đầy đủ danh văn lợi dưỡng. Ca-diếp lại đưa ra những hình ảnh 
thí dụ khác đề Tệ-tú thấy rằng sự cô chấp ấy hoàn toàn không có lợi 
ích và ngu xuấn. 


Cuối cùng, Tệ-tú quy y Tam bảo. 
ở. Kinh Tún-đà-ng 9 


Tán-đà-na (Sandhäna) là một cư sĩ thâm tín Tam bảo, sống 
tại thành Vương-xá. Trong một lần đi đến Kỳ-xà-quật để hầu Phật, 
ông đã ghé thăm khu vườn Ô-tam-bà-l¡ (Udumbarikä), ngoài thành 
'Vương-xá, nơi có một nhóm du sĩ ngoại đạo do Phạm chí Ni-câu-đà 
(Nigodha) dẫn đầu. Nhóm du sĩ này đang tụ họp nói chuyện phiếm 
cho hết ngày, nhưng khi thấy Tán-đà-na đi đến thì bảo nhau im lặng, 
ra vẻ tu hành. Phạm chí Ni-câu-đà tỏ thái độ bất kính và chỉ trích 
Đức Phật, đồng thời thách thức luận chiến với Phật. Ngay lúc ấy, 
Đức Phật xuất hiện. Ni-câu-đà muốn biết Đức Phật đã chỉ dạy cho 
các đệ tử những gì để đi đến an lạc, nhưng Thế Tôn đã từ chối trả 
lời, bởi với sở tri và sở hành của Ni-câu-đà và đệ tử của ông không 
thể hiểu được giáo lý của Phật, nhưng nếu họ muốn, Đức Phật sẽ chỉ 
rõ về pháp khổ hạnh mà họ đang tu tập. 


Đức Phật trình bày rõ ràng chỉ tiết về những pháp tu khổ hạnh 


13 Tương đương Päli: D. 25. Udumbarikasutta. 


42 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





ép xác khác nhau mà các đạo sĩ khô hạnh thực hành, có những 
pháp tu hết sức kỳ dị. Rồi Đức Phật hỏi Ni-câu-đà có phải chăng đó 
là những pháp tu mà ông cho rằng thanh tịnh? Ni-câu-đà xác nhận. 
Nhưng Đức Phật lại chỉ cho thấy những điểm cấu uẻ, bắt tịnh trong 
những pháp tu khổ hạnh mà mọi người đang kính phục ấy. Đó là 
dù hành khổ hạnh đến đâu mà động lực tu hành được thúc đầy bởi 
danh văn lợi dưỡng, bởi tâm niệm tham lam, tật đó, tà kiến, kiêu 
mạn, xảo ngụy, khen mình chê người, cô chấp... thì không được 
coi là thanh tịnh. Phật lại chỉ ra những ưu điểm trong lối tu khổ 
hạnh ấy, đó là sự tu tập khổ hạnh không bị chỉ phối bởi tham lam, 
sân hận, xảo quyệt v.v... Tuy nhiên, những pháp tu khổ hạnh đó 
vẫn chưa phải là chắc thật. Khổ hạnh chắc thật là tu tập thiện pháp, 
phát triển bốn tâm vô lượng... Và những pháp Đức Phật dạy cho 
các đệ tử còn cao hơn vậy. 


Kết thúc bản kinh, Đức Phật nói với Phạm chí Ni-câu-đà rằng, 
Ngài không phải đến để tranh luận hơn thua và cũng không thuyết 
pháp vì lợi dưỡng. Ngài chỉ nêu lên thiện pháp cho những ai muốn 
thực hành an lạc. Và trong khi 500 Phạm chí đang lắng lòng nghe 
pháp thì ma Ba-tuần muốn phá tâm ý thiện của họ, Đức Phật biết được 
nên đã nương hư không, dẫn theo cư sĩ Tán-đà-na bay về trú xứ. 


9, Kinh Chúng Tập “ 


Thế Tôn đang hoằng pháp tại thành Ba-bà và nghỉ đêm nơi 
vườn Am-bà của Xà-đầu. Đêm ấy trăng tròn, Thế Tôn cùng với các 
Tỳ-kheo ngồi quây quần bên nhau giữa trời trăng lồng lộng và Thế 
Tôn đã thuyết pháp đến khuya, nhưng các Tỳ-kheo vẫn còn tinh tấn 
nghe pháp, nên Ngài bảo Tôn giả Xá-lợi-phất tiếp tục trò chuyện với 
các huynh đệ, đề Thế Tôn nghỉ một lát. 


Bắt đầu từ sự kiện có một Ni-kiền-tử trong thành Ba-bà vừa tạ 
thê, các đệ tử chia ra làm hai nhóm, luôn luôn tranh châp nhau, Xá- 


14 Tương đương Paäli: D. 33. Sangrtisutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 4 





lợi-phất đề nghị các Tỳ-kheo phải kết tập pháp luật để ngăn ngừa 
sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh tồn tại lâu dài làm lợi ích cho số 
đông, cho chư Thiên và nhân loại được an lạc. Và Xá-lợi-phất lần 
lượt kết tập giáo nghĩa mà Phật đã thuyết, từ nhóm một pháp đến 
nhóm mười pháp. 

Bản kinh tổng hợp đại bộ phận giáo nghĩa mà Phật đã thuyết, và 
đó là những pháp môn hành trì căn bản đưa đến giải thoát, giác ngộ. 

10. Kinh Thập Thượng ' 


Kinh này cũng do Xá-lợi-phất thuyết vào ngày Tăng bố-tát. 
Nội dung bản kinh cũng tập đại bộ phận giáo nghĩa căn bản Phật đã 
thuyết, hình thức kết tập cũng tương tự kinh C#z»g Táp, nhưng ở 
đây, mỗi pháp số được sắp xếp theo mười khoa mục như sau: 


Thành pháp (dhammo bahukãro, pháp đem lại nhiều lợi ích); 
Tu pháp (bhävitabbo, cần phải tu tập); Giác pháp (pariññeyyo, 
cần được nhận thức toàn diện); Diệt pháp (pahätabbo, cần phải 
loại trừ); Thối pháp (hãnabhägiyo, dẫn đến thoái hóa); Tăng pháp 
(visesabhägiyo, dẫn đến sự thăng tiên); Nan giải pháp (duppativijjho, 
khó lý giải, khó thể nhập); Sanh pháp (uppädetabbo, cần phải làm 
cho phát sanh); Tri pháp (abhiñãeyyo, cần được chứng tri); Chứng 
pháp (sacchikätabbo, cần được chứng nghiệm). 


11. Kinh Tăng Nhất '9 


Đức Phật vì các Tỳ-kheo thuyết từ một thành pháp, một tu 
pháp, một giác pháp, một diệt pháp, một chứng pháp; rồi hai thành 
pháp, hai tu pháp, hai giác pháp, hai diệt pháp, hai chứng pháp; 
cho đến mười thành pháp, mười tu pháp, mười giác pháp, mười 
diệt pháp, mười chứng pháp; tương tự như kinh Thập Thượng. 





15 Tương đương Päli: D. 34. Dasuttarasutta. 
15 Không có Päli tương đương. 


4 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





12. Kinh Tam Tụ " 


Đức Phật vì các Tỳ-kheo biện biệt rõ 3 tụ pháp hướng đến ác 
thú, thiện thú và Niết-bàn. Bắt đầu từ mỗi tụ có một pháp, cho đến 
mỗi tụ có mười pháp. 

Với những gì Đức Phật dạy trong kinh này, chúng ta chỉ cần 
quán sát đời sống tu tập của mình hằng ngày, mình sẽ biết ngay là 
mình đang hướng đến tụ nào, là ác thú? thiện thú? hay Niết-bàn? 


13. Kinh Đại Duyên Phương Tiện ' 

Diễn nói thâm nghĩa giáo lý duyên khởi. Xuất phát từ nhận xét 
của Tôn giả A-nan, cho rằng lý duyên khởi rất dễ hiểu. Đức Phật không 
đồng tình với nhận xét ấy, rồi Ngài giải thích cặn kẽ các chỉ phần nhân 
duyên theo từng mối quan hệ. Kinh có thê được chia làm sáu phần. 

a) Duyên khởi mười hai chỉ: Sự vận hành hay tập thành một 
khối đại hoạn, sự tập khởi của khối đau khổ toàn diện trên tắm thân 
ngũ uẫn này, cũng là kiếp sống này, bắt đầu từ vô minh đến già chết, 
gồm có mười hai chỉ, nên trường hợp này được gọi là '2u„yên khởi 
mười hai chỉ. 


b) Duyên khởi năm chỉ: Mỗi quan hệ dẫn đến tranh cãi, gây ra 
vô số tội ác, bất an cho xã hội và khổ đau trong hiện tại. Mỗi quan 
hệ nằm tập trung nơi ái, từ ái đến già chết có năm chi, nên mối quan 
hệ này được gọi là “duyên khởi năm chỉ” Lấy ái làm sốc, phát sanh 
ra chín tâm lý: ái, cầu, lợi, dụng, dục, trước, tật, thủ, hộ. Kinh ghi: 
“Nhân tham ái mà có tìm cầu, nhân tìm cầu mà đắc lợi, nhân đắc lợi 
mà thọ dụng, nhân thọ dụng mà tham muốn, nhân tham muốn mà 
đăm trước, nhân đắm trước mà tật đó, nhân tật đồ mà quản thủ, nhân 
quản thủ mà bảo hộ. Này A-nan! Do bảo hộ nên mới có dao gậy, 
tranh cãi, gây vô số điều ác”. 





1 Không có Päli tương đương. 
18 Tương đương Päli: D. 15. Mahänidãnasutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 45 





e) Duyên khởi bảy chỉ: Từ xúc đến già chết có bảy chỉ nên gọi 
tên như vậy. Vòng duyên khởi này lấy xúc làm khởi điểm. Xúc có 
hai loại, hữu đối xúc và tăng ngữ xúc. Hữu đối xúc là những xúc 
chạm vật chất, dẫn đến đắm nhiễm ngũ dục. Tăng ngữ xúc còn gọi 
là tâm xúc, là những xúc chạm tâm lý, dẫn đến sự hình thành các 
tưởng hay khái niệm, là cơ sở của các kiến chấp. 


đ) Duyên khởi mười chỉ: Giải thích sự đưa đến tái sanh, tập trên 
quan hệ thức và danh sắc. Ở đây, thức là kết sanh thức, tức thức lúc 
đi tái sanh, khởi đầu một sự sống mới. Vòng quay này có mười chỉ, 
nên gọi là duyên khởi mười chi. 

e) Quan hệ duyên khởi dẫn đến chấp ngã: Theo tuệ giác của 
Phật, quan nệm về một cái ngã hình thành từ cảm thọ và sắc. Bằng 
những kinh nghiệm thực tế hoặc kinh nghiệm thiền định nào đó, 
người ta cho răng cảm thọ này là có thật, hay sắc Tây. là đệ nhất thù 
thăng, từ đó phát sanh những ý niệm hay kiến chấp về ngã. 


Ð) Quan hệ dẫn đến chấp ngã tôn tại theo giới địa: Có bảy trú 
xứ của thức và hai nhập xứ mà chúng sanh cho rằng đó là giới địa 
của mình. Bảy trú xứ của thức là cõi trời, người, quang âm, biến 
tịnh, không xứ, thức xứ và vô sở hữu xứ. Hai nhập là vô tưởng nhập 
và phi tưởng phi vô tưởng nhập. Tắt cả giới địa này là thế gian. Có 
tám cấp bậc giải thoát của thức mà cuối cùng là diệt tận định. 

14. Kinh Thích Đề-hoàn-nhân vẫn ° 


Thích Đề-hoàn-nhân (Sakka devanam Inda), vua của các cõi 
trời, phát khởi thiện tâm vi diệu, muốn đến thăm Phật. Trong cuộc 
viêng thăm này, Đế-thích đã nêu lên những mối nghĩ ngờ và được 
Đức Thế Tôn giải đáp. Kinh có thê được chia thành ba phần. 


a) Nhạc thần Ban-giá-dực được sai đến trước đề trồi nhạc cúng 
dường, tán thán Phật. Với cây đàn lưu ly trong tay và giọng hát của 





1 Tương đương Päli: D. 21. Sakkapañhasutta. 


46 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





mình, Ban-giá-dực đã tấu lên khúc tình ca không dài, không ngắn, 
buồn và thương uyền chuyên, làm rung động lòng người. Khúc nhạc 
Ban-giá-dực tấu lên hàm đủ các ý nghĩa, nói lên sự trói buộc của 
dục, cũng nói về phạm hạnh, cũng nói đến Sa-môn và cũng nói đến 
Niết-bàn. Ban-giá-dực tấu lên khúc tình ca ấy, có thể nói, như là một 
cách bày tỏ lời cầu nguyện cho cuộc tình duyên thương thầm nhớ 
trộm của mình (Cuối bản kinh chúng ta sẽ thấy lời cầu nguyện của 
Ban-giá-dực được như ý). Sau khi tấu nhạc, Ban-giá-dực trình cho 
Phật biết ý muốn hầu Thế Tôn của Đế-thích và chư Thiên Đao-lợi. 


b) Đế-thích và chư Thiên Đao-lợi cùng vào hang đá đánh lễ Thế 
Tôn. Tại đây, Đế-thích nêu lên một câu hỏi là vì lý do nào mà chư 
Thiên, loài người, càn-thát-bà, a-tu-la và các chúng sanh khác thường 
xuyên tranh chấp, thù địch nhau? Đức Phật dẫn chuỗi nhân duyên từ 
tham lam tật đó đến điệu hý là nguyên do dẫn đến tranh chấp, hận thù. 
Phật dạy: “Chỉ duyên điệu hý làm gốc; nhân điệu hý, duyên điệu hý; 
điệu hý làm nguyên thủ, từ đó có tưởng. Từ tưởng có dục. Từ dục có 
yêu ghét. Từ yêu ghét có tham lam tật đồ. Do tham lam tật đó, chúng 
sanh tàn hại lẫn nhau”. Điệu hý tức là xu hướng bất đồng. 


Tiếp theo, Đề-thích hỏi con đường đập tắt điệu hý, tức cũng là hỏi 
làm sao diệt trừ sự tranh chấp, hận thù. Đức Phật dạy tuần tự tu tập từ 
chính hành nơi thân, khâu, ý; y nơi các thọ đáng thân cận và không nên 
thân cận mà thành tựu phòng hộ bằng giới luật nghỉ; y nơi các căn mà tu 
tập căn luật nghi. Đó là con đường dập tắt sự tranh chấp và hận thù. 


c) Sau khi những hoài nghi được giải đáp, Đề-thích trình bày 
với Đức Thế Tôn rằng ông đã từng tham vấn nhiều nơi về những 
vẫn đề này nhưng không được trả lời. Đế-thích cũng cho biết cảm 
giác hỷ lạc hạnh phúc sau khi nghe Phật thuyết pháp so với cảm 
giác hỷ lạc khi đánh thắng chư Thiên a-tu-la. Hai niềm hỷ lạc hoàn 
toàn trải ngược nhau, một bên đến từ nghe Chánh pháp, một bên do 
chiến thắng trong đấu tranh hận thù. Đức Phật hỏi Đề-thích đối với 
niềm hỷ lạc, cảm nghiệm lạc mà ông có hiện nay, trong đó muốn tìm 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 4 





cầu những kết quả công. đức gì? Đế-thích trả lời: trong hỷ lạc, cảm 
nghiệm lạc, muốn tìm cầu năm kết quả công đức, mà cuối cùng là 
Niết-bàn giải thoát. 


15. Kinh A-nậu-di ?° 


Bản kinh cho biết mục đích tu học theo Phật pháp là đạt được 
cứu cánh ,giải thoát chứ không phải tìm cầu thần thông biến hóa. 
Nhưng nếu “ai tu hành phạm hạnh theo Pháp mà Ta (Phật) giảng 
dạy thì có thể hiện thần túc chứ không phải không thể; pháp ấy dẫn 
đến xuất ly, không phải không thể xuất ly”. 


Tỳ-kheo Thiện Tú (Sunakkhatta) hoàn tục vì hai lẽ: Thế Tôn 
không thị hiện thần thông và không nói về khởi nguyên của thế giới. 


Phật cho Thiện Tú biết: Dù Như Lai hiện hay không thị hiện 
thần thông, khởi nguyên thế giới được hay không được thuyết, pháp 
mà Phật thuyết có mục đích là chân chính dẫn đến diệt khổ. Dù 
nói như vậy, nhưng vì lòng thương tưởng, Đức Thế Tôn đã dùng 
vô số phương tiện hiển thị thần thông, như tiên liệu về cái chết của 
các ngoại đạo Ni-kiền-tử Giá-la-lâu (Acela Kalarama), Cứu-la-để 
(Korakkhattiya) và trường hợp Phạm chí Ba-lê-tử không dám đi gặp 
Phật. Tỳ-kheo Thiện Tú vì ngu sĩ nên không nhận ra được những 
mật ý của Phật. 


Đối với vấn đề khởi nguyên của vũ trụ, trong bản kinh này, 
Đức Phật có đề cập đến bốn thuyết, đó là: bởi Phạm thiên sáng tạo, 
bởi sự đọa lạc của chư Thiên Hý tiêu và chư Thiên Ý phẫn, và vô 
nhân luận. Nhưng những vấn đề này không liên quan đến phạm 
hạnh giải thoát khổ đau nên Đức Phật không quan tâm. 

Cuối bản kinh, Phật tái khắng định: khi đệ tử Phật chứng nhập 
giải thoát thanh tịnh, vị ấy thấy tất cả đều thanh tịnh, chứ không phải 
thấy tất cả đều bất tịnh như ngoại đạo chỉ trích. 





?° Tương đương Paãli: D. 24. Päthikasutta. 


48 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





16. Kinh Thiện Sanh ?! 


Kinh chỉ dạy những nguyên tắc cơ bản làm người và cách đối 
nhân xử thê. 


Theo lời dạy của người cha trước khi chết, mỗi buồi sáng Thiện 
Sanh ra khu vườn công cộng lễ bái sáu phương, nhưng không hiểu 
được ý nghĩa. Đức Phật bèn giảng dạy cho Thiện Sanh ý nghĩa của 
lễ lạy sáu phương theo pháp Hiền Thánh. Đó là những nguyên tắc 
giữ gìn tư cách đạo đức của bản thân và mối quan hệ đạo đức, luân 
lý của cá nhân đối với gia đình, xã hội. 

Đối với bản thân, cần phải tránh xa bốn hành vi xấu ác: giết, 
trộm, tà đâm, và nói đối; tránh bốn trường hợp xúi làm việc xấu: do 
tham lam, do sân hận, do ngu sĩ, do sợ hãi; và tránh sáu nguyên nhân 
tồn thất tài sản: I1. đam mê rượu chè; 2. cờ bạc; 3. phóng đãng: 4. 
đam mê kỹ nhạc; 5. kết bạn người ác; 6. biếng lười. 


Đối với bạn bè, cần phải biết phân biệt bốn hạng kẻ thù mà như 
người thân, đó là: hạng úy phục, hạng mỹ ngôn, hạng kính thuận, hạng 
ác hữu; bốn hạng người thân đáng thân vì thường đem lại lợi ích và che 
chở, đó là: ngăn làm việc quấy, thương yêu, giúp đỡ, đồng sự. 


Ý nghĩa sáu phương chính là mối quan hệ của bản thân đối 
với gia đình và xã hội: Phương Đông là cha mẹ; phương Nam là sư 
trưởng: phương Tây là thê thiếp; phương Bắc là bạn bè thân thích; 
phương trên là các bậc trưởng thượng, Sa-môn, Bà-la-môn; phương 
dưới là tôi tớ. Trong các mối quan hệ này, Phật dạy ai cũng phải lo 
tròn bổn phận và trách nhiệm của mình: Con giữ tròn bốn phận làm 
con; cha mẹ làm tròn trách nhiệm của cha mẹ; chồng làm tròn trách 
nhiệm và nghĩa vụ của chồng, vợ làm tròn bổn phận của vợ... mỗi 
bên đều làm tròn bổn phận trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, thì 
bản thân, gia đình và xã hội được an lạc, thịnh vượng. 





?! Tương đương Päli: D. 31. Sihgälasutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 49 





17. Kinh Thanh Tịnh ? 


Sau mùa an cư, Sa-di Châu-na từ nước Ba-ba đi lần đến nước 
Ca-duy-la-vệ, trong vườn Miến-kỳ đề hầu thăm Tôn giả A-nan và 
tường thuật lại sự kiện có Ni-kiền-tử trong thành Ba-ba, chết chưa 
bao lâu, mà các đệ tử của ông đã chia làm hai phe, họ tranh chấp 
nhau, trực diện mắng chửi nhau, không còn phân biệt trên dưới, 
tìm tòi khuyết điểm của nhau, ganh đua kiến thức với nhau (như đã 
được tường thuật trong kinh Chứng Tập). Tôn giả A-nan dẫn Châu- 
na đến chỗ Thế Tôn và kể lại sự kiện này. Nhân đó, Thế Tôn nói về 
những trường hợp dẫn đến sự hòa hợp hay tranh chấp trong nội bộ 
của một giáo đoàn. 

Theo đó, có bốn trường hợp là pháp hoàn hảo hay không hoàn 
hảo và đệ tử hành trì hay không hành trì, tùy thuộc vào mối quan hệ 
này mà dẫn đến sự bền vững hay gây chia rẽ của giáo đoàn. Trường 
hợp pháp luật chân chính được khéo thuyết giảng và đệ tử khéo 
hành trì thì giáo đoàn vững mạnh lâu dài. 


Mặt khác, khi có vị Đạo sư xuất thế, Pháp của vị ấy thanh tịnh, 
đầy đủ phạm hạnh, như thật chơn yếu, lại được lưu bố rộng Tãi, rồi 
sau đó mới vào diệt độ; sau khi diệt độ, các đệ tử y pháp tu hành, tự 
chứng ngộ, rồi công bồ rộng rãi thì giáo đoàn sẽ đứng vững. 

Tiếp theo là tình trạng hưng suy của giáo đoàn tùy thuộc vào 
phạm hạnh đây đủ hay chưa đầy đủ. Trường hợp phạm hạnh đầy đủ 
là: Đạo sư danh tiếng, hàng đệ tử trưởng lão đã chứng ngộ lại còn 
có thể công bố pháp rộng rãi, lần lượt, các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di đều có thực chứng như vậy, và đời sống vật 
chất không thiếu thốn. 


Phần còn lại của kinh gồm hai phần: 





?2 Tương đương Pãli: D. 29. Päsãdikasutta. 


50 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





a) Pháp lạc: 


Phật đã tự thân tác chứng bốn niệm xứ, bốn thần túc, bốn ý 
đoạn, bốn thiền, năm căn, năm lực, bảy giác ý, tắm đạo Hiền Thánh. 
Đó là pháp dẫn đến an lạc. Trên nền tảng đó, Phật khuyên “các Tỳ- 
kheo hãy cùng hòa hiệp chớ sanh tranh chấp, cùng theo học một 
Thầy, cũng như nước và sữa hòa một, ở trong Chánh pháp của Như 
Lai, hãy tự thắp sáng cho mình, nhanh chóng được an lạc”. Đối với 
giới luật, Đức Thế Tôn quy định về ỹ áo, thực phẩm, chỗ ở và thuốc 
thang cho Tỳ-kheo sống một đời sông tri túc mà thôi. Đời sống an 
lạc mà đệ tử Phật mong cầu là những an lạc không bị chì phối bởi 
ngũ dục, năm triền cái; là hiện pháp lạc trú do chứng đắc bốn thiền, 
là lạc vô lậu do chứng bốn Thánh quả, là lạc do ái tận giải thoát của 
A-la-hán với chín điều bất hành. 

b) Diệt trừ tà kiến: 

Tà kiến được nói ở đây là những luận thuyết về quá khứ tối sơ 
và về tương mạt kiếp. Đối với quá khứ hoặc tương lai không có gì 
là Phật không thấy, không biết, nhưng nêu không ích lợi thiết thực, 
không dẫn đến ly dục tịch tịnh, Niết-bàn thì Phật không ký thuyết, 
tức không nói về các pháp ấy. Phật chỉ nói những gì ích lợi thiết 
thực, vì dẫn đến chứng ngộ; nghĩa là người nghe có thể tự chứng 
nghiệm chân lý ấy bằng sự giác ngộ của mình. Do đó, Phật khuyên 
các độ -kheo hãy diệt trừ những tà kiến ấy bằng cách “tu ba hành đối 
với bốn niệm xứ”. 


l8. Kinh Tự Hoan Hỷ ? 

Xá-lợi-phất nhớ nghĩ những lời Phật dạy về tổng tướng của 
các pháp, phân biệt pháp đen, pháp trăng, hai phân đôi trị nhau, rôi 
chế pháp (37 bồ-đề phần), xứ pháp (12 xứ)... tự nhớ nghĩ như vậy 
mà sanh tâm hoan hỷ, rồi tuyên bố: Trong quá khứ, hiện tại, vị lai, 





?3 Tương đương Päli: D. 28. Samapasädanïyasutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 51 





không có Sa-môn, Bà-la-môn nào có trí tuệ, thân túc có thê sánh 
ngang với Phật. Tuyên bô như vậy được gọi là sư tử hông. 


Đức Phật ấn chứng lời tuyên bố đó. Đồng thời, Ngài cho biết 
chư Phật đã chứng ngộ pháp như vậy, thuyết pháp như vậy, là pháp 
tính tự nhiên, không có gì để phải nói xứng đáng được tán thán 
nhiều hơn hay tán thán ít hơn. 


19- Kinh Đại Hội ?* 


Chư Thiên, Rồng, Quỷ, Thần, A-tu-la, Ca-lâu-la, Chân-đà-la, 
Ma-hằu-la-già, Nhân và Phi nhân... đại tập hội. Đức Phật vì họ 
thuyết pháp, khiến cho ai nấy đều được lợi ích, xa lìa trần cấu... 


Bản kinh liệt kê hầu hết tên của các thần linh được tín ngưỡng 
thời Phật hoặc sau đó. Đây có thể được xem như là bản kinh chứa 
mầm mống tư tưởng Mật giáo, làm cơ sở cho Mật giáo phát triển 
Sau này. 


C. Phần 3 


Gồm có 10 kinh, chủ yếu tường thuật những sự kiện Đức Phật 
luận nạn với các dị học, ngoại đạo. 


20. Kinh A-ma-tfru 


Kinh nói về trường hợp Đức Thế Tôn hàng phục ngoại đạo 
A-ma-trú và thây của y, Bà-la-môn Phât-già-la-sa-la. 


Bà-la-môn Phất-già-la-sa-la (Pokkharasäti) là người giỏi xem 
tướng đại nhân, rành nghi lễ tế tự, có năm trăm đệ tử, trong đó có 
người đệ tử trẻ tuổi rất xuất sắc là A-ma-trú (Ambattha), cũng đã có 
được năm trăm học trò như thầy mình. Phất-già-la-sa-la từ lâu đã 
nghe đồn về Đức Phật, nên lần này, khi nghe tin Đức Phật cùng với 





2 Tương đương Pãli: D. 20. Mahäsamayasutta. 
?5 Tương đương Pãli: D. 3. Ambafthasutta. 


52 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





đại chúng Tỳ-kheo đang đến hoằng pháp trong làng của mình thì 
muốn đến thăm viêng để xác định lời đồn. Ông sai đệ tử A-ma-trú 
đến trước để xem xét có phải Thế Tôn thật sự có ba mươi hai tướng 
của bậc đại nhân hay không. 


A-ma-trú vâng lời thầy ra đi với tâm đầy ngạo mạn, tự thị về 
chủng tộc huyết thống cũng như giai cấp và trình độ học vấn của 
mình. Y tỏ ra bất kính với Đức Thế Tôn ngay từ khi mới điện kiến 
và mở đầu cuộc đàm luận. Thế nhưng, sau đó, Đức Phật dẫn giải cho 
thấy y chỉ là con cháu của một nữ tỳ dòng họ Thích. Với sự thực lịch 
sử của dòng họ mình, A-ma-trú mất hết khí ngạo mạn lúc đầu. 


Tiếp đến, Phật nói thế gian phân chia giai cấp, cho Sát-lợi là 
hơn hết, nhưng trong pháp luật của Phật thì chỉ những người nào 
có đủ Minh và Hành mới là người tối thăng trên cả trời và người. 
Con đường thành tựu Minh và Hành là xả tục xuất gia, thành tựu 
giới, thành tựu căn luật nghĩ, sống tri túc, tu tập chánh niệm chính 
tri, đoạn trừ năm triền cái, lần lượt chứng sơ thiền cho đến tứ thiền, và 
tiếp theo là các thăng trí: thần túc thông, thiên nhĩ thông, tha tâm trí, 
túc mạng trí, sanh tử trí, lậu tận trí, biết rõ “sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa”. 


Phật cho biết, những du sĩ ngoại đạo tu tập những phương 
pháp chỉ dẫn đến thối thất Minh Hành chứ không bao giờ dẫn 
đến thành tựu Minh Hành, cho dù vậy, thầy trò A-ma-trú vẫn 
không làm được như những du sĩ kia, vậy mà lại ngông cuồng, 
ngạo mạn, tự thị VỀ SỞ tri, sở hành của mình. Đồng thời, Phật nêu 
gương các tiên nhân cô đại, những người sáng lập kinh thơ, tán 
tụng... mà các Bà-la-môn đang ngày đêm tụng tập để trở thành 
những tiên nhân như họ, để được sống chung với Phạm thiên. 
Thế nhưng, sẽ chẳng bao giờ trở thành tiên nhân bằng vào cách 
tụng đọc hay thuật lại lời của tiên nhân. 


Đên đây, A-ma-trú hoàn toàn bị khuât phục, bao nhiêu kiêu 
mạn đêu rơi rụng. Y trở về và thuật lại buôi đàm luận với Thê Tôn, 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 53 





thầy y nghe xong nỗi giận đá y té ngửa. Sau đó, Bà-la-môn Phất-già- 
sa-la thân hành đi gặp Phật, phát khởi tín tâm, thọ trì tam quy, ngũ 
giới, làm cư sĩ tại 1a. 

21. Kinh Phạm Động ?° 


Kinh có thê được chia thành hai phần lớn. Phần đầu nói về thái 
độ của Phật trước những lời khen chê. Phân sau, cũng là phân trọng 
tâm của kinh, nói về 62 học thuyêt ngoại đạo. 


a) Có hai thầy trò Phạm chí, nhóm tu ngoại đạo là Thiện Niệm 
(Suppiya) và Phạm-ma-đạt (Brahmadatta) đi theo sau Phật và các 
Tỳ-kheo trên con đường đến Trúc thôn. Một người chê bai Phật 
bằng đủ mọi cách; một người ngợi khen Phật cũng bằng đủ mọi 
cách. Các Tỳ-kheo tập hợp tại giảng đường bàn luận về sự kiện này. 
Phật dạy các Tỳ-kheo không hoan hỷ khi được tán thán, cũng không 
ưu sâu khi bị chê bai. Sự khen chê của hai thầy trò kia chỉ do ảnh 
hưởng bởi ba nguyên nhân: Xu hướng dị biệt, kiến giải dị biệt và 
thân cận dị biệt. 

Ngoại đạo tán thán, khen ngợi Phật, Pháp, Tăng là chỉ khen 
ngợi về giới, mà cũng chỉ là những giới điều bình thường, chứ 
không thấy được giới giải thoát để khen ngợi, tán thán. Theo Đức 
Phật, đó là những điều nhỏ nhặt, không phải là mục đích cứu cánh 
của đạo Phật. Mục đích cứu cánh của đạo Phật là thành tựu trí tuệ 
vô lậu, vượt thắng tham, sân, si, chế ngự các dục, đoạn trừ các dục, 
sống hoàn toàn xả ly, vô thủ, vô ngã và chứng đắc Niết-bàn, hạnh 
phúc tối hậu ngay trong hiện tại. Đó là mới là điều đáng được chư 
Thiên và loài người tán thán. 

Thái độ đúng đắn trước những lời khen chê là phải dùng trí tuệ, 
chính tri kiến để xem xét những lời khen chê ấy có đúng là sự thật hay 
không, xảy ra với chúng ta hay không, mà không nên phiền não hay 
vui mừng. 





?5 Tương đương Paãli: D. 1. Brahmajälasutta. 


54 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





b) Tiếp theo, Đức Phật trình bày 62 luận thuyết về vũ trụ và 
nhân sanh đương thời. Những luận thuyết này căn cứ trên hai phần 
thời gian: quá khứ tối sơ, gọi là bản kiếp bản kiến (pubbantakappik8), 
và tương lai mạt kiếp, gọi là mạt kiếp mạt kiến (aparantakappik8), 
cụ thể như sau: 


+ Bản kiếp bản kiến: gồm có 18 luận thuyết: 


- 4 thường trú luận (sassafaväda), chủ trương ngã và thế giới 
là thường hăng, bât biên. 


- 4 bán thường trú luận (ekaccasassatavada), bản ngã và thê 
giới một phần thường trú và một phần không thường trú, chịu biến 
dịch. Tức duy chỉ Brahman (Thượng để) là thường hằng bắt biến, 
ngoài ra đều chịu biến dịch. 


- 4 hữu biên vô biên luận (antãnanfavada), tự ngã và thê giới 
là hữu biên, vô biên, vừa hữu vừa vô biên và không phải hữu biên, 
không phải vô biên. 

- 4 ngụy biện luận (anaravikkhepavada), hỏi một đường đắp 
một nẻo. 


- 2 vô nhân luận hay ngẫu nhiên luận (adhicca- 
samuppannavada), thê giới này do ngẫu nhiên, không bởi nguyên 
nhân nào cả, xuât hiện từ hư vô. 

+ Mạt kiếp mạt kiến (aparanfakappikä), gồm có 44 luận thuyết: 

- lỐ hữu tưởng luận (saññivada): đời sau có tưởng đồng thời 
có sắc (hữu hình), hoặc không sắc (vô hình), có biên (hữu hạn), hay 
không có biên (vô hạn), thuần lạc, hay thuần khổ, tưởng cục bộ hay 
tưởng vô lượng, v.v... 

- 8 vô tưởng luận (asaññïväda), đời sau có sắc, không có tưởng, 
W.Yêm 

- 8 phi trởng phi phi tưởng luận (nevasafñfinasannnada), đời sau 
không phải có tưởng cũng không phải không có tưởng, v.v... 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 55 





- 7 đoạn diệt luận (ucchedavada), cho rằng chúng sanh hoàn 
toàn đoạn diệt, vô thường. 


- 5 hiện tại Niễt-bàn luận (dilthadhammanibbänaväda), năm 
dục là Niêt-bàn trong hiện tại, hoặc Sơ thiên, cho đên Tứ thiên, là 
Niêt-bàn trong hiện tại. 


Cuối bản kinh, Phật cho biết tất cả những luận thuyết trên hình 
thành từ những cảm thọ, tùy thuộc vào trình độ các cảm thọ mà có 
những luận thuyết khác nhau. Đức Phật biết tất cả những luận thuyết 
đó nhưng không vướng mắc. Bản kinh thâu tóm hết tất cả các luận 
thuyết thời bấy giờ, thời quá khứ và cả tương lai nên kinh có tên là 
Phạm Võng: tâm lưới Phạm thiên, tấm lưới tư tưởng, tôn giáo bao 
trùm cả thiên hạ. Kinh ghi: “Các Sa-môn, Bà-la-môn, y bản kiếp 
bản kiến, mạt kiếp mạt kiến, mỗi người tùy theo sở kiến mà nói; tất 
cả đều gồm trong sáu mươi hai kiến. Mỗi người tùy ý thuyết; thảy 
đều y trên đó, ở trong đó, chừng â ấy không hơn. Cũng như TƯỜI chài 
khéo, bằng tắm lưới dày mắc giăng trên ao nhỏ, nên biết, hết thảy 
các loài thủy tộc trong ao đều lọt vào lưới, không chỗ tránh thoát, 
chừng ấy không hơn. Cũng vậy, các Sa-môn, Bà-la-môn, y bản kiếp 
bản kiến, mạt kiếp mạt kiến, với nhiều thuyết khác nhau, tất cả 
thuộc vào sáu mươi hai kiến, chừng ấy không hơn”. 


Bản kinh chứa đựng nhiều khía cạnh triết học và tôn giáo, rất 
cân thiệt và bô ích cho những ai muôn đi sâu vào lĩnh vực này. 

22. Kinh Chúng Đức ? 

Đức Phật ở tại Anga cùng với 1.250 Tỳ-kheo du hành trong 
nhân gian, đên nghỉ đêm trong thành Campa, bên bờ hô Gaggara. 

Trong thành Campa có Bà-la-môn tên Sonadanda (Chủng 
Đúc), là một người danh tiêng, được nhiêu người kính trọng, có 
phước tướng, có trí tuệ, đa văn và rât giỏi hùng biện. Ông đên thăm 





?7 Tương đương Päli: D. 4. Sonadaindasutta. 


56 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





viếng và luận bàn về năm pháp thành tựu một Bà-la-môn với Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn lần lượt loại bỏ ba pháp đầu là huyết thống, 
tụng thuộc kinh điển và dung mạo đoan chính trong tiêu chuẩn của 
Bà-la-môn, chỉ đề lại hai pháp là giới đầy đủ và trí tuệ thông suốt, 
tức là đầy đủ Minh và Hành. Bà-la-môn Sonadanda chấp nhận sự 
loại bỏ ấy và đồng ý với Đức Thế Tôn rằng chỉ cần có đầy đủ Minh 
và Hành thì bất cứ người nào cũng trở nên cao quý. Điều này đã 
khiến cho năm trăm Bà-la-môn tùy tùng bất mãn, nhưng với uy tín 
và đức độ của Sonadanda và đặc biệt là khả năng nhiếp hóa của Đức 
Thế Tôn, cuối cùng tất cả đều quy thuận. Bà-la-môn Sonadanda quy 
y Tam bảo và trọ trì năm giới, làm một cư sĩ tại gia của Phật. 


Bản kinh cho thấy tư tưởng bình đẳng tuyệt đối, không CÓ giai 
cấp trong loài người cùng một dòng máu đỏ và nước mắt cùng mặn. 
Qua đó, Đức Phật trình bày những tiêu chuẩn và giá trị đạo đức cao 
quý mà mỗi con người ai cũng có thê đạt được bằng sự nỗ lực của 
bản thân mình. Ở đây, thêm một lần nữa Đức Phật khẳng định Giới 
- Định - Tuệ là con đường duy nhất thành tựu nhân cách giải thoát 
vượt hắn trời người của giáo lý Phật đà. 

23. Kinh Cứu-la-đàn-đầu ?® 


Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu chuẩn bị tổ chức đại lễ tế tự với 
nhiều bò và dê, nhưng sau khi diện kiến Đức Thế Tôn, hỏi về thể 
thức tế tự, Đức Phật vì ông ta nói về ba loại tế tự, 16 tế cụ, giảng về 
công đức của sự quy y, giữ giới, từ tâm và xuất gia tu đạo, khiến cho 
Cứu-la-đàn-đầu tỉnh ngộ, thả hết bò và đê, xin quy y Tam bảo. 


Phật kế một chuyện tiền thân của Ngài. Trong tiền thân đó, Ngài 
làm quốc vương hiền minh, khiến cho quốc dân an cư lạc nghiệp, bằng 
biện pháp kinh tế: cấp vốn cho người đi buôn, cấp bò, bê, thóc giống 
cho người làm ruộng: tạo điều kiện cho dân chuyên tu nghè nghiệp của 
mình. Khi đất nước giàu mạnh, vua tổ chức đại tế đàn. 





?8 Tương đương Paäli: D. 5. Kũ†adanta-sutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 57 





Bản kinh cho biết quan điểm của Phật giáo về vấn đề cúng tế. 
Theo đó, tế đàn có ý nghĩa, mang lại kết quả thiết thực nhất là không 
giết bỏ, dê và các chúng sanh; chỉ dùng bơ, sữa, dầu mè, mật, đường 
đen, đường mía, tức là tổ chức đàn chay. Do đó, tất cả những hình 
thức cúng tế bằng cách giết hại chúng sanh đều trái với tỉnh thần 
Phật giáo. Cách tế đàn đưa đến phước báo cao nhất là từ bố thí cho 
Tăng, cho đến tự mình tu tập, thành tựu giới, đắc bốn thiền, các thắng 
trí, cho đến chứng đắc ba minh, lậu tận giải thoát. Đây là tế đàn ít tốn 
kém nhất mà thành tựu kết quả cao nhất. 


24. Kinh Kiên Cố 


Cư sĩ Kiên Cố (Kevatfta) xin Phật cho phép các Tỳ-kheo hiển 
thị thần thông. Đức Phật từ chối và nói rằng, Ngài chỉ dạy cho các 
đệ tử tĩnh lự tu đạo, có công đức thì che giấu, có tội lỗi thì phát lộ, 
chứ không bao giờ dạy các đệ tử hiền thị thần thông. 


Phật nêu lên ba loại thần thông, một là Thần biến thị đạo 
(iddhipatihãriya), là hiện các phép thần thông biến hóa như một 
thân thành nhiều thân, đi trong hư không như chim, đi xuyên qua 
vách đá...; hai là Ký tâm thị đạo (aadesanapafihariya), đọc rõ tâm 
của người Ì | khác. biết rõ người đang nghĩ gì; và à Da, là Giáo giới EH 
biến kẻ hung ắc thành người thiện. TYoni ba loại thần thông đó, Phật 
chỉ nhận Giáo hóa (giới) thị đạo là sự thị hiện thần thông phép lạ kỳ 
diệu nhất. Dù cho có bao nhiêu thần thông đi nữa cũng không thể 
biến một tên tướng cướp thành một Tỳ-kheo chứng quả A-na-hàm, 
nhưng bằng phương pháp giáo dục, tức Ciáo giới thị đạo, Đức Phật 
đã làm được điều đó như chúng ta thấy trong trường hợp của tướng 
cướp Chuỗi ngón tay. 


Rồi Phật cho biết có chứng các thần thông cũng không ích lợi 
gì. Phật kê chuyện một Tỳ-kheo chứng phép thân thông, bay lên 





?° Tương đương Pali: D. 11. Kevaffasutta. 


58 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





khắp các tầng trời để hỏi một câu hỏi: bốn đại này khi diệt tận thì 
trở về đâu, nhưng không một vị trời nào biết câu trả lời. Cuối cùng, 
T-kheo gặp Phạm thiên, tức Thượng, đề toàn trí, toàn năng, ông này 
không trả lời trực tiếp, mà lại tuyên bố: “Ta là Đại Phạm, là đắng Vô 
Năng Thắng, thống lãnh một nghìn thế giới, phú quý, tôn quý, hào 
quý, hoàn toàn được tự tại, có khả năng tạo hóa mọi vật, là cha mẹ 
của chúng sanh”, cũng không biết câu trả lời, nhưng ông biết chắc 
chắn có một người biết câu trả lời và khuyên Tỳ-kheo nên đến gặp: 
Đó chính là Đức Phật, thầy của Tỳ-kheo đang ở tỉnh xá Kỳ-viên! 


Tỳ-kheo trở về tỉnh xá Kỳ-viên, đảnh lễ Đức Thế Tôn và đặt 
câu hỏi. Phật dùng ngụ ngôn, như con chim ưng của người đi biển 
thả ra tìm bờ, nếu không tìm được bờ, nó sẽ quay trở lại thuyễn. 
Tỳ-kheo này cũng như vậy, đi khắp nơi không tìm được lời đáp mới 
trở về tìm Phật. 


Một người biết tìm đường trở về với Phật cũng là một sự thể 
hiện thân thông rôi đó! 


25. Kimh Lõa Hình Phạm Chí °° 


Một Phạm chí lõa hình họ là Ca-diệp gặp Phật và hỏi: “Nếu có 
người nói rằng: “Sa-môn Cù-đàm chê bai tất cả các pháp tế tự; mắng 
những người khổ hạnh là dơ dáy', thì lời này có phải xuyên tạc Đức 
Phật không?”. 

Phật nói đó là lời phí báng Ngài, không phải là lời chân thật, 
bởi vì đối với trường hợp thọ báo với hai thú hướng, thiện thú hoặc 
ác thú, của pháp tu khổ hạnh, Đức Phật thấy hết biết hết, thì làm sao 
Ngài chê bai, chỉ trích được? Đối với khô hạnh, Đức Phật không 
hoàn toàn chỉ trích. 


Bản kinh cho biết cách phân biệt, tỷ giảo những pháp gì đồng 
nhất và không đồng nhất giữa Phật giáo và các giáo phái khác đề hiểu 





3° Tương đương Päli: D. 8. Kassapasihanädasutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 59 





những điều Phật nói mà không xuyên tạc. Cách phân biệt, tỷ giảo đó 
là dựa vào Bảy giác chị, đó là cách y cứ trên sự hành trì dân đên kêt 
quả thiệt thực ngay trong hiện tại. 


Ca-diệp đồng ý rằng bằng vào cách thực hành đó, người tu hành 
tự thấy mình, biết mình và biết lời Phật dạy là đúng sự thật, nhưng 
ông vẫn cho khổ hạnh cởi bỏ y phục... là pháp hành chân chính của 
Sa-môn, Bà-la-môn. Đức Phật nói, bằng vô số phương tiện làm khổ 
thân này những người ấy không đầy đủ giới, không đầy đủ kiến, 
không thẻ siêng tu, cũng không phát triển rộng lớn, và người phụ nữ 
cũng biết được pháp đó, là khỏa thân cởi bỏ y phục, cho đến, bằng 
vô số phương tiện làm khổ mình. Nhưng không biết rằng tâm ấy là 
tâm có nhuế, hay tâm không có nhuế; tâm có hận hay tâm không có 
hận; tâm có hại hay tâm không có hại. Cho nên, người có giới cụ 
túc, kiến cụ túc, là tối thượng, là tôi thắng, vi diệu bậc nhất chính là 
người chứng đắc ba minh, diệt trừ các si mê tối tăm, sanh ánh sáng 
trí tuệ, đạt lậu tận trí. 


Cuối cùng, Ca-diệp phát tín tâm, xuất gia, thọ cụ túc, một thời 
gian sau thì chứng A-la-hán. 


26. Kinh Tam Minh °! 


Tam minh ở đây chỉ cho Tam minh Bà-la-môn, Pali gọi là 
teviJja-brahmana, Bà-la-môn tinh thông ba bộ Veda, không phải 
Tam minh trong Phật giáo. 


Hai thanh niên Bà-la-môn là Bà-tất-tra (Vãsettha) và Phả-la- 
đọa (Bhäãradväja) tranh luận với nhau về con đường nào chân chính 
dẫn lên Phạm thiên, theo Bà-la-môn Phất-già-sa-la (Pokkharaväti) 
hay Đa-xá-lê (Tärukkha) là con đường đúng. Mỗi người đều bảo vệ 
quan điểm của mình. Cuối cùng, họ đề nghị đến tham khảo ý kiến 
của Phật và nhờ Ngài phân định. 





3! Tương đương Pãli: D. 13. Tevijjasutta. 


60 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Đức Phật đã giảng giải cho hai thanh niên Bà-la-môn rằng 
không thể đi đến thiên đường, sống chung với Phạm thiên bằng 
cách cầu nguyện, tán tụng hay hy vọng được cứu rỗi. Cũng như 
dòng sông Aciravatfi nước đầy tràn bờ, có một người đến và muốn 
qua bên kia sông vì công việc, nhưng người ấy chỉ đứng trên bờ bên 
này kêu bờ bên kia và nói: “Bờ bên kia hãy lại đây! Bờ bên kia hãy 
lại đây!”. Có thể nào vì người ấy kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khẩn, 
vì hy vọng, vì tán thán mà bờ bên kia của sông Aciravati sẽ tiến gần 
đến bờ bên này không? Chúng ta cũng không thể lên thiên đường 
bằng cách cầu nguyện và hy vọng. 


Rồi Đức Phật lần theo truyền thuyết đề chỉ cho hai thanh niên 
thấy những đạo sĩ tối thượng cô, những người. đã sáng lập nên tín 
ngưỡng Phạm thiên nhưng được xác định là tất cả các vị ấy chưa 
ai từng thấy Phạm thiên, mặc dù họ là những người tinh thông Tam 
minh và soạn các thi tụng tập thành Thánh điển Vệ-đà. Đức Phật nói, 
dù cho những Bà-la-môn niên cao lạp trưởng, những bậc tôn sư và 
đại tôn sư thông thuộc các bộ Thánh điền, tỉnh thông ba tập Vệ-đà, 
nhưng đời sống chấp trước, mê đắm, bị trói buộc bởi sự trói buộc 
của dục lạc - tức là sống trái với tâm tư và phẩm chất của đắng Phạm 
thiên - thì không thể sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với 
Phạm thiên. Những bậc lãnh đạo tôn giáo mà không thể về bên Phạm 
thiên thì làm sao dẫn dắt tín đồ của họ về với Phạm thiên? Những 
người này “khi ngồi với sự tự tín, thật sự đang bị chìm trong bùn lầy, 
và khi đang chìm trong bùn lầy phải sống trong thất vọng, lầm tưởng 
rằng đã đến cảnh giới an lạc hơn. Do vậy, đối với những người Bà-la- 
môn tinh thông Vệ-đà, sự tỉnh thông ấy được gọi là bãi sa mạc không 
có nước, sự tinh thông ấy cũng được gọi là rừng rậm không có đường 
lối, sự tỉnh thông ấy cũng được gọi là sự bất hạnh”. 


Cuối cùng, hai thanh niên hỏi Phật về con đường chân chính 
dẫn đến cộng trú với Phạm thiên. Đức Phật dạy chỉ có thể đi đến 
thiên đường, sống chung với Phạm thiên bằng cách sống với tâm tư 
tương ứng với tâm tư, phâm chất của Phạm thiên. Phẩm chất của 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 61 





Phạm thiên là gì? Là “không dục ái, không sân hận, không ô nhiễm, 
và tự tại”, tức phải sông băng bôn tâm vô lượng từ, b1, hỷ, xả. 


27. Kinh Sa-môn Quả * 


A-xà-thế (Ajãtasattu) trước đây từng nghe lời xúi giục của Đề- 
bà-đạt-đa (Devadatta) đã giết cha để cướp ngôi. Sau khi Đề-bà-đạt- 
đa bị quả báo hiện tiền rơi vào địa ngục, A-xà-thế bắt đầu hối hận 
và lòng bất an. Ông từng đi tham vấn tâm lý với các Lục sư ngoại 
đạo, nhưng chưa cởi bỏ được gánh nặng trong lòng. Vào một đêm 
trăng sáng, lòng ông cảm thấy bất an hơn và tham vấn các đại thân 
tả hữu nên làm một cái gì đó để khỏa lấp sự trống vắng, cô đơn và 
hối hận chăng? Mỗi người tùy theo sở thích của mình đưa ra lời đề 
nghị khác nhau. Bấy giờ, y sĩ Kỳ-bà đề nghị vua đến tham kiến Đức 
Phật hiện đang cư ngụ tại vườn Xoài nhà ông. Vua nhận lời. 


A-xà-thế từng nghe nói giáo đoàn của Phật có tới 1.250 người, 
nhưng khi đến nơi ông thấy không gian tịch mịch đến nỗi nghe được 
cả tiếng thở của con muỗi thì lòng vô cùng kinh sợ, lông tóc dựng 
đứng. Kẻ bạo chúa hung hãn đến bao nhiêu cũng khiếp đảm run sợ 
trước hư vô tĩnh lặng! 


Diện kiến Phật, vua tường thuật những cuộc hội kiến với các 
tông chủ tôn sư ngoại đạo, ai nây đều đề cao mình, chê bai người 
khác, nhưng đối với câu hỏi của vua nêu thì trả lời lung tung, lạc đề. 
Nhóm Lục sư ngoại đạo gồm có: 


1. Phất-lan Ca diếp (Pũrana-kassapa), chủ trương thuyết phi 
nghiệp hay vô tác (akiriyavada), hành vi thiện hay ác không mang 
lại kết quả báo ứng gì. 

2. Mạt-già-lê Câu-xá-l| (Makkhali-Gosala), chủ trương 
đoạn diệt luận (ucchedaväada), không có đời sau, không có linh 
hồn các thứ. 





32 Tương đương Pãli: D. 2. Samññaphalasutta. 


62 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





3. A-kì-đa Sí-xá-khâm-bà-la (Ajita-Kesakambala), chủ trương 
đoạn diệt luận (ucchedavada). 


4. Bà-phù-đà Già-chiên-na (Pakudha- Kaccayana), chủ trương 
thuyết luân hồi tịnh hóa. 


5. Tán-nhã-di Tì-la-lê-phất (Sañjaya Balatthiputta), theo xu 
hướng hoài nghi, ngụy biện luận (amarävikkhepika), trả lời vấn đề 
uốn lượn như lươn trườn. 


6. Ni-kiền Thân Tử (Nigantha-Näta-putta), không nêu chủ 
trương gì mà chỉ khăng định “Tôi là bậc Nhật thiết trí” thây tât cả, 
biết tât cả. 

Rồi vua hỏi Phật: Kết quả thiết thực hiện tại của Sa-môn 
là gì? 

Phật nêu hai trường hợp, một là nô bộc của vua, hai là thần dân 
của vua; nêu hai người ây xuât gia học đạo thì vua còn xem và đôi 
xử họ như nô bộc và thân dân nữa hay không? Vua đáp: Không, mà 
trái lại còn kính trọng. 


Phật nói, đó là kết quả đầu tiên và hiện tại của Sa-môn, nhưng 
đó là kết quả bình thường. Sa-môn còn có kết quả vi diệu hơn, đó là, 
từ khi có Phật xuất thế, thiện gia nam tử phát tín tâm xuất gia, cho 
đến chứng đắc tam minh, diệt trừ các tối tăm, phát sanh ánh sáng đại 
trí, gọi là lậu tận trí chứng, chì tiết như trong kinh 4-na-frú. 


Sau thời pháp, A-xà-thế tỉnh ngộ, ăn năn sám hồi. Phật nhận sự 
sám hôi và quy y cho ông trở thành đệ tử tại gia. 

28. Kinh Bồ-tra-bà-lâu ` 

Phạm chí Bố-tra-bà-lâu (Potthapada) thuật lại Phật nghe về 
cuộc tranh luận vừa xảy ra giữa các Sa-môn, Bà-la-môn, xoay quanh 
ba vân đê: 





33 Tương đương Pali: D. 9. Pot†hapädasutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 63 





1. Con người phát sanh tưởng không do nhân gì duyên gì. 
Tưởng có đên, có đi. Đên thì tưởng sanh. Đi thì tưởng diệt. 


2. Do mạng, có tưởng sanh; do mạng, có tưởng diệt. Tưởng kia 
đi, đên. Đên thì tưởng sanh. Đi thì tưởng diệt. 


3. Các thuyết nói trước đó không đúng sự thật. Có vị đại quỷ 
thân, có uy lực lớn, mang tưởng đi, mang tưởng đên. Khi vị ây mang 
tuởng đi thì tưởng diệt. Khi vị ây mang tưởng đên thì tưởng sanh. 


Phật cho rằng các luận thuyết trên đều có chỗ sai lầm. Bởi, 
tưởng có nhân duyên đề sanh và cũng có nhân duyên đề diệt, tùy 
theo cấp bậc thiền định của hành giả, từ thấp đến cao. Chẳng hạn, 
diệt tưởng về dục sẽ phát sanh tưởng về hỷ và lạc, chứng Sơ thiền; 
diệt tưởng Sơ thiền diệt thì tưởng Tam thiền sanh... cho đến nhập 
định tưởng thọ diệt. 


Từ vấn đề tưởng liên quan đến vấn đề tự ngã. Do những kinh 
nghiệm hay tưởng sai biệt mà có những quan niệm về tự ngã khác 
nhau. Ở đây, có chủ trương thân tứ đại Dục giới, hoặc thân Dục 
giới thiên, hoặc Sắc, Vô sắc giới thiên là tự ngã. Phật nói, vấn đề 
này chỉ biết rõ nêu “có thể biết được tưởng sanh, tưởng diệt”. 

Phạm chí Bố-tra-bà-lâu hỏi ông có thể biết được tưởng sanh 
và tưởng diệt của con người không? Phật đáp: “Rất khó! Vì sao? Vì 
ông có kiến giải khác, tập hành khác, nhẫn khác, thọ khác". 


Từ kiến giải khác, tập hành khác, nhẫn khác, thọ khác mà 
có những điều Đức Phật thuyết, có điều không. Những điều Phật 
không nói được liệt kê vào 14 vô ký thuyết. Đó là những vấn đề 
bao gồm ngã, thế gian là thường hay vô thường... Những vấn đề 
này là đề tài tranh luận giữa các tôn giáo thời Phật tại thế và bây 
giờ vẫn còn. Ngoại đạo và cả đệ tử của Phật thường kích bác hay 
bất mãn vì Phật không trả lời vấn đề. 


Phật nói: “Các vẫn đề ngã và thê gian là thường hay vô thường... 
là những câu hỏi Ta không trả lời. Vì sao? Vì không phù hợp ý 


64 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





nghĩa, không phù hợp pháp, không phải phạm hạnh, không phải 
vô dục, không phải vô vi, không phải tịch diệt, không phải chỉ tức, 
không phải Chánh giác, không phải Sa-môn, không phải Niết-bàn". 


Đoạn tiếp theo Phật nói về vấn đề cái gì thực và cái gì hư dối, 
ô nhiễm và thanh tịnh. Cuôi buôi pháp thoại, Bô-tra-bà-lâu xin xuât 
gia. Chăng bao lâu, ông chứng quả A-la-hán. 


29. Kinh Lộ-già " 


Bản kinh cho biết quan điểm của Đức Phật về tự độ và độ tha, 
đồng thời cho biết tư cách của một vị Pháp sư; người Phật tử phải 
biết phân biệt đâu là vị Pháp sư đáng bị chỉ trích và đâu là vị Pháp 
sư đáng được tôn kính, tạo điều kiện cho họ hoằng pháp. 


Bà-la-môn Lộ-già (Lohicca) thỉnh Phật và Tăng về nhà cúng 
dường, nhưng lại có ác kiến này: “Các Sa-môn, Bà-la-môn đã tự 
mình chứng đắc thiện pháp rồi, không nên thuyết pháp cho người khác. 
Việc ấy chỉ là pháp tham ác. Như phá ngục cũ lại xây ngục mới”. 


Người thợ hớt tóc được Lộ-già sai đến chỗ Phật để báo giờ. 
Ông này thuật lại quan điêm của Lộ-g1à với Phật, và thỉnh câu Phật 
dứt trừ ác kiên cho chủ của mình. 


Sau khi thọ thực xong, Phật thuyết pháp, hỏi lại Bà-la-môn Lộ- 
già về quan điêm đã được thuật. Bà-la-môn xác nhận ông có quan 
điêm đó. 

Trước hết, Phật nêu có ba hạng tôn sư ở đời đáng bị chỉ trích: 


Hạng thứ nhất, đạo nghiệp chưa thành mà lại đi thuyết pháp. 
Người ấy không được đệ tử tôn kính, thầy trò chỉ nương nhau để 
sống mà thôi. Hạng thầy này hoàn toàn chưa chứng được pháp thiện 
cũng chưa diệt được phiền não mà lại đi thuyết pháp, chăng khác nào 
phá ngục cũ mà xây ngục mới. Đó là pháp tham, ô trược, xấu xa. 





34 Tương đương Päli: D. 12. Lohiccasutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 65 





Hạng thứ hai, tuy chứng đắc một ít pháp thượng nhân, nhưng 
đạo nghiệp vẫn chưa thành tựu mà lại đi thuyết pháp cho đệ tử. Các 
đệ tử ấy không cung kính phụng thờ, nhưng lại chỉ nương tựa, cùng 
sông chung với nhau mà thôi. Hạng người này chẳng khác nào xoa 
lưng cho người khác. Đó là pháp tham, ô trược, xấu xa. 


Hạng thứ ba, tuy đầy đủ pháp thượng nhân, nhưng đạo nghiệp 
chưa thành tựu hoàn toàn, lợi mình chưa thành, lại đi thuyết pháp. 
Hạng người này chẳng khác nào bỏ cỏ ruộng mình mà đi cày ruộng 
cho người khác. Đó là pháp tham, ô trược, xấu xa. 


Nhưng có hạng tôn sư bậc nhất ở thế gian chắng thể khuynh động, 
đó là Như Lai, Chí Chân, Đăng chánh giác, chứng đắc ba minh, diệt trừ 
vô minh, sanh trí tuệ minh, trừ bỏ các tôi tăm, phát sanh ánh sáng đại 
pháp; gọi là lậu tận trí chứng. Hạng tôn sư ấy thuyết pháp đề dẫn người 
chứng đắc bốn Thánh quả. Ai ngăn vị ấy thuyết pháp, cản người nghe 
pháp vị ấy thuyết, người này có tâm bắt thiện, sẽ tái sanh vào cõi khổ. 
Cũng như vua Ba-tư-nặc xuât tài sản vương gia mà chu câp cho người 
khác; ai cản trở vua làm việc này là bât thiện. Cũng như Bà-la-môn 
muôn xuât của cải riêng của mình đê cung câp cho người; a1 cản trở, 
người ây bât thiện. Người có tâm bât thiện tât sẽ đọa đường dữ. 

Sau bài pháp, Lộ-già từ bỏ ác kiến. 

D. Phần 4 

Có 1 kinh, tức kinh 30, kinh 7»ể Ký, tường thuật về tướng 
trạng, kiêp sô, thành hoại của thê giới mà lục đạo chúng sanh 
đang sông. 

Kinh chia làm 12 phẩm: 

1. Phẩm Diêm-phù-đề: 

Một mặt trời, một mặt trăng vận hành khắp quanh bốn thiên 
hạ... là một thê giới. Như vậy trong hệ mặt trời của chúng ta đang 
sông có bôn châu mang tên Nam thiệm bộ, Đông thăng thân châu, 
Bắc câu lô châu và Tây ngưu hóa châu. 


66 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Một ngàn thế giới như vậy gom lại gọi là Tiểu thiên thế giới. 
Một ngàn Tiểu thiên thế giới gọi là Trung thiên thế giới. Một ngàn 
Trung thiên thế giới gọi là Đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới là 
một thế giới lớn có ba lần ngàn thế giới, gọi Tam thiên đại thiên thế 
giới. Đó là phạm vi một cõi Phật. 

Với mỗi châu, kinh mô tả chỉ tiết hình dáng, diện tích, khí hậu, 
sản vật, con người. Vị trí của các châu này đều lấy núi Tu-di làm 
tâm điểm. Phẩm này chính yêu miêu tả châu Diêm-phù-đề, tức Nam 
thiệm bộ châu, châu trái đất chúng ta. 

2. Phẩm Uấẫt-đan-viễt: 

Miêu tả châu Uất-đan-viết, tức Bắc câu lô châu. Châu này có 
cơ cầu sinh hoạt xã hội khác hắn ba châu kia. Mọi điều kiện tự nhiên 
đều thù thắng, cho nên người dân cõi này không phải khổ vì cơm 
ăn áo mặc, mọi thứ đều tự nhiên có đủ. Nhân dân cõi này chẳng 
thọ thập thiện nhưng toàn bộ hành vi của họ tự nhiên hợp với thập 
thiện, khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi lành. Nhân dân cõi 
này không lệ thuộc sự tham luyến, cũng không cất chứa, thọ mạng 
ngàn tuôi, và bằng nhau, không ai hơn ai kém. 


3. Phẩm Chuyển luân Thánh vương: 


Chuyền luân Thánh vương xuất hiện trong châu Diêm-phù, rồi 
chinh phục luôn cả ba châu kia và thống trị cả bốn châu thiên hạ. 
Chỉ tiết về thành lập đại đế quốc này, với đời sống sung túc thịnh 
vượng, như được kê trong kinh Chuyên Luân Vương nói về vua Đại 
Thiện Kiến (Mahäsudassana). 

4. Phẩm Địa ngục: 

Bên ngoài bốn châu thiên hạ có tám ngàn thiên hạ bao quanh. 
Rồi bao quanh tám ngàn thiên hạ là biển lớn, bao quanh biển lớn là 
núi Đại kim cang, bên ngoài núi Đại kim cang có một núi Đại kim 
cang lớn hơn. GIữa hai núi này là một cảnh giới mù mỊt, tối tăm; mặt 
trời, mặt trăng, các vị thần, trời dù có uy lực cũng không thể dùng 
ánh sáng soi chiếu đến đó được. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 67 





Ở nơi đó có tám địa ngục lớn, mỗi địa ngục lớn có mười sáu 
địa ngục nhỏ. 


Phẩm này miêu tả những nỗi thống khổ của chúng sanh trong 
địa ngục. 

5. Phẩm Long điểu: 

Phẩm này nói về các loại rồng và quái điều. 

Trong kinh điền, từ rồng, tiếng Phạn là øãgaz, thường chỉ các 
loại răn lớn như mãng xà hay răn thân, có khi chỉ loại voi có thân 
hình to lớn. Ta cũng có thê xem các loại rông hay ga này là các 
khủng long cô đại. Chúng được chia làm bôn loại: loại sanh từ trứng, 
sanh từ bào thaI, sanh từ nơi âm thâp, và sanh ra từ hóa sanh. Các loại 
rông này đêu sông dưới đáy biên. 


Các quái điều cũng sanh từ trứng, từ bào thai, từ âm thấp, và 
từ hóa sanh, gọi là bốn loài Kim sí điều. Kim sí điều là chim cánh 
vàng. Chúng sống ở bờ biển phía Bắc, trên một đại thụ. Thực phẩm 
của các quái điều cánh vàng là rồng. Quái điều thai sanh chỉ có thể 
bắt loại rồng thai sanh mà ăn thịt; quái điêu sanh bằng trứng thì bắt 
loại rồng sanh bằng trứng mà ăn thịt... 


6. Phẩm A-tu-la: 

Phẩm này nói về các loài A-tu-la. 

A-tu-la sống trong đáy biển lớn ở phía Bắc của núi Tu-di. Trong 
các kinh khác thường nói loài A-tu-la ưa đánh nhau với Thiên Đế- 
thích, lúc vua A-tu-la nổi giận thì lấy tay che mặt trăng khiến sanh 
ra hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực. 

7. Tứ thiÊnH Vương: 


Bốn góc núi Tu-di là Tứ thiên vương, ta thường quen gọi là 
Hộ thế Tứ thiên vương, bởi bốn vị Thiên Vương này phát nguyện 
hộ trì thế gian và ngăn chặn không cho quân A-tu-la tấn công trời 
Đao-lợi. 


68 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





8. Phẩm Đao-lj thiên: 


Trên đỉnh núi chúa Tu-di là trời Đao-ÌI, tức Tam thập tam thiên, 
là cõi trời thứ hai thuộc Dục giới, được ngự trị bởi 33 vị Thiên 
vương mà đứng đâu là Thiên Đê-thích. 

9. Phẩm Tam tai: 

Kinh nói ở thế gian có ba thứ tai kiếp, đó là tai kiếp về lửa, tai 
kiêp về nước và tai kiêp gió. 

- Tai kiếp lửa 

Đến một lúc nào đó, trên thế gian mọi người hết thảy đều tu 
thiên và đặc Nhị thiên, sanh lên trời Quang âm. Tât cả chúng sanh, 
từ địa ngục cho đên trời Sơ thiên, đêu dân sanh lên trời Quang âm 
hệt. Khi ây, từ Sơ thiên trở xuông không còn một chúng sanh nào, 
bây giờ tai kiêp bắt đâu. Bây giờ, trái đât bị hâm nóng bởi một mặt 
trời cho đên bảy mặt trời, mà nguyên nhân là do một trận đại cuông 
phong làm thay đôi quỹ đạo mặt trời, khiên cho nhiêu mặt trời xuât 
hiện. Khi bảy mặt trời đông xuât hiện thì trái đât bôc cháy, cháy 
cho đên trời Sơ thiên, nhưng không lên được trời Nhị thiên. Sau 
khi cháy rụi hệt, một thời lâu dài về sau, trái đât hình thành trở lại, 
những chúng sanh trước đã sanh lên trời Quang âm nay sanh trở lại 
thê gian, băt đầu một chu kỳ hình thành xã hội loài người mới. 

- Tai kiếp do bởi nước 

Tiến trình hủy diệt như tai kiếp bởi lửa, nhưng tai kiếp này 
nước ngập luôn cả trời Nhị thiên, tât cả chúng sanh làm lành đêu 
sanh lên trời Tam thiên hoặc cao hơn. Cho đên khi trái đât phục hôi, 
chúng sanh từ Tam thiên hoặc các cõi khác sẽ sanh trở lại. 

- Tai kiếp bởi gió 

Như hai tai kiếp trước, nhưng tai kiếp gió hủy diệt luôn cõi 
trời Tam thiên. Các chúng sanh lân lượt tái sanh lên Tứ thiên, rôi 
trở lại sau khi thê giới phục hôi. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 69 





10. Phẩm Chiến đấu: 


Tường thuật các cuộc giao tranh giữa chư Thiên Đao-lợi và 
A-tu-la. 


Bấy giờ, chư Thiên cùng chúng A-tu-la chiến đấu với nhau và 
chư Thiên đắc thắng, bắt vua A-tu-la trói lại với năm chỗ trói, mang 
về Thiện pháp đường. Khi vua A-tu-la khởi nệm muốn ở lại cung 
trời Đao-lợi để hưởng dục lạc thì năm chỗ trói tự mở, nhưng khi 
khởi niệm muốn quay về cung điện cũ thì năm chỗ trói liền buộc lại 
chặt hơn. 


Kinh nói: “Chấp thủ ngã là bị trói. Chấp ta và của ta là sự trói 
buộc của Ma'. 


Bởi vì dục vọng mà chư Thiên và A-tu-la cứ đánh nhau hoài. 
11. Phẩm Ba trung kiếp: 


Có ba trung kiếp. Một là kiếp đao binh, hai là kiếp đói kém, ba 
là kiếp tật dịch. 


- Kiếp đao binh 


Tuôi thọ con người vôn từ bôn vạn tuôi, sau đó giảm dân, nay chỉ 
còn trăm tuôi, nhưng rôi sẽ giảm xuông chỉ còn mười tuôi. 


Sau khi tuôi thọ con người chỉ còn lại mười tuổi, mọi thứ thực 
phẩm và y phục trên thế gian đều biến mất hết, con người ôm lòng 
hận thù, độc ác, đao binh nôi lên. Trong vòng bảy ngày có sự nổi lên 
của kiếp đao kiếm, bất cứ cỏ cây, ngói, đá mà con người cầm trong 
tay đều trở thành vũ khí giết nhau, nên gọi là kiếp đao binh. 


- Kiếp đói kém 

Khi con người phần nhiều làm việc phi pháp, tà kiến điên đảo, 
làm mười nghiệp ác thì trời không mưa, làm cho trăm thứ cỏ cây 
chết khô, ngũ cốc không thành, chúng sanh không còn gì để ăn, vì 
vậy mà gọi là kiếp đói kém. Trong kiếp đói kém, ngũ cốc được gieo 
trồng cũng biến thành cỏ cây, con người ăn bông cỏ mà tồn tại. 


70 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





- Kiếp bệnh tật 


Trong kiếp này con người tu hành Chánh pháp, nhưng có 
quỷ thần thế giới khác xâm nhập não hại dân chúng. Khi ấy, con 
người trong kiếp tật dịch sau khi thân hoại mạng chung đều sanh 
lên cối trời. 

Bản kinh có nhiều chỉ tiết bất nhất với những kinh khác, tuy 
nhiên dấu ấn vô thường, biến dịch vẫn là nguyên lý bắt di dịch trong 
tất cả mọi sự hữu, bên cạnh đó, sự thăng tiễn hay thoái hóa của thời 
đại vẫn do sự tu tập hay buông lung của con người. 


12. Phẩm Thế bản duyên: 


Nội dung phẩm này tương đương với kinh 7iểu Duyên, đặc 
biệt chú trọng vào sự phát sanh và tiến hóa của con người và xã hội 
loài người, từ khởi thủy cho đến thời Đức Phật Thích-ca Mâu-ni của 
chúng ta. 


II. Vài đặc điểm của Trường A-hàm 
1. Quan niệm về Đức Phật 


Đức Phật trong Kinh tạng A-hàm nói chung, 77ởng 4-hàm nói 
riêng, được coi là Đức Phật lịch sử, bởi tính chất nguyên thủy của các 
bộ kinh này. Theo kinh Đại Bốn Duyên, pháp thường của chư Phật 
trong ba đời đều có một sứ mạng cao cả và duy nhất là “cứu độ chúng 
sanh khỏi sanh, già, bệnh, chết”. Đề thực hiện được lý tưởng này, chư 
Phật phải giáo hóa cho tất cả chúng sanh đều được giác ngộ như quý 
Ngài, tức là điều mà Đại thừa nói: “khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật 
chỉ tri kiến”. Đó là điều tất yếu. Với lý tưởng đó, ngay từ khi chư Phật 
nhập thai đã thực hiện hạnh nguyện độ sanh: “Bồ-tát từ trời Đâu-suất 
giáng thần vào thai mẹ, chuyên niệm không tán loạn, khiến tâm mẹ lúc 
nào cũng thanh tịnh, không có các dục tưởng, không bị lửa dục thiêu 
đốt”; cho đến phút cuối cùng trước lúc nhập Niết-bàn, quý Ngài cũng 
chỉ vì mục đích đó, làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sanh thoát 
khỏi sanh tử luân hồi: “Này A-nan, ngươi chớ nghĩ sau khi Ta diệt độ, 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 71 





các ngươi mất chỗ nương tựa, không ai che chở. Chớ có quan niệm 
như vậy. Nên biết những Kinh và Giới mà Ta đã dạy từ khi thành đạo 
đến nay là chỗ nương tựa, che chở các ngươi đó”. 

Kinh Đại Bồn Duyên còn cho biết khi Bồ-tát từ cõi trời Đâu- 
suất giáng thần vào thai mẹ, thì ánh sáng rực rỡ soi khắp thế gian, 
khiến cho chúng sanh trong chốn u minh được trông thấy nhau: 
“Đức Bồ-tát Tỳ-bà-thi từ cõi trời Đâu-suất giáng thần vào thai mẹ, 
do hông phải mà vào, chánh niệm không tán loạn. Ngay lúc ấy cõi 
đất rung chuyền; ánh sáng rực rỡ soi khắp thế gian; những chỗ mặt 
trời mặt trăng không soi tới cũng đều mong nhờ chiếu sáng. Chúng 
sanh chốn u minh nhờ đó cước trông thấy lẫn nhau và tự biết mình 
hiện đang sanh ở chỗ nào.. .”. 

Đọc lại đoạn kinh này trong bối cảnh xã hội ngày nay mới thấy 
thám thía! Rõ ràng không phải chỉ chúng sanh trong cõi u minh từ 
lâu đã không được nhìn thấy mặt nhau, mà ngay trong thê giới hiện 
đại của chúng ta, giữa thanh thiên bạch nhật, người ta vẫn không nhìn 
thấy nhau, dù vẫn đối mặt hằng ngày. Đơn giản là ai cũng chỉ thấy 
mình, thấy quyền lợi, địa vỊ, quyền lực... nên đã mờ mắt! 


Như vậy, Đức Phật ra đời là để mở con “mắt tuệ” cho chúng 
sanh. Ngài là bậc “Chí nhân, Đăng chánh giác, Minh Hạnh Túc, đây 
đủ thập hiệu, tối thắng giữa chư Thiên và loài người”. 


2. Tư tưởng tự do, bình đẳng 


Lịch sử đấu tranh của nhân loại kéo dài dai đẳng, từ thế hệ 
này qua thê hệ khác, từ thể chế chính trị này qua thể chế chính trị 
khác, cũng không ra ngoài mục đích khát vọng tự do, bình đẳng 
và dân chủ. Đức Phật là nhà cách mạng đầu tiên trong phong trào 
đòi quyên tự do và bình đẳng đó. Bằng trí tuệ giác ngộ và lòng 
từ bi, Ngài đã cất lên tiếng nói nhân bản chưa từng được biết đến 
trong lịch sử loài người thời bấy giờ: “Chánh đạo vô thượng của 
Ta không cần kể dòng dõi, không ÿ vào tâm kiêu mạn ngô ngã. 
Pháp thế tục cần thứ đó. Pháp của Ta không phải vậy. Nếu có Sa- 


72 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





môn hay Bà-la-môn nào tự thị chủng tộc, ôm lòng kiêu mạn thì 
ở trong giáo pháp Ta trọn không chứng đắc vô thượng. Nếu hay 
khước từ chủng tánh, trừ bỏ tâm kiêu mạn, thì mới có thê chứng 
được đạo quả vô thượng trong giáo pháp Ta, mới kham lãnh thọ 
được Chánh pháp. Người đời gớm ghét kẻ hạ lưu, còn giáo pháp 
ta không thế” (Kinh Tiêu Duyên). 


Đức Phật là nhà cách mạng, giải phóng giai cấp và tuyên ngôn 
dân chủ đầu tiên trong lịch sử đấu tranh giai cấp. Ngài cho rằng, con 
người ở bất kỳ giai câp nào, địa vị nào, cũng có người xâu, người 
tốt. Không cứ tri thức là lương thiện, mà dân đen thất học là bất 
lương. Bốn chủng tánh hình thành bốn giai cấp thời đó, ngày nay 
ta có thể hiểu gồm TỌI Ø1a1 tầng của xã hội, Đức Phật nói: “Bốn 
chủng tánh gồm cả người lành người dữ; được người trí khen, cũng 
bị người trí chê”. Một người trở nên cao thượng, có đạo đức, được 
tôn quý, chưa hắn vì người đó xuất thân trong một gia đình cao 
quý, có địa vị quyền lực, càng không phải vì người đó được cho 
ăn học ở những trường lớp có tiếng, có nhiều bằng cấp, học vị, lại 
càng không phải vì người đó có dung mạo đẹp đẽ như người mẫu. 
Bởi vì, dù người đó có hội đủ ba tiêu chuẩn trên, nhưng đời sống 
của người đó buông lung, không giới hạnh, không có trí tuệ, tham 
nhũng, không có năng lực quản lý... thì làm sao được xem là có 
đạo đức, đáng được cung kính? Cho nên, theo Đức Phật, con người 
có quyền tự do và quyết định phẩm giá của mình. Và một người trở 
nên cao thượng, đạo đức, đáng được tôn quý, khi người ấy có đầy 
đủ giới hạnh và trí tuệ: “Ai đầy đủ giới và tuệ, Ta gọi người đó là 
Tỳ-kheo” (Kinh Chúng Đức). 

Đạo Phật xác định con người là trung tâm điểm của xã hội loài 
người. Trên thế giới này không có gì tự nhiên sanh ra hay từ hư 
không rơi xuống, mà đều do năng lực hoạt động của con người tạo 
thành. Năng lực hoạt động của con người tạo tác chi phối tất cả. Tất 
cả khổ hay vui, tiến hóa hay thoái hóa, là đều do con người đã man 
hay văn minh. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 73 





3. Quan điểm tôn giáo, tín ngưỡng, tẾ tự 


Kinh Phạm Động cho biết, xã hội thời Đức Phật có tới 62 trường 
phái tư tưởng triết học tôn giáo. Tư tưởng nhân loại luôn luận bàn về 
quá khứ tối sơ (tức khởi nguyên của vũ trụ), hay luận bàn về tương lai, 
hoặc luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, nhằm thỏa mãn những 
thắc mắc, hoài nghỉ về thế giới và con người. 62 trường phái dị học như 
tấm lưới bủa khắp tất cả tư tưởng của nhân loại. Đức Phật nói, đối với 
62 học thuyết đó, Ngài đều có kinh nghiệm và biết một cách như thật 
rằng nó phát sinh từ kinh nghiệm của cảm thọ và chấp thủ cảm thọ. 
Các bậc tôn sư của các trường phái dị học có những cảm thọ do sự xúc 
chạm qua sáu xứ, nghĩa là họ có kmh nghiệm nhờ tư duy, thấm sát và 
thiền định. Nhưng “do duyên với những cảm thọ mà tham ái phát khởi, 
do duyên với tham ái mà thủ phát khởi, do duyên với thủ mà hữu phát 
khởi, do duyên với hữu mà sanh phát khởi, do duyên với sanh mà già, 
bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não phát khởi”. Cho nên, những tư tưởng 
triết học đó, dù được kinh nghiệm từ tâm linh, vẫn lẫn quân trong vòng 
tư duy hữu ngã, không đưa đến an lạc, giác ngộ giải thoát, vẫn chìm 
đắm trong tham dục và khổ đau cho mình, cho TBƯưỜi. 


Đức Phật khi mới xuất gia học đạo cũng có những kinh nghiệm 
đó. Nhưng Ngài đã không dừng lại, bằng lòng và thỏa mãn với 
những kinh nghiệm đó, Ngài đã như thật liễu tri sự tập khởi, sự diệt 
trừ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu chỗ xuất xứ, vượt 
thắng mọi kinh nghiệm trên, xả ly tất cả và chứng đắc Niết-bàn tối 
hậu. Những lý thuyết, phương pháp tu tập của Phật giáo đều xuất 
phát từ kinh nghiệm thực chứng, chỉ thấy và chỉ nói những sự thật 
mà sự vật có, không thêm không bớt. 

Kinh số 26 cho thấy Đức Phật không chấp nhận những tín 
ngưỡng và hành động không phát sinh từ sự hiểu biết như thật, luôn 
tin theo. Đạo Phật không công nhận những kết quả của tín ngưỡng 
mê mờ, mê tín. Kinh Cứu-la-đàn-đâầu phản ánh quan điểm tế tự của 
Phật giáo. Theo đó, đạo Phật không chấp nhận hành động giết hại 
chúng sanh đề cúng tế cầu phước. 


14 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 


4. Phương pháp hành trì 


Kinh Du Hành được mở đầu bằng một sự kiện lịch sử rất đáng 
nhớ. Đó là thất bại của A-xà-thế, quốc vương Ma-kiệt-đà, trong 
cuộc chinh phạt quốc gia Bạt-kỳ, khi bỏ qua lời cảnh cáo của Đức 
Thế Tôn. Bấy giờ Đức Phật đang ở trong vương quốc Ma-kiệt-đà, 
do đó, trước khi đem quân chinh phạt, A-xà-thế đã cho đại thần Vũ- 
xá đến tư vấn chính trị xem Ngài có chỉ dạy gì không, Đức Phật chỉ 
cho thấy Bạt-kỳ là một quốc gia bất khả xâm phạm, nhưng A-xà-thế 
đã không đủ bình tĩnh đề nghe lời can gián ấy, nên đã chuốc lấy thất 
bại. Bạt-kỳ đã xây dựng một đất nước vững mạnh, với nền kinh tế, 
chính trị, giáo dục, xã hội... được thiết lập trên “bảy pháp bắt thối”, 
đó là: 1. Nhân dân thường nhóm họp bàn những sự việc chân chính; 
2. Vua tôi hòa thuận, trên dưới kính nhường nhau; 3. Nhân dân thường 
tôn trọng pháp luật, hiểu điều cắm ky, chẳng trái lễ độ; 4. Người dân 
biết hiếu đưỡng cha mẹ, kính thuận sư trưởng, thầy cô giáo; 5. Nhân 
dân thường tôn trọng tông miều, kính nề qui thần; 6. Người dân giữ 
gìn khuê môn trinh chính, thanh khiết, không bậy bạ, cho đến sự vui 
đùa, nói năng cũng không tà vạy; 7. Người dân tôn thờ Sa-môn, kính 
người trì giới và thân cận ủng hộ chăng biếng nhác. 

Với “bảy pháp bất thối” này, bất cứ một quốc gia, một tổ chức 
nào cũng có thê trở nên giàu mạnh, vững chắc bất khả xâm phạm. 
Đó là một tổ chức lý tưởng. Đối với tổ chức Phật giáo cũng không 
ngoại lệ. Đức Phật nói, muốn cho Chánh pháp trường tồn, không bị 
suy thoái, cách duy nhất mà các thầy phải làm đó là nỗ lực tu tập “bảy 
pháp bát thối”: 1. Thường hội họp luận bàn nghĩa lý chân chính; 2. 
Trên dưới hòa đồng, kính thuận không trái; 3. Trọng pháp, hiểu điều 
cấm ky, không trái quy chế; 4. Nếu có Tỳ-kheo nào có năng lực hộ 
chúng, có nhiều tri thức, nên được kính thờ; 5. Niệm hộ tâm ý, lấy sự 
hiểu kính làm đầu; 6. Tịnh tu phạm hạnh, không chạy theo trạng thái 
dục; 7. Trước người rồi sau mình, không tham lam danh lợi. 


Mục đích tối hậu của đời sống Phật giáo là giác ngộ giải thoát. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 75 





Không có chất liệu của giải thoát thì đạo Phật chỉ còn là một hình 
thức khô cứng và không có ích gì cho cuộc đời. Những lời dạy của 
Đức Phật là những bài thực tập, là những phương pháp hành trì, là 
những nghệ thuật sống nhằm chế tác chất liệu tự do, thảnh thơi và 
giải thoát đó. Cho nên, học Phật không phải để chất chứa tri thức 
mà là để sống. “Bảy pháp bát thối” gói gọn tất cả những lời dạy, 
những pháp hành mà Đức Phật đúc kết trong suốt 49 năm giáo dục, 
hoằng pháp. “Chúng Tăng còn có điều gì cần ở Ta nữa?”. Đó lời quở 
trách của Đức Như Lai trong những giây phút cuối đời khi A-nan 
xin Ngài đi giáo. Ngài ân cần khuyên bảo: “Hãy tự mình thắp sáng, 
thắp sáng nơi Pháp, chớ thắp sáng nơi khác. Hãy tự nương tựa mình, 
nuơng tựa nơi Pháp, chớ nương tựa nơi khác”. Tự mình nương tựa 
và nương tựa nơi Pháp đó chính là thực hành Tứ niệm xứ. “Này 
A-nan, sau khi Ta diệt độ, nếu có ai có thể tu hành pháp này, người 
đó là đệ tử chân thật của Ta, là bậc nhất hữu học” (Kimh Du Hành). 


II. Kết luận 


Nêu lên vài đặc điểm của 7ưởng A-hàm là đề góp phần nhận 
thức thế giới, nhân sanh quan của Phật giáo vô cùng phong phú; 
Kinh tạng Phật giáo là cả kho tàng văn hóa, tri thức, triết học, xã 
hội... của nhân loại. Nhưng đó không phải là cứu cánh của Phật 
giáo. Cứu cánh của Phật giáo là giúp con người “chuyển mê khai 
ngộ, ly khô đắc lạc”. Trưởng A-hàm dù không nhiều kinh, nhưng 
đầy đủ những phương pháp thực tập và hành trì chuyền hóa nội tâm 
đề đạt được mục đích cứu cánh đó, nhất là xây dựng nhận thức mới 
về tín ngưỡng, tôn giáo, giúp con người thoát khỏi những định kiến, 
những cố chấp kéo dài qua nhiều thế hệ, gây không biết bao nhiêu 
khổ đau, phiền não cho mình và cho người. 

Cuối cùng, “Từ trời đất đến người vật, không có cái gì sanh ra 
mà không kết thúc. Muốn các pháp hữu vi không bị biến dịch, thì 
không thê nào được. Trước đây Ta đã từng dạy ân ái là vô thường, 
có hội hiệp tất có chia ly. Thân này không phải của mình, mạng này 
không ở lâu được” (Kinh Du Hành). 


1⁄6 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 7 





TOÁT YẾU 
KINH TRUNG A-HÀM 


1. Tổng quan 

Nội dung bản Hán dịch kinh 7un»g A-hàm gồm 5 tụng, I8 phẩm, 
222 kinh, khoảng 514.825 chữ, (chữ Hán, xem bài tựa của Đạo Từ 
trong Xuất Tam Tạng kÿ tập, quyền 9). Bản dịch Việt ngữ cũng giữ 
nguyên bô cục ây. Năm tụng ở đây được hiêu là năm ngày tụng 
kinh. Mỗi ngày tụng được bao nhiêu kinh thì đặt thành một tụng. 
Tụng như vậy không có chủ đề, mà chủ đề nằm nơi mỗi phẩm. 

A. Ngày đầu tiên tụng 5 phẩm rưỡi 

Có 64 kinh. 

a) Phẩm Bảy Pháp 

Có 10 kinh, là những kinh có nội dung theo danh mục pháp só, 
mà pháp số được nói ở đây là 7 pháp, như 7 thiện pháp, 7 tiến trình 
tu hành giải thoát, 7 phương pháp phòng hộ tâm, 7 phương pháp 
đoạn trừ lậu hoặc... 

1. Kinh Thiện Pháp ° 

Bảy bước thành công 

Bảy pháp cần và đủ đề trở thành một Tỳ-kheo hoằng pháp. 

Tỳ-kheo nào thành tựu 7 pháp này tất được hoan hỷ, an lạc 
trong pháp Hiền Thánh, thăng tiễn đến lậu tận, 7 pháp đó là: biết 


35 Tương đương Pãili: A. VỊI. 64. Dhammaññũ sutta. 


78 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





pháp, biết nghĩa, biết thời, biết tiết độ, biết mình, biết chúng hội và 
biêt sự hơn kém của người. 

- Biết pháp là biết thể loại của 12 bộ kinh: chính kinh, ca vịnh, 
ký thuyêt, kệ-tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyêt, sanh 
xứ, quảng giải, vị tăng hữu và thuyết nghĩa. 

- Biết nghĩa là hiểu được ý nghĩa của kinh muốn nói cái gì, biết 
phân biệt giáo pháp này với giáo pháp kia. 

- Biết thời là biết sử dụng thời gian thích hợp cho sự tu học, thời 
nảo nên tu phương pháp thâp, thời nào nên tu phương pháp cao, thời 
nào nên tu phương pháp xả... 

- Biết tiết độ là biết tiết độ trong việc ăn, uống, đi, đứng, ngồi, 
năm, nói năng, 1m lặng, giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trí. 

- Biết mình là tự biết mình có mức độ ấy tín, giới, thí, tuệ, biện, 
A-hàm và sở đặc. 

- Biết chúng hội là biết đây là chúng hội Sát-ly, đây là Bà-la- 
môn, đây là chúng hội Cư sĩ, đây là chúng hội Sa- -môn. Ở nơi các 
chúng hội ấy, ta nên đi như vậy, đứng như vậy, ngồi như vậy, nói 
như vậy, im lặng như vậy. 

- Biết sự hơn kém của người là biết đối tượng mình đang tiếp 
xúc có tín hay không tín, có giới hay không giới... 

2. Kinh Trú Độ Thọ °° 

Lộ trình tu tập đi qua bảy bước 

Kinh lấy hình ảnh cây Trú độ trên cõi trời 33 từ khi thay lá đến 
khi nở hoa tròn đây, trải qua 7 giai đoạn, đê dụ cho lộ trình tu học 
của một Tỳ-kheo từ khi xuất gia đến chứng quả giải thoát hoàn toàn, 


cũng trải qua. 7 giai đoạn: có ý định xuất gia, xuất gia, chứng Sơ 
thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền và A-la-hán lậu tận giải thoát. 





3 Tương đương Pali: A. VỊI. 65. Parichattaka sutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 79 





$. Kinh Thành Dụ ?? 
Thành trì vững chắc của người tu 


Như vương thành ở biên giới nhờ thành tựu 7 điều kiện và 
4 thứ lương thực sung túc nên không bị ngoại địch đánh phá, dân 
chúng an cư lạc nghiệp; cũng vậy, Tỳ-kheo thành tựu 7 thiện pháp 
và 4 tăng thượng tâm không bị ma vương lung lạc, cũng không theo 
pháp ác bất thiện, không bị ô nhiễm bởi phiền não, không còn thọ 
sanh trở lại. Bảy thiện pháp là: tín kiên cố, tàm, quý, tinh tấn, học 
rộng nghe nhiều, chánh niệm, trí tuệ. Bốn tăng thượng tâm ở đây là 
tứ thiền, từ Sơ thiền đến Tứ thiền. 

4. Kinh Thúy Dụ * 

Bảy tình trạng sống của chúng sanh 


Đức Phật giảng về 7 tình trạng người ở đưới nước để dụ cho 7 
hạng người trong thế gian. Trong thê gian có 7 hạng người: 


1. Người bị pháp bất thiện che lấp, bị nhiễm bởi nhiễm ô, thọ quả báo 
của ác pháp, tạo gốc rễ sanh tử. Đó là hạng người nằm mãi dưới nước. 

2. Người đã làm trỗi lên tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố 
thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp, nhưng sau đó lại mắt tín tâm, 
không kiên cố, mất sự trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, không kiên 
có. Đó là hạng người ngoi lên rồi chìm lại xuống nước. 

3. Người đã trỗi tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, 
trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín tâm vẫn kiên có, chắc 
chăn không mất, trì ĐIỚI, bố thí đa văn, trí tuệ đều kiên có, không 
mắt. Đó là hạng người ngoi lên khỏi nước rồi trụ. 


4. Người chứng quả Tu-đà-hoàn. Đó là hạng người ngoi lên khỏi 
nước 1ô! lại trụ, trụ rôi nhìn quanh. 





37 Tương đương Pãli: A. VỊI. 63. Nagara sutta. 
38 Tương đương Pãli: A. VỊI. 15. Udakũpama. 


80 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





5. Người chứng quả Tư-đà-hàm. Đó là người ngoi lên rồi trụ, 
trụ rôi nhìn quanh, nhìn rôi lội qua. 

6. Người chứng quả A-na-hàm. Đó là người chìm trong nước 
ngol lên rôi trụ, trụ rôi nhìn quanh, nhìn quanh rôi đi qua, đi qua rôi 
đên bờ bên kia. 

7. Người chứng quả A-la-hán. Đó là người chìm trong nước, 
ngoi lên rôi trụ, trụ rôi nhìn quanh, nhìn rôi đi qua, qua rôi đên bờ 
bên kia, đên bờ bên kia rôi gọi là người đứng trên bờ. 

$. Kinh Mộc Tích Dụ ° 

Thà ôm cây lửa mà chết... 


Nói rằng, nếu muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng thì thà ôm 
đống cây lớn đang phừng chảy hừng hãy; thà để cho lực sĩ đem sợi 
dây thừng bằng lông cột siết bắp chân cho tới bứt da, bứt thịt, bứt 
gân, bứt xương, bứt tới tủy mới thôi; thà để cho lực sĩ đem đao bén 
đã mài giữa chặt đứt ngang đùi; thà để cho lực sĩ đem lá đồng sắt 
đốt cháy hừng hực rồi quấn quanh thân thể; thà để lực sĩ đem kềm 
sắt nóng kéo cho hả miệng ra rồi đem viên sắt đã đốt cháy hừng hực 
quăng vào trong miệng, viên sắt nóng ấy đốt môi, đốt lưỡi, đốt. lợi, 
đốt cô, đốt tim, đốt bao tử và ruột, đốt bao tử và ruột rồi rơi xuống; 
thà để cho lực sĩ đem giường đồng hay sắt đốt cháy hừng hực rồi 
cưỡng bức phải nằm ngồi trên đó; thà để cho lực sĩ đem nồi lớn bằng 
đồng hay sắt đốt cháy hừng hực rồi tóm giở ngược lên quăng vào 
trong nồi... chứ nhất định không thân cận người nữ, bởi dù bị các 
việc trên mà chết thì không phải do đó mà thân hoại mạng chung 
phải thăng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục, còn thân cận người nữ, 
phá giới thì chắc chắn sanh vào cõi xấu, đọa vào địa ngục. 


6. Kinh Thiện Nhân Vũng *° 





3° Tương đương Päli: A. VỊI. 68. Aggi. 
9° Tương đương Pãli: A. VỊI. 52. Purisagati. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 81 





Vô dự Niết-bàn có thê đạt được ngay trong hiện tại 


Ty-kheo thực hành “Ta không có ta, cũng không có cái của ta. 
Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái đã có thì 
được đoạn trừ”. Sau khi đoạn, vị ấy đạt được xả. Có lạc mà không 
nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. Thực hành như thé, sẽ do tuệ 
mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng. Tùy theo mức độ thực tập 
mà Tỳ-kheo đi đến một trong ba giai vị Trung Bát Niết-bàn, thứ tư 
là Sanh Bát Niết-bàn, thứ năm là Hành Bát Niết-bàn, thứ sáu là Vô 
hành Bát Niết-bàn, thứ bảy là Thượng lưu A-ca-nj-trá Niết-bàn. Đó 
là bảy nơi mà thiện nhân đi đến. Nhưng mục đích tối hậu của bậc 
thiện nhân là phải đạt được Vô dư Niết-bàn ngay trong hiện tại. 

7. Kinh Thế Gian Phước ° 

Phước thế gian và phước xuất thể gian 

Bảy phước thế gian là, đối với chúng Tăng, phát tín tâm cúng 
dường phòng xá, giường nằm, y phục, cúng cháo buổi sáng, thức 
ăn bữa trưa, cho người giúp việc làm vườn hoặc để sai bảo, và 
thường xuyên lui tới chu cấp những thứ cần thiết cho chư Tăng 
bất chấp mưa, tuyết lạnh lùng... để chư Tăng yên tâm tu học, 
thiền tọa. Nếu thiện nam, tín nữ nào đã tạo được bảy loại phước 
thế gian này rồi, hoặc đi, hoặc đến, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc 
ngủ, hoặc thức, hoặc ngày, hoặc đêm, phước đức ấy thường xuyên 
phát sinh, càng lúc càng thêm, càng lúc cảng rộng. 


Bảy phước xuất thế gian là, nếu người thiện nam, tín nữ nghe 
Như Lai hoặc đệ tử Như Lai ở nơi nào, hoặc ở nơi nào đó sắp đến 
chỗ mình, nghe vậy liền sanh tâm hoan hỷ, trong lòng rất phấn khởi, 
rồi với tâm thanh tịnh, tự thân tới thăm viếng, lễ kính, cúng dường. 
Sau khi cúng dường, thọ pháp ba tự quy, đối với Phật, Pháp và 
chúng Tỳ-kheo mà thọ giới cấm. Đó là bảy phước xuất thế gian. 





*! Không có Päli tương đương. 


82 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Thiện gia nam nữ nảo có tín tâm, nếu tạo được bảy loại phước 
thế gian và lại có bảy loại phước xuất thế gian, thì phước của người 
kia không thế tính được có ngần nào phước, có ngần nào kết quả 
của phước, có ngần nào phước báo. Chỉ có thê nói là không thể hạn, 
không thê lượng, và không thể biết được con số đại phước. 


8. Kinh Thất Nhật ° 
Mục đích ra đời của Phật 


Tất cả các hành đều vô thường, là pháp không tồn tại lâu dài, 
pháp chóng đổi thay, pháp không thể nương tựa, như thể gian này 
sẽ đến ngày hủy diệt, sẽ có lúc không mưa, rồi đến lúc sẽ có hai 
cho đến bảy mặt trời xuất hiện, khiến cho tất cả đại địa; cây cỏ, 
sông ngoài, biển lớn... đều khô cạn, núi chúa Tu-di thảy đều phựt 
cháy bừng bừng, tạo thành một ngọn lửa rực rỡ... Các hành như vậy 
không nên tham đắm mà phải ghê sợ nhờm tởm, nên tìm sự xả ly, 
nên tìm giải thoát. 

Đức Phật nói, những sự kiện như vậy chỉ có những người đã thấy 
sự thật mới tin được, và vì thương tưởng chúng sanh sẽ đến ngày tận 
thế, chìm trong biển lửa sanh tử luân hồi mà Ngài ra đời: “Ta nay 
đã làm lợi ích cho chính mình, cũng làm lợi ích cho kẻ khác, làm 
lợi cho mọi người, cảm thương thế gian, mong cầu nghĩa lợi lợi và 
thiện ích, mong cầu Sự an ồn khoái lạc cho trời và người. Nay Ta 
thuyết pháp đã đạt được chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm 
hạnh. Do rốt ráo phạm hạnh, Ta nay đã lìa khỏi sanh, lão, bệnh, tử, 
khóc than, buôn rầu. Nay Ta đã được giải thoát mọi khổ não”. 


9. Kinh Thất Xa ® 
Tát cả đêu là hóa thành 


Đây là bản kinh có nội dung vô cùng sâu sắc, giúp chúng ta 





2 Tương đương Pãli: A. VỊI. 62. Suriya. 
3 Tương đương Pãli: M. 24. Rathavinita-sutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 83 





hiểu được những tư tưởng của kinh điển hệ Đại thừa. Bảy trạm xe gợi 
chúng ta liên tưởng đến phẩm Hóa thành dụ trong kinh Pháp Hoa. 

Kinh có thể chia thành hai phần: 

- Tỳ-kheo xứng đáng được khen ngợi: 

Sau mùa an cư, các Tỳ-kheo tập trung về tỉnh xá Trúc Lâm để 
hầu thăm Thế Tôn. Đức Thể Tôn hỏi các Ty-kheo trong khi an cư ở 
địa phương, có Tỳ-kheo nào được khen ngợi với những phẩm chất: 
thiểu dục, tri túc, độc cư, tinh tấn, chánh niệm, nhất tâm, trí tuệ, lậu 
tận, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ? Các Tỳ-kheo 
đáp có Tôn giả Mãn Từ Tử là người được đại chúng khen ngợi như 
thế. Tôn giả Xá-lợi-phất nghe các Tỳ-kheo nói vậy thì mong muốn 
được diện kiến và thảo luận với Mãn Từ Tử. 

- Cuộc đàm đạo giữa hai Tôn giả Xá-lợi-phất và Mãn Từ Tử: 

Sau đó Đức Thế Tôn, cũng như Xá-lợi-phất và một số Tỳ- 
kheo đên tỉnh xá Kỳ-viên ở thành Xá-vệ. Tại đây, Xá-lợi-phât 
đã gặp Mãn Từ Tử và diễn ra cuộc đàm đạo mà nội dung cho 
thấy mục đích xuất gia tu hành phạm hạnh là để đạt được Vô dư 
Niết-bàn. 

Đề đạt được mục đích đó cần phải trải qua bảy giai đoạn: 

- Giới thanh tịnh: G1ữ trọn thanh tịnh các giới đã thọ. 

- Tâm thanh tịnh: Tâm không còn cấu ué. 

- Kiến thanh tịnh: Thấy sự thật của các hiện hữu là vô ngã. 

- Nghi thanh tịnh: Thanh tịnh do vượt qua sự hoài ngh1. 

- Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh: Thanh tịnh do thấy và biết 
về đạo và phi đạo. 

- Đạo tích tri kiến thanh tịnh: Thanh tịnh do thấy và biết về 
phương pháp hành trì. 

- Đạo tích đoạn trí thanh tịnh: Thanh tịnh do tri kiến. 


84 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Tôn giả Mãn Từ Tử nêu lên cuộc du hành của vua Ba-tư-nặc 
từ Xá-vệ đên Sa-kê-đê, trải qua bảy trạm dừng chân, trước khi vào 
thành Sa-kê-đê, đê ví dụ cho lộ trình giải thoát đi qua bảy bước 
thành tựu trước khi vào Vô thủ trước Niết-bàn. Mục tiêu chỗ đến 
của vua Ba-tư-nặc là Sa-kê-đê, không phải là các trạm dừng chân. 
Cũng vậy, mục tiêu của đời sông phạm hạnh là Vô dư Niêt-bàn, 
mà không phải là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh... Tuy nhiên, do giới 
thanh tịnh cho nên tâm thanh tịnh; do tâm thanh tịnh cho nên kiên thanh 
tịnh; do kiến thanh tịnh cho nên nghi cái thanh tịnh; do nghĩ cái thanh 
tịnh cho nên đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh; do đạo phi đạo trị kiên 
thanh tịnh cho nên đạo tích tri kiên thanh tịnh; do đạo tích tri kiên thanh 
tịnh cho nên đạo tích đoạn trí thanh tịnh; do đạo tích đoạn trí tịnh, cho 
nên Thế Tôn Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn. 

Bước đi không phải là nơi đến, nhưng mỗi bước đi đều cần 
thiết cho thành tựu nơi đến. 

Kết thúc đoạn hội thoại, Tôn giả Mãn Từ Tử tán thân Xá-lợi- 
phất là vị đệ tử ngang hàng Thê Tôn. Với lời tán thản ây, bản kinh 
cho thấy, Xá-lợi-phât đã cận kê quả vị Phật, đã vượt qua giới hạn 
của một A-la-hán Thanh văn đệ tử. 

10. Kinh Lậu Tận * 

Đốc cháy phiển não nhờ Chánh tư duy 

Kinh gồm hai phần: 

Phần đầu nói do tri, do kiến, tức là đo Chánh tư duy mà các lậu 
bị diệt tận. Nêu không có Chánh tư duy, thì dục lậu chưa sanh sẽ phát 
sanh, đã sanh liên tăng trưởng; hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh liên 
phát sanh, đã sanh liền tăng trưởng. 

Phần tiếp theo nói có bảy sự đoạn trừ lậu, phiền não, pháp ưu 
sâu, là: do kiến, do hộ, do ly, dụng, nhẫn, trừ, do tư duy. 





Tương đương Pãli: M. 2. Sabbäsava-Sutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 85 





- Lậu được đoạn do kiến: là do có Chánh tri kiến, thấy rõ thân 
ngũ uân và thế giới là vô thường, vô ngã. Thấy biết này sẽ dập tắt cái 
thấy hữu ngã làm dấy lên những tư duy liên hệ tự ngã, như: “Ta có 
đời quá khứ? Ta không có đời quá khứ.... Chánh tri kiến này sẽ 
tắt tà kiến, giúp hành giả biết những gì cần tác ý, những gì không 
nên tác ý, đi đến thấy rõ sự thật của Tứ Thánh đế, đoạn trừ ba kết 
là thân kiến, giới thủ, và nghi, chứng quả Tu-đà-hoàn. 

- Lậu được đoạn do phòng hộ: Khi sắc căn tiếp xúc với sáu trần, 
nếu sáu căn được phòng hộ bằng Chánh tư duy thì sẽ có được cái thấy 
bất tịnh, dẫn đến không khởi tâm tham, sân, si, bứt rứt, phiền não. 

- Lậu được đoạn do ly: là xa lánh tất cả ác tri thức, ác bằng hữu, 
ác ngoại đạo, ác dị đạo, chòm xóm xấu, nơi cư trú xấu, hoặc Ty-kheo 
khi ở chung một chỗ với các đồng phạm hạnh khiến cho người không 
nghi ngờ mà sanh nghi ngờ. 

- Lậu được đoạn do thọ dụng: khi thọ dụng tứ sự cúng dường, 
luôn mệm nghĩ tri túc và để phục vụ nhu cầu tu học, không vì thỏa 
mãn những nhu cầu lợi dưỡng, kiêu hãnh... 


- Lậu được đoạn do nhẫn: tỉnh tấn đoạn trừ pháp ác, bắt thiện... 
dù phải để cho thân thể, da, thịt, gân, xương, máu, tủy khô kiệt. Vì 
đạt được mục đích giải thoát, Tỳ-kheo phải chịu đựng sự đói khát, 
lạnh nóng, muỗi mòng, ruồi, bọ chét, chấy, dù gió hay năng bức 
bách, bị lời đữ, bị đánh đập, cũng đều có thể nhẫn chịu được. 

- Lậu được đoạn do trừ: đoạn trừ, loại bỏ, trừ khử các tâm tham 
dục, sân nhuế, hại. 


- Lậu được đoạn do tư duy: tư duy bảy giác chị, từ niệm giác 
chi cho đến xả, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, thắng đến xuất yếu. 

b) Phẩm Nghiệp tương ưng 

Có 10 kh, giải thích về nhân quả nghiệp báo (gồm 10 nghiệp 
thiện và 10 nghiệp ác), thời gian thọ báo, ảnh hưởng của nghiệp báo, tác 
động của sự tu tập và chuyên hóa của tâm lên nghiệp nhân đã tạo... 


86 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





II. Kinh Diêm Dụ ° 

Có tu thì tội mới trừ 

Nói con người tạo nghiệp như thế nào thì lãnh thọ quả báo của 
nó như thế. Do đó, nêu không có sự thực hành phạm hạnh, không thể 
diệt tận khổ; nhưng nếu có sự tu hành phạm hạnh thì có được sự diệt 
tận được khổ. 

Bản kinh cho biết, mỗi chúng sanh đều có thể làm chủ đời sống 
(hay nói một cách dân gian là sỐ mạng, vận mạng) của mình. Cuộc 
đời của mình khổ đau hay hạnh phúc đều tùy thuộc vào việc có tu 
tập pháp lành hay không tu tập pháp lành. Giả Sử, trong trường hợp 
nào đó chúng ta trót đã gây tạo lỗi lầm, nếu không ăn năn sám hối 
thì chắc chăn phải thọ quả báo xấu ác ở địa ngục; nhưng nếu chúng 
ta biết ăn năn sám hối thì chỉ chịu chút ít khổ đau trong hiện tại 
mà thôi. Kinh phân biệt các trường hợp đó như sau: 

- Người tạo nghiệp bắt thiện mà không tu thân, không tu giới, 
không tu tâm, không tu tuệ, chắc chắn bị đọa địa ngục, giống như 
đem một lạng muối bỏ vào một chút nước, muối làm cho nước 
mặn không thể uống được; hoặc như người chủ nuôi dê nghèo hèn, 
không có thể lực, bị vua quan hay người có thế lực lớn chiếm đoạt 
dê, người chủ dê nghèo không thể đòi lại được, dù có lạy lục, van 
xm; hoặc như người nghèo, không có thế lực, thiểu nợ người chủ 
giàu có, bị chủ bắt trói. 

- Người tạo nghiệp bắt thiện mà có tu thân, tu giới, tu tâm, tu 
tuệ, thì chỉ thọ chút ít quả khổ trong đời hiện tại, như đem chút ít 
muối bỏ vào sông Hằng, không thể làm cho nước sông Hằng mặn 
đi không uống được; hoặc như người chủ nuôi dê giàu có, có thế 
lực, người trộm dê nghèo hèn, tất bị chủ dê bắt trói, đoạt lại đê; 
hoặc như người có vô lượng tài sản và thế lực rất lớn, đù có mắc 
nợ thì cũng không bị ai làm khó. 





5 Tương đương Pãli: A. III. 99. Lonaphala. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 87 





12. Kinh Hòa-phá * 

Tâm tịnh thì tội liễn tiêu 

Hòa- -phá là một người thuộc dòng họ Thích, nhưng theo ngoại 
đạo Ni-kiên. Một hôm Hòa-phá đến giảng đường trong vườn Ni-câu- 
loại thăm viễng. Tôn giả Mục-kiền-liên hỏi ông ta rằng nêu có một 
Tỳ-kheo thủ hộ thân, miệng, ý thì có trường hợp nào vị ấy nhân đó 
mà sanh khởi lậu bất thiện dẫn đến đời sau chăng? Hòa-phá trả lời có, 
đó là trường hợp Tỳ-kheo ở đời trước đã làm các hành vi bắt thiện. 


Đức Phật bằng thiên nhĩ thanh tịnh nghe được cuộc bàn luận 
ấy nên vào xế chiều Ngài đến giảng đường và khai thị cho Hòa-phá. 
Đức Phật nói, giả sử có Tỳ-kheo thân hành bắt thiện, khâu hành bất 
thiện, ý hành bắt thiện, do vô minh hành mà sanh lậu, nóng bức và 
ưu sâu, nhưng sau đó diệt trừ vô minh hành bất thiện, không tạo 
thêm những nghiệp mới, xả bỏ nghiệp cũ, ngay trong hiện tại này 
liền chứng được cứu cánh, không còn nóng bức, thường trụ không 
đổi, tức điều được nói là được thấy bởi Thánh tuệ, được biết bởi 
Thánh tuệ, thì Tỳ-kheo ấy không còn sanh khởi lậu bắt thiện và dẫn 
đến đời sau nữa. Cũng như bóng do cây mà có, nếu đốn cây đến tận 
gốc rễ và đem đốt hết thành tro thì vĩnh viễn không còn bóng nữa. 
Cũng vậy, một người khi vô minh đã dút hết, minh đã sanh khởi, 
người ấy sẽ được sáu hằng trụ, tức sáu căn không hỷ không ưu, xả 
cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. 


Sau buôi pháp thoại, Hòa-phá tỉnh ngộ, nói rằng mình xưa nay 
bị ngoại đạo phỉnh gạt, nay trở về nương tựa Tam bảo, làm một cư 
Sĩ tại gia. 

13. Kinh Độ * 

Không có định mệnh 





9 Tương đương Pãili: A. IV. 195. Vappa. 
%7 Tương đương Päili: A. III. 61. Tittha. 


88 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Đức Phật nói có ba độ xứ (tức ba chủ trương, ba học thuyết) 
của ngoại đạo, khác chủng tánh, khác danh xưng, khác tông chỉ, 
khác học thuyết, mà dù cho người có trí tuệ khéo nhận lãnh, khéo 
ghi nhớ để nói cho người khác, nhưng cũng không thu hoạch được 
lợi ích gì. 

Ba thuyết đó là: 1. Thuyết tiền định, cho rằng tất cả nguyên nhân 
đã định sẵn từ đời trước; 2. Thuyết tạo hóa, cho rằng tất nguyên nhân 
do Thượng đề biến hóa ra hay sáng tạo ra, tất cả đều do Thượng để an 
bài; 3. Thuyết tự nhiên, không có nguyên nhân và điều kiện. 

Đối với những người đã ôm giữ những kiến chấp như vậy, cho 
những luận thuyết đó là sự thật, thì rất khó giáo hóa. Kinh này Đức 
Phật chỉ cho cách dùng lý lẽ để khuất phục những người ôm giữ 
kiến chấp đó. 

Rồi Đức Phật nói những pháp mà Ngài tự mình biết, tự mình 
giác ngộ, rồi thuyết giảng cho mọi người. Với pháp này, đù là Sa- 
môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều 
không thể khuất phục được, không thể làm cho cấu uế được, không 
thể chế phục được. 

Pháp đó là sáu xứ (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ) và sáu giới 
(địa, thủy, hỏa, phong, không, thức). Do hòa hiệp của sáu giới nên 
sanh thai mẹ. Nhân sáu giới mà có sáu xứ; nhân sáu xứ có xúc, nhân 
xúc mà có thọ. Nếu ai có cảm thọ liền biết như thật về Khô, biết về 
Khổ tập, biết về Khổ diệt, biết như thật về Khổ diệt đạo, tức thấu 
suốt Tứ diệu đề thì người đó tận trừ tất cả lậu, đã giải trừ các kết, có 
thể bằng chánh trí mà đoạn tận khổ biên. 

14. Kinh La Vân *3 


Tu là phải quán sát ba nghiện 





8 Tương đương Pãli: M. 61. Rãhulovada Sutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 89 





Đức Thế Tôn đích thân giáo giới La-hầu-la. Có lẽ, lúc này Tôn 
giả La-hầu-la còn trẻ tuổi, ham chơi, nên Thế Tôn răn dạy: “Không 
được đùa giỡn và nói đối”, đồng thời khuyến tấn La-hầu-la phải 
quán sát ba nghiệp thân, khẩu, ý trước khi hành động, nói năng, suy 
nghĩ; nêu thấy lợi mình, lợi người, đó là nghiệp thiện nên làm; nếu hại 
mình, hại người, đó là bất thiện, không nên làm. 


15. Kinh Tự * 
Tu thì chuyên nghiệp 


Nếu kẻ nào có ý tạo nghiệp, kẻ ấy phải thọ lẫy quả báo, hoặc 
thọ ngay trong đời hiện tại, hoặc thọ vào đời sau. Nếu tạo nghiệp mà 
không cố ý, người ấy không nhất thiết phải thọ quả báo. 


- Có ba nghiệp của thân là sát sanh, trộm cắp, tà dâm; bốn 
nghiệp của miệng là nói dôi, nói hai lưỡi, nói thô ác, nói lời phù 
phiêm; ba nghiệp của ý là tham dục, sân hận, sĩ mê. 

- Vị Thánh đệ tử xả bỏ nghiệp bắt thiện của thân, tu thân thiện 
nghiệp; xả bỏ nghiệp bắt thiện của miệng và ý, tu thiện nghiệp miệng 
và ý... cho đến tâm vị ấy đi đôi với từ, biến mãn một phương thành 
tựu và an trú, thì nêu trước kia nhân có ác tri thức, vì đã phóng dật 
mà tạo nghiệp bât thiện, nay những thứ ây không thê lôi kéo, không 
thê làm bân, không còn đi theo nữa. 

1ó. Kinh Già-lam °° 

Tham sân sỉ là nguồn gốc của nghiệp ác 

Đức Phật du hóa tại thị trấn của những người Kälama (Già- 
lam) tên là Kesaputta, ở Kosala. Những người Già-lam không có 
tịnh trí đê biệt điêu đã làm có tội hay không có tội, nên Phật dạy ba 
nghiệp tham, sân, si là nguyên nhân, là sự tập khởi, là căn bản, là 
duyên của tât cả các nghiệp: 


° Tương đương Pãli: A. X. 207-208. 
5° Tương đương Pãli: A. II. 65. Kesaputtiyä. 


90 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





“Này các người Già-lam, các người không có tịnh trí để biết 
điều đã làm có tội hay không có tội. Này các người Già-lam, nên 
biết các nghiệp có ba cái là nguyên nhân, là sự tập khởi, là căn bản, 
là duyên của nó. Những gì là ba? Này các người Già-lam, tham là 
nhân, là tập, là bản, là duyên của các nghiệp. Này các người Già- 
lam, nhuê và si là nhân, là tập là bản, là duyên của các nghiệp”. 


Người Giảà-lam cũng nêu lên câu hỏi, có những Sa-môn, Bà-la- 
môn hay tự đề cao mình mà chỉ trích những người khác, họ không 
biết ai tu thật ai tu giả? Đức Phật không trả lời trực tiếp mà nêu lên 
phẩm chất của một Thánh đệ tử đã đoạn trừ tham, sân, s1, có tàm, có 
quý, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến loài côn trùng... 


Các người Già-lam tự biết, tự hiểu đâu là chân, đâu là ngụy, phát 
tâm quy y Tam bảo, thọ trì năm giới. 


17. Kinh Già-di-ni °! 


Không một ai có khả năng đưa mình đi đến thiện xứ, sanh lên 
Cối trời 

Già-di-m, con trời A-tư-la bạch Phật, các người Bà-la-môn tự 
cao, thờ chừng ây trời, mà cho răng, nêu có chúng sanh nào mạng 
chung, họ có thê làm cho chúng sanh đó tự do qua lại các thiện xứ, 
sanh lên cõi trời. Vậy thì, Thê Tôn là Pháp chủ, mong Thê Tôn 
cũng làm cho chúng sanh khi mạng chung đi đên thiện xứ, sanh 
lên cõi trời. 

Nhân đó Phật nói quả báo của I0 nghiệp ác, 10 nghiệp thiện 
như đá, như dâu, chìm nôi khác nhau. 

- Nếu một người suốt đời gây tạo mười nghiệp bắt thiện, đến 
khi chết, mọi người tập trung câu nguyện, van xin... cho người đó 


được sanh về thiện xứ, thì cũng giống như lấy tảng đá lớn ném 
xuông vực nước sâu rôi đứng trên bờ câu nguyện, hy vọng cục đá 


5! Tương đương Pãli: S. iv. 311. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 9 





nổi lên, đó là điều không tưởng! Cho nên, mười loại nghiệp đạo bất 
thiện vốn đen, có quả báo đen, tự nhiên đi thắng xuống, chắc chắn 
đi đến ác xứ. 

- Nếu một người suốt đời tu tập mười nghiệp thiện, đến khi 
chết, mọi người tập trung cầu nguyện, van xin... cho người đó đi 
đến ác xứ, sanh vào địa ngục, thì cũng giống như người đem hũ dầu 
ném vào nước, hũ dầu bị vỡ lặn chìm xuống nước, còn dầu nỗi lên 
trên mặt nước, dù cho có cầu nguyện, van xm... dầu cũng không 
thể chìm được. Do đó, mười nghiệp đạo thiện là trắng, có quả báo 
trắng, tự nhiên thăng lên, chắc chắn đến thiện xứ. 

l8. Kinh Sư Tử ® 

Không phải sự chỉ trích nào cũng phỉ bảng Đức Phật 

“Này Sư Tử, nếu có ai nói như vầy: “Sa-môn Cù-đàm có tông 
chỉ bắt khả tác, và cũng đem bất khả tác giảng cho ThỌI người”, 
người ây không hủy báng Sa- -môn Cù-đàm, người ấy nói sự thật, 
người ây nói đúng pháp, người ấy nói pháp như pháp, đối với như 
pháp không có sai lầm, cũng không bị chỉ trích. Vì sao vậy, này 
Sư Tử, có một sự kiện mà, nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, 
không thê hủy báng, khi nói rằng: “Sa- môn Cù-đàm có tông chỉ bắt 
khả tác, và cũng đem pháp bất khả tác ấy nói cho người khác”.” 


Đại thần Sư Tử, đệ tử Ni-kiền, đến thăm viếng Đức Phật để 
cúng dường lễ bái, dù các Ni-kiền không đồng ý, vì họ cho rằng gặp 
Phật sẽ không được may mắn; cúng dường lễ bái cũng sẽ không được 
may mắn. 

Sau khi đến chỗ Thế Tôn, đại thần Sư Tử hỏi rằng, nếu có ai 
đó nói Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ bất khả tác, và cũng đem pháp 
bất khả tác giảng cho người khác, thì người đó có phi báng Phật? 
Có nói đúng sự thật không? Có nói đúng pháp chăng? 


52 Tương đương Päli: A. VIII. 12. Siha. 


92 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Phật bảo rằng người đó không phi báng Phật, người đó nói 
đúng sự thật, nói đúng pháp. Bởi vì, sự thật, có những pháp Phật 
không làm và cũng không khuyến khích người khác làm. Rồi Phật 
vì đại thần Sư Tử trình bày tám trường hợp nên làm, không nên 
làm, pháp cần đoạn diệt, pháp cần kinh tởm, pháp luật cần thực 
hành, pháp hành khổ hạnh nên xa lánh, và pháp an ồn nên tu học. 


Sau thời pháp thoại, đại thần Sư Tử từ bỏ ngoại đạo, xin quy 
y Tam bảo, làm người cư sĩ tại gia, thọ trì năm giới. 


19. Kinh Ni-kiền ® 


Sự khác biệt giữa quan niệm về nghiệp của ngoại đạo và của 
Phật giáo 

1. Ngoại đạo Ni-kiền chủ trương thuyết định mệnh, cho rằng 
tất cả khổ lạc con người trong kiếp hiện tại là do nghiệp quá khứ; 
nghiệp quá khứ này có thể diệt bằng cách tu khổ hạnh, tu khổ hạnh 
và không tạo tác cái mới nữa, thì các nghiệp ấy dứt sạch. 


Đúc Phật phân tích cho các Ni-kiền thấy rằng, chủ trương thuyết 
định mệnh của họ chỉ hợp lý (hợp lý thôi, chưa chắc đã đúng!) nêu 
họ có tịnh trí đề biết rằng: “Trước kia ta có hay không có? Trước kia 
ta tạo ác hay không tạo ác? Ta chừng ấy khổ đã diệt tận, hay chừng 
ấy khổ chưa diệt tận; và nếu chừng ấy đã diệt tận thì sẽ diệt tận tất 
cả? Chính ngay trong đời hiện tại mà đoạn các pháp bắt thiện và tạo 
tác các thiện pháp, tu tập và tác chứng chăng?°. Nhưng tất cả các Ni- 
kiền đều trả lời rằng họ không hề biết gì về những điều mà Thế Tôn 
trình bày. Điều này chứng tỏ, thuyết định mệnh hay thuyết nghiệp 
báo của ngoại đạo chỉ là tưởng tượng, hư tưởng, không tưởng, chứ 
không phải dựa vào cơ sở tự mình thấy biết, chứng nghiệm. 


2. Đức Phật lại chỉ rõ, các ngoại đạo Ni-kiền khi cần hành kịch 
liệt thì cảm thọ khổ kịch liệt; khi không cân hành kịch liệt thì không 





53 Tương đương Pãli: M. 101. Devadaha sutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 93 





cảm thọ khổ kịch liệt, như vậy không hợp lý để nói khổ do nhân đã 
tạo đời trước, nhưng các ngoại đạo Ni-kiền vì sỉ mê che lấp, bị si mê 
trói buộc, nên cứ nói tất cả cảm thọ khô lạc đời này đều do nhân đã 
tạo từ trước. 


3. Đức Phật tiếp tục khai sáng cho các ngoại đạo Ni-kiền: Lạc 
nghiệp báo, nghiệp ấy không thể nhân sự tỉnh cần và nhân sự khô 
hành, mà chuyển thành khô báo được; khổ báo nghiệp, nghiệp ấy 
không thê nhân sự tỉnh cần hay nhân sự khổ hành mà chuyền thành 
lạc báo được; hiện pháp báo nghiệp, nghiệp â ấy không thể nhân sự 
tỉnh tấn và nhân sự khổ hành mà chuyển thành hậu sanh báo được; 
hậu sanh nghiệp báo, nghiệp ấy không thể nhân sự tỉnh cần và nhân sự 
khổ hành mà chuyền thành hiện pháp báo được; nghiệp không chín, 
nghiệp ấy không thể nhân sự tỉnh cần và nhân sự khổ hành mà chuyền 
thành quả báo chín; nghiệp báo chín, nghiệp ấy không thể nhân sự 
tinh cần và nhân sự khổ hành mà chuyên đồi thành khác đi được. 


Vì vậy, sự nỗ lực của các Ni-kiền trong sự tu tập khổ hạnh là hư 
vọng, sự tinh cân ây là trông rồng, chăng đạt được gì cả. 


4. Chỉ trích năm điều đáng khiển trách, đáng ghê tởm của ngoại 
đạo Ni-kiên: 


- Những điều khổ, lạc mà chúng sanh này cảm thọ đều do sự tạo 
tác trước kia. 

- Chúng sanh lãnh thọ sự khô vui đều do sự hội họp. 

- Chúng sanh lãnh thọ sự khổ vui đều do định mạng. 

- Chúng sanh lãnh thọ sự khổ vui đều do kiến. 

- Chúng sanh lãnh thọ sự khổ vui đều do Tôn Hựu tạo (do Thượng 
đề an bài). 

5. Nêu lên pháp mà Phật chứng ngộ, pháp đưa đến Niết-bàn, 
đó là: xả bỏ thân nghiệp bât thiện đê tu thiện nghiệp nơi thân; xả bỏ 
khâu, ý nghiệp bất thiện, tu thiện nghiệp nơi khâu, ý... cho đến đoạn 


94 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





trừ năm triền cái, rồi ly dục, ly ác bắt thiện pháp, cho đến chứng Tứ 
thiền, thành tựu và an trụ, hướng thăng đến lậu tận trí thông, chứng 
nhập Tứ diệu đế, tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, tâm giải thoát 
vô minh lậu. 


20. Kinh Ba-la-lao * 
Thé Tôn không phải là nhà huyễn thuật 


Ba-la-lao Già-di-ni (Pataliya gamani), thôn trưởng Pataliya, đến 
yết kiến Thế Tôn đề lễ bái, cũng dường. Ba-la-lao có ba nghi ngờ. 


Nghi ngờ thứ nhất là mặc dù nghe nhiều người nói Đức Thế 
Tôn biết huyễn thuật và là nhà huyễn thuật, và Đức Thế Tôn cũng 
xác nhận điều này, nhưng ông vẫn không tin. Thế Tôn bằng nhiều 
phương tiện diễn đạt cho Ba-la-lao thấy rằng, Ngài biết tất cả huyễn 
thuật nhưng không phải là nhà huyễn thuật; Ngài biết huyễn thuật, 
biết người huyễn thuật, biết quả báo của huyễn thuật, biết đoạn trừ 
huyễn thuật, cũng như biết sát sanh, biết người sát sanh, biết sự 
đoạn trừ sát sanh... Nếu ai nghĩ và nói rằng Thế Tôn biết huyễn 
thuật tức là nhà huyễn thuật, nếu người ấy không từ bỏ lời nói và ý 
nghĩ đó thì trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, mạng chung 
sanh vào địa ngục, vì tội phỉ báng Như Lai. 


Ba-la-lao nghe vậy vô cùng sợ hãi, ăn năn sám hối. Rồi ông 
lại nêu lên nghi vấn tiếp theo, rằng Thế Tôn có quan điểm như thế 
nào về nghiệp và nghiệp báo, khi có ngoại đạo chủ trương: kẻ nào 
sát sanh, trộm cắp, nói đối... kẻ ấ ấy nhất thiết thọ báo ngay trong đời 
này, nhân đó mà sanh ra ưu khổ? Đức Phật không trả lời trực tiếp 
mà nêu lên những ví dụ để Ba-la-lao tự hiểu vẫn đè. 


Cuối cùng, Ba-la-lao cho biết ông đã xây dựng nhà cao cửa 
rộng đê đón tiêp những Sa-môn, đạo sĩ. Có bôn đạo sĩ đã đên ở mà 
mồi người chủ trương một thuyết trái ngược nhau, như thuyêt đoạn 





54 Tương đương Päli: S. 42. 13. Päfali. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 95 





diệt, thuyết vô tác dụng, và hai thuyết ngược lại. Ba-la-lao nghe rồi 
phân vân, hoài nghi, không biết ai đúng aI sai. 


Đức Phật khuyên Ba-la-la chớ hoài nghi mà sanh ra phân vân 
và chỉ cho ông tu tập thiền định gọi là viễn ly, nhờ thiền định ấy sẽ 
có thể được chánh niệm, có thê đạt tới nhất tâm; như vậy, ở trong 
đời hiện tại ông sẽ đoạn trừ sự nghi hoặc, và được thăng tấn. Đức 
Phật chỉ dẫn cặn kẽ pháp tu thiền định cho Ba-la-lao. 


Sau buổi pháp, Ba-la-lao viễn ly trần cấu, được pháp nhãn thanh 
tịnh, quy y Tam bảo, làm cư sĩ tại gia, trọn đời g1ữ năm giới. 


c) Phẩm Tương ưng Xá-lợi-phất 


Gồm I1 kinh, chủ yếu do ngài Xá-lợi-phất nói, hoặc các việc có 
liên quan đến khả năng, đạo đức và trí tuệ của ngài. Qua đó, chúng 
ta thấy được nhân cách siêu việt của Tôn giả Xá-lợi-phát, bậc Tướng 
quân của Chánh pháp, bậc mà “tâm tư như mặt đất, nhận tất cả mọi 
thứ tịnh và bắt tịnh, một cách bình đẳng”. Và cũng từ phẩm kinh 
này, chúng ta mới có được cái nhìn toàn diện về ngài trong kinh 
Duy-ma-cật, mới hiểu được những ẩn ý sâu xa mà cư sĩ Duy-ma- 
cật phát biểu. 


21. Kinh Đẳng Tâm ° 
Những kinh nghiệm hành thiên 


Ghi lại sự kiện Tôn giả Xá-lợi-phất phân biệt nghĩa lý nội kết 
sử và ngoại kêt sử cho các T-kheo. 


Một vị thượng lưu A-na-hàm, sau khi đã đoạn trừ năm hạ phần 
kết, nhưng do vị ngọt trong cảm thọ lạc của các Sắc giới tịnh lự vị 
ấy lần lượt thác sanh từ cõi trời Phạm thiên của Sơ thiền, cho tới khi 
thác sanh đến Sắc cứu cánh của Tứ thiền ở đó mà nhập Niết-bàn. Đó 
là hạng người có nội kết sử, bậc A-na-hàm, không trở lại cõi này nữa. 





55 Tương đương Pãli: A. II. 4. 5-6 


% TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Người tu tập các giới cấm, thủ hộ biệt giải thoát luật nghi, lại 
còn khéo thâu nhiếp các oai nghỉ lễ tiết, thấy những tội lỗi nhỏ nhặt 
cũng thường sanh tâm lo sợ, thọ trì học giới. Đó là người có ngoại 
kết sử, không phải A-na-hàm, sẽ còn trở lại thế gian này. 


Một số đông chư Thiên đẳng tâm đến chỗ Thế Tôn thuật lại sự 
việc trên và mong Phật đến giảng đường chia sẻ niềm hoan hỷ của 
đại chúng. Phật nhận lời. Khi đến nơi, Ngài khen ngợi Xá-lợi-phắt, 
đồng thời cho biết chư Thiên đăng tâm trước kia khi còn là loài 
người, và hiện tại, đã tu tập thiện tâm rất rộng, rất lớn, nên hoặc 
có mười hay hai mươi vị, hoặc ba mươi hay bốn mươi vị, hoặc 
năm mươi hay sáu mươi vị, cùng đứng trên đầu mũi dùi vẫn chẳng 
chướng ngại lẫn nhau. Do đó, nên học pháp tịch tĩnh, các căn tịch 
tĩnh, tâm ý tịch tĩnh, ba nghiệp thân, khẩu ý tịch tĩnh, hướng về 
Đắng Thế Tôn và các đồng phạm hạnh có trí. Các hàng đị học dối 
trả, luôn luôn suy tồn, vĩnh viễn lầm lạc, vì không được nghe diệu 
pháp như thế này. 


22. Kinh Thành Tựu Giới ° 
Năm pháp thành tựu được mọi người kính trọng 


Ngài Xá-lợi-phất nói nếu Tỳ-kheo nào thành tựu giới, thành 
tựu định, thành tựu tuệ thì ngay trong đời hiện tại mà ra vào định 
tưởng thọ diệt, nêu không chứng được cứu cánh trí, khi thân hoại 
mạng chung, vượt qua khỏi trời Đoàn thực, sanh lên các cõi trời Ý 
sanh, tại các cõi ấy mà ra vào định tưởng tri diệt. 


Tôn giả Xá-lợi-phất ba lần nói như vậy thì Ô-đà-di cũng ba lần 
bác bỏ, rằng nêu Tỳ-kheo sanh lên các cõi trời Ý sanh khác, mà ra vào 
định tưởng tri diệt, hoàn toàn không có trường hợp ấy. Tôn giả Xá- 
lợi-phất liền đến chỗ Thế Tôn, Ô-đà-di cũng đến chỗ Thế Tôn. Tại 
đây, cả hai người đều ba lần tuyên bồ lại lời nói của mình như trước. 





5S Tương đương Päli: A. V. 166. Nirodha. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 97 





Thế Tôn liền cật vấn Ô-đà-di và ngay đó, cái ngu sỉ của Ô-đà- 
di lộ ra. Thế Tôn khiến trách Ô-đà-di là người không có khả năng 
luận bàn về A-tỳ-đàm thâm sâu, và khiến trách luôn Tôn giả A-nan, 
bởi A-nan đã bỏ mặc, không chiếu có Xá-lợi-phất khi bị người khác 
cật vấn. Đó là hành động không có lòng từ, quay lưng lại với bậc 
Trưởng lão thượng tôn danh đức. Rồi Thế Tôn xác định lại lời nói 
của Xá-lợi-phát, và Ngài đi vào thiền thất. 


Buổi chiều, Thế Tôn từ thiền thất đi ra, đến trước chúng Tỳ-kheo, trải 
chỗ mà ngồi, rồi giảng về năm 5 pháp để một Tỳ-kheo được tôn trọng, 
kính mến. Năm pháp đó là: tu tập các cấm giới, học rộng nghe nhiều, 
có bốn tăng thượng tâm, chứng đắc như thật trí và dứt sạch các lậu. 


Thế Tôn khen ngợi Xá-lợi-phất là người đã thành tựu năm 
pháp đó. 

23. Kinh Trí 7 

Nam-mô Đại trí Xá-lợi-phất Tôn giả 


Tỳ-kheo Hắc Xi thông báo cho Tôn giả Xá-lợi-Phất biết là 
Tỳ-kheo Mâu-lợi-phá-quần-nậu đã xả giới, bỏ đạo. Xá-lợi-phất 
hỏi Hắc Xi rằng Mâu-lợi-phá-quần-nậu có niềm vui trong giáo 
pháp không, Hắc Xi không trả lời mà hỏi ngược lại Xá-lợi-phất. 
Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời ngài không hề có sự nghi hoặc đối với 
giáo pháp và đối với những việc trong tương lai thì cũng không có 
gì do dự. Hắc Xỉ cho rằng Tôn giả Xá-lợi-phất tự tuyên bố chứng 
đắc trí và thưa lại với Thế Tôn. 


Đức Phật cho gọi Xá-lợi-phất đến và ở giữa đại chúng, Ngài ấn 
chứng cho lời tuyên bố của Xá-lợi-phất là chân thật bằng cách gạn 
hỏi về pháp Duyên khởi, để cho đại chúng thấy rằng, Xá-lợi- -phất 
đã thấy pháp duyên khởi, tức đã chứng đắc trí. Sau khi giản tiếp ân 
chứng cho Xá-lợi- -phất, Thế Tôn vào thiền thất. 





5 Tương đương Päãii: S. XII. 32. Ka|ärakatthiya. 


98 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Thế Tôn đi rồi, Xá-lợi-phất lại rỗng tiếng rồng của con sư tử, 
rằng “Nếu Đức Thế Tôn trong hai, ba, bốn ngày cho đến bảy ngày 
bảy đêm VỚI những lời khác câu khác mà hỏi tôi về nghĩa này, thì 
tôi vẫn có thể trong hai, ba, bốn cho đến bảy ngày bảy đêm VỚI 
những lời khác, câu khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa â ấy". 


Tỳ-kheo Hắc Xi lại thông báo với Thế Tôn sự kiện ấy. Thế 
Tôn lại ấn chứng: Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã thấu đạt sâu xa về 
pháp giới. 

24. Kinh Sư Tử Hồng ° 

Tiếng rồng sư tử chúa của Xá-lợi-phất 


Sau mùa an cư, Tôn giả Xá-lợi-phất đến đảnh lễ Thế Tôn và 
xin đi trú trong nhân gian. Khi vừa từ giã, có một Tỳ-kheo, có lẽ do 
bất mãn, đã vu khống Tôn giả Xá-lợi-phất khinh mạn ông ta. Phật 
cho gọi Xá-lợi-phất trở lại. Tôn giả A-nan biết Xá-lợi-phất lần này 
trở lại chắc chắn cất tiếng rỗng của sư tử, nên đã đi thông báo cho 
tất cả Ty-kheo trong tu viện Kỳ-viên vân tập tại giảng đường. Quả 
nhiên, khi Xá-lợi-phất trở lại, ngài đã cất tiếng rồng sư tử, rằng: 


“Bạch Thế Tôn, như một con trâu gãy sừng, rất nhường nhịn, 
hiền lành, đễ sai khiến, dễ chế ngự. Nó từ thôn này đi đến thôn khác, 
từ xóm này đi đến xóm khác; những nơi nó đi qua, không có gì bị 
xâm phạm. Bạch Thê Tôn, con cũng vậy. Tâm con như con trâu gãy 
sừng, không kết, không oán, không sân nhuế, không não hại, rộng 
lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an 
trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người 
ấy mới khinh mạn một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. 
Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, làm sao con lại 
khinh mạn một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian?". 


Bằng những hình ảnh sống động, Xá-lợi-phất tuyên bố như 





58 Tương đương Pãli: A. IX. 11. Vuttha. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 99 





thế, khiến Tỳ-kheo kia thấy được lỗi lầm, ăn năn sám hối. Phật bảo 
Xá-lọi-phât hãy nhận sự sám hôi của Tỳ-kheo kia, nêu không đâu 
T-kheo kia sẽ vỡ thành bảy mảnh. 


25. Kinh Thúy Dụ ° 
Phương pháp diệt trừ hờn giận 


Xá-lợi-phất nói chia sẻ với các Tỳ-kheo về 5 pháp kềm chế sự 
hờn giận. Khi một người nào đó làm cho mình hờn giận, nếu mình 
là người biết tu tập, thì phải tìm cách diệt trừ sự hờn giận đó. Sau 
đây là năm cách đề diệt trừ hờn giận: 

- Nếu có một người thân hành không thanh tịnh, nhưng khẩu 
hành thanh tịnh, thì mình đừng nhìn vào thân hành của người đó mà 
chỉ chú ý đến khâu hành, như Tỳ-kheo tu khổ hạnh, thọ trì y phấn 
tảo, thấy tắm vải vất bên đường, dù dơ bân nhưng sau khi quán sát 
thấy còn lành lặn, còn dùng được, thì nhặt lẫy đem về giặt sạch đề 
may y mà dùng. Thực hành như vậy mình sẽ trừ được sự hờn giận. 


- Nếu một người khẩu hành không thanh tịnh nhưng thân hành 
thanh tịnh, thì mình đừng nhìn vào khẩu hành của người đó mà chỉ 
chú ý đến thân hành, như hồ nước bị rêu che phủ, chỉ cần khoát rêu 
ra, thì có thể khoan khoái tắm mát. 


- Nếu một người thân hành không thanh tịnh, khâu hành không 
thanh tịnh, nhưng tâm có chút thanh tịnh, thì chớ nên nghĩ đến thân 
hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, mà chỉ nên 
nghĩ đến tâm có chút thanh tịnh của người ấy, giống như người khát 
nước tìm thấy một ít nước trong lỗ chân trâu, không thể lấy tay, 
hay lá cây múc lấy uống mà chỉ còn cách duy nhất là cúi sát người 
xuống lỗ chân trâu mà uống đề trừ đi cơn khát. 


- Nếu một người mà thân, khẩu, ý cả ba đều không có chỗ nào 
thanh tịnh, thì người đó đang sông trong đau khô, khi mạng chung 





5° Tương đương Päli: A. V. 162. Äghätavinaya. 


100 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





nhất định bị đọa ác xứ. Nghĩ như vậy rồi mình nên khởi lòng thương 
xót, khởi niệm từ mẫn với người đó chứ không nên giận hờn, phải 
quán sát người đó như kẻ bộ hành nửa đường mắc bệnh, khốn đốn, 
héo hắt, cô độc, không bạn bè... phải khởi nệm thương xót cứu 
giúp người ấy, đừng đề họ phải bị chết và đọa vào ác xứ. 


- Còn nếu một người có thân, khẩu, ý thanh tịnh thì không có 
lý do gì đê mình giận hờn người ây. Người ây như hô nước đã trong 
lại ngọt, đáy sâu bằng phẳng... tha hồ cho mình tắm mát. Đó là bậc 
thiện tri thức, hãy thân cận gần gũi để được học hỏi. 

26. Kinh Cù-ni-sự °9 

Pháp học của Tỳ-kheo 

Cù-ni-sư sống một mình trong rừng nhưng vẫn buông lung, 
cười đùa kiêu ngạo, tháo động, không chánh niệm như khỉ vượn. 
Nhân có chút công việc, ông đên thành Vương-xá. Xong việc, ông 
đến tỉnh xá Trúc Lâm. Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng với các 
T-kheo có chút Phật sự đang tập hợp tại giảng đường. Thấy Cù-ni- 
sư đi tới, Tôn giả Xá-lợi-phất dạy những điều sau đây cho các Tỳ-kheo: 
Đối với thầy Tỳ-kheo vô sự", sống ở nơi vô sự, cần phải: 

- Học pháp kính trọng và và biết tùy thuận quán sát. 

- Học hạnh không cười giỡn, không tháo động®. 

- Học hạnh không nói những đề tài súc sanh®+. 





5° Tương đương Pãli: M. 69. Gulissãni sutta. 

51 Vô sự Tỳ-kheo ít * LL. E:, Tỳ kheo a-lan-nhã sống tại a-lan-nhã (rừng). Pali: äraññaka-bhikku. 
52 Pali: äraññkena bhikkhunä samghagatena sahghe viharante sabrahmacärisu sagäravena 
bhavitabbam sappatussena, “Tỳ-kheo a-lan-nhã (tu hạnh sống ở rừng), khi đến sống giữa 
Tăng, cần phải tôn trọng, cung kính các đồng phạm hạnh” 

5 Hán: bất điệu tiếu, bất táo nhiễu 4YiJ2Š4/#†#. Päli: anuddhata, không trạo cử, acapala, 
không náo động. 

%4 Hán: súc sinh luận ñ + ïñ8. Pali: tiracchãna-kathä, câu chuyện bàn về các vấn đề từ vua 
chúa, trộm cướp cho đến chuyên sông biển, nam nữ linh tnh; chuyện vô ích, trở ngại sự tu tập. 
Nhưng, đoạn này, trong bản Päli tương đương: amukhararena bhavitabbam avikinnaväcena, 
không nên lắm lời, không nên nói tạp nhạp. 








TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 101 





- Học không kiêu ngạo và ít nói năng. 

- Học thủ hộ các căn. 

- Học biết đủ trong sự ăn uống. 

- Học tinh tấn không giải đãi. 

- Học chánh niệm và chánh trí. 

- Học biết thời và đúng thời; không đi vào thôn khất thực quá 
sớm, cũng chăng trở vê quá trề. 

- Học biết ngồi và ngồi đúng chỗ; không lắn chỗ ngồi của vị 
Trưởng lão, bị Tỳ-kheo nhỏ khiên trách. 

- Học thảo luận về Luật và A-tì-đàm®. 

- Học thảo luận về tịch tĩnh giải thoát” và ly sắc* cho đến vô 
sắc định®. 

- Học thảo luận về lậu tận trí thông. 

Khi Xá-lợi-phất dạy những lời trên xong, Tôn giả Mục-kiền- 
liên cũng ở trong đại chúng liên hỏi: “Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât, chỉ 
những Tỳ-kheo vô sự sông ở nơi vô sự mới nên học những pháp như 
vậy, chứ không phải là những Tỳ-kheo ở giữa người đời sao?”. Xá- 
lợi-phât đáp: ““Tỳ-kheo vô sự sông ở nơi vô sự còn nên học những 
pháp như vậy, huông gì là Tỳ-kheo sông giữa nhân gian?”. 

27. Kinh Phạm Chí Đà-nhiên '9 


Vì ai mà tạo tội thì cũng phải đền tội 





5 Päli: there ca bhikkhũ nãnupakhajja nisIdissämi nave ca bhikkhũ na äsanena pafibähissämi, 
không chiếm chỗ ngồi của các Tỳ-kheo Thượng tọa; không đuổi các vị tân Tỳ-kheo khỏi chỗ 
ngồi. 

5 | uật, A-tì-đàm f#fiƒ HS. Pali: abhivinaya, abhidhamma, chỉ phần tỉnh nghĩa của luật (vinaya) 
và pháp (dhamma); không phải A-tì-đàm của Luận tạng. 

% Hán: tức giải thoát 8. ft jfl. Pãli: santa-vimokka. 

58 Hán: ly sắc BlÈ f©. Pali: atikkamma rũpe, vượt qua sắc pháp. 

59 Hán: nãi chí vô sắc định 7? 2> Ít Ézz. Pali: äruppä tattha yogo karanyo, tu tập về các vô sắc. 
7° Tương đương Päli: M. 97. Dhãnañjani sutta. 


























102 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Phạm chí Đà-nhiên là bạn cũ của Tôn giả Xá-lợi-phắt, sống 
ở thành Vương-xá. Qua thông tin của một Tỳ-kheo, Tôn giả Xá- 
lợi-phất biết Đà-nhiên không tin Tam bảo, do đó, sau mùa an cư ở 
Xá-vệ, Tôn giả lên đường đến thành Vương-xá, đến nhà Phạm chí 
Đà-nhiên đề giáo hóa người bạn cũ này. 

Khi Tôn giả Xá-lợi-phất trách bạn sống giả dối, lường gạt, dựa 
thế vào vua đề dối gạt Bà-la-môn, Cư sĩ; dựa thế Bà-la-môn, Cư sĩ 
để đối gạt vua, thì Đà-nhiên biện hộ rằng: ông ta còn sống tại gia, 
lấy gia. nghiệp làm bốn phận, còn phải lo cho mình được an ôn, 
cung cấp cha mẹ, săn sóc vợ con, cung cấp nô tỳ, phải nộp thuế 
cho vua, thờ tự thiên thần, cúng tế tổ tiên, và còn phải bố thí cho 
các Sa-môn, Bà-la-môn đề sau nảy còn được sanh lên các cõi trời, 
mong được trường thọ, được quả báo an lạc, nên không thể sống 
đúng Chánh pháp được. 


Tôn giả Xá-lợi-phất liền khai thị: Khi bị đọa vào địa ngục, 
người ta không thể nói rằng: tôi vì tổ tiên, cha mẹ, vợ con, nô tỳ, 
nộp thuê cho vua, cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn mà tạo các 
nghiệp ác, nên đừng hành hạ tôi. Đã tạo nghiệp ác là phải nhận 
chịu quả báo ác, không thể lấy bất kỳ lý do nào đề biện hộ cho các 
nghiệp ác mình đã tạo để thoát khỏi tội báo. Cho nên, tạo nghiệp 
ác để lo chu cấp, nuôi dưỡng cha mẹ, vợ con... thì thà đừng lo chu 
cấp, nuôi dưỡng. 


Vả lại, một thiện gia nam tử vẫn có thể như pháp, như nghiệp, 
như công đức mà làm ra tiền của, để tôn trọng kính phụng, hiếu 
dưỡng cha mẹ, làm các việc phước đức chớ chăng gây nghiệp 
ác. Hơn nữa, người nào sống như pháp, như nghiệp, như công 
đức thì được mọi người tôn trọng, cung kính, thương yêu, phước 
đức ngày càng tăng trưởng, không hề bị giảm sút. 

Sau thời pháp khai thị, Đà-nhiên thú nhận, thực chất ông 
vì người vợ xinh đẹp tên Đoan Chính mà đã buông lung, tạo quá 
nhiều ác nghiệp tội lỗi. Rồi ông xin quy y với Xá-lợi-phất, nhưng 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 103 





Tôn giả Xá-lợi-phất bảo ông hãy quy với Phật. Từ đó, Phạm chí Đà- 
nhiên trở thành người cư sĩ tại g1a thâm tín Tam bảo, thường xuyên 
đi nghe pháp, tu hành pháp thiện. Về sau, ông mang bệnh nặng, 
Tôn giả Xá-lợi-phất đến thăm và giáo hóa cho ông thấy rõ sự hơn 
kém của các cảnh giới, từ địa ngục lên đến cõi trời Phạm thiên để 
Đà-nhiên phát tâm thú hướng. Khi biết Đà-nhiên ưa thích cõi Phạm 
thiên, Tôn giả Xá-lợi-phất dạy ông tu tập bốn Phạm trụ từ bi hỷ xả 
để được sanh lên đó. 


Bà-la-môn Đà-nhiên do tu tập bốn Phạm trụ, đoạn dục, xả 
dục niệm, thân hoại mạng chung sanh lên cõi Phạm thiên. 


28. Kinh Giáo Hóa Bệnh " 
Nghe kinh lành bệnh 


Cư sĩ Cấp-cô-độc bệnh nặng. Ông sai người giúp việc đến tỉnh 
xá Kỳ-viên thay ông đảnh lễ thăm hỏi Đức Thế Tôn và Tôn giả Xá- 
lợi-phát, đồng thời thỉnh cầu Xá-lợi-phất thương xót hạ cố đến nhà 
cho ông được gặp mặt. Sáng hôm sau Tôn giả Xá-lợi-phất đến nhà 
Cắp-cô-độc, sau khi thăm hỏi, ngài thuyết giảng về 10 thứ thượng 
tín của người đắc quả Tu-đà-hoàn (Cấp-cô-độc đã đắc quả này). Bài 
pháp mâu nhiệm này đã làm cho bệnh tình của Cấp-cô-độc thuyên 
giảm, bình phục như cũ, ông ngồi dậy và nói: “Thưa Tôn giả Xá- 
lợi-phất, khi con nghe xong bài pháp giáo hóa cho bệnh nhân ấy 
liền chấm dứt thống khổ, lại sanh khoái lạc vô cùng”. 


10 thứ thượng tín là thành tựu niềm tin kiên có, thiện giới, đa 
văn, huệ thí, thiện tuệ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh giải thoát, 
chánh trí. 

Sau khi bệnh tình thuyên giảm, Cấp-cô-độc ngồi dậy, kể lại 
nhân duyên ông được biết đến Phật, được nghe Phật thuyết pháp, 
được thọ tam quy ngũ giới, rồi ông phát tâm thỉnh Phật về Xá-vệ 





7!Tương đương Pãii: M. 143. Anäthapindika Sutta. 


104 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





giáo hóa, và nhân duyên ông mua khu rừng của thái tử Kỳ-đà, kiến 
tạo tinh xá Kỳ-viên cúng dường Phật và chúng Tăng. 

Bản kinh cho thấy Phật pháp nhiệm màu, trị lành cả tâm bệnh 
lẫn thân bệnh. Mặt khác, kinh cho thấy, có thân là có bệnh, và sự 
bệnh tật đó không trở ngại gì đên sự giác ngộ giải thoát. Cho nên, 
không thê nhìn vào sự bệnh tật mà vội vàng kêt luận người ta thiêu 
tu hay nghiệp nặng. 

29. Kinh Đại Câun-hy-la "2 

Trao đôi Phật pháp 

Ghi lại cuộc trao đổi, chia sẻ Phật pháp giữa Tôn giả Xá-lợi- 
phât cùng Tôn giả Đại Câu-hy-la. 

Xá-lợi-phất đặt vấn đề: Có điều kiện nào mà nhân điều kiện 
đó T-kheo thành tựu kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât 
hoại tịnh” và thê nhập Chánh pháp. 

Đại Câu-hy-la trả lời: có, đó là Tỳ-kheo biết được những điều 
sau đây: 

- Biết bát thiện là: Ác hành của thân, khẩu, ý. 

- Biết căn của bất thiện là: Tham, sân, s1. 

- Biết thiện là: Diệu hành của thân, khâu, ý. 

- Biết căn của thiện là: Vô tham, vô sân, vô sỉ. 

- Biết như thật về thức ăn là: Có bón loại thức ăn: Một là đoàn 
thực, thô và tê“; hai là xúc thực”; ba là ý tư thực”; bôn là thức thực”. 





72 Tương đương Päli: A. IX. 13, A. IX. 174. 

73 Bất hoại tịnh 4*##Ÿ#. Päli: avecca-pasäda: bất động tín, bất hoại tín, hay chứng tịnh. 

74 Đoàn thực thô tế ‡##tÄI41I, hay đoạn thực, thực phẩm vật chất. 
Päli: kabalinkãro ãhãro o|ãriko vã sukkumo. 

75 Nguyên-Hán: canh lạc thực '#f ## Ét, thức ăn là sự xúc chạm, chỉ sự tiếp xúc giữa căn và cảnh. 
Päli: phasso ähãro. 

79 Ý tư thực 2š HH, hay hý luận thực, thức ăn là ý chí hy vọng. Pãli: manosañcetanä-ähäro. 


7 Thức thực ïl‡ ề, thức ăn là thức. Päli: viññãnam ãhãro. 











TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 105 





- Biết như thật về tập của thức ăn là: Do ái mới có thức ăn. 

- Biết như thật về diệt của thức ăn là: Ái diệt tức là thức ăn diệt. 

- Biết như thật về điệt đạo của thức ăn là: Tám chi Thánh đạo. 

- Biết như thật về lậu là: Có ba lậu là dục lậu, hữu lậu và vô 
minh lậu”. 

- Biết như thật về tập của lậu là: Do vô minh mới có lậu. 

- Biết như thật về diệt của lậu là: Do vô minh diệt thì lậu diệt. 

- Biết như thật về diệt đạo của lậu là: Tám chi Thánh đạo. 

- Biết như thật về Khổ là: Sanh khỏ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, 
oán tăng hội khô, ái biệt ly khô, sở câu bât đặc khô, nói tóm lại năm 
thủ uân khô. 

- Biết như thật về Khổ tập là: Do già-chết mới có khổ. 

- Khổ diệt là: Già-chết diệt tức khổ diệt. 

- Khổ diệt đạo là: Tám chi Thánh đạo. 

Tiếp theo là chuỗi liên hệ nhân duyên quả của mười hai chỉ 
phân nhân duyên, từ già chêt cho đên vô minh. Môi chi phân đêu 
được định nghĩa rõ ràng, cụ thê như sau: 

- Già chết: người kia già cả, đầu bạc, răng rụng, sự cường trắng 
càng ngày càng suy giảm, thân còng, chân vẹo, cơ thê nặng nê, hơi 
thở đưa lên, chông gậy mà đi, thịt teo rút, da nhăn như cây gal, các 
căn rụng rời, nhan sắc xâu xí. 


- Sanh: chúng sanh kia và tất cả chủng loại sai biệt của chúng 
sanh kia, đên lúc sanh thì sanh, đên lúc xuât thì xuât, đên lúc thành 
thì thành; khi phát khởi năm uân liên có mạng căn. 


- Hữu: Có ba hữu là dục hữu. sắc hữu và vô sắc hữu. 





7# Ba lậu: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu X3, #ïi,  ÍttH]?. Päli: kãma-äsavä, bhava-äsavä, 
avijjä-äsava. 


106 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





- Thủ: có bốn thủ” là dục thủ, giới thủ, kiến thủ và ngã thủ. 

- Ái: có ba ái là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. 

- Thọ: có ba thọ là lạc thọ, khổ thọ và bắt lạc bất khổ thọ. 

- Xúc: có ba xúc là lạc xúc, khô xúc và bắt lạc bất khô xúc. 

- Lục nhập hay sáu xứ: Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân 
xứ, ý xứ. 

- Danh sắc. Bốn uấn phi sắc° là danh. Bốn đại! và sắc do bốn 
đại tạo? là sắc. 

- Thức. Có sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thúc và ý thức. 

- Hành. Có ba hành°: thân hành, khẩu hành và ý hành. 

- Vô minh: không thấy Tứ đế, Duyên khởi... 

Bản kinh cho thấy lộ trình thể nhập Chánh pháp, tức con đường 
thành tựu thánh trí, đạt được giác ngộ giải thoát được bắt đầu từ 
những nâc thang căn bản, là thây rõ được những hành vi thiện và bât 
thiện, rôi từng bước quán chiêu và thê nhập pháp Tứ diệu đê, Mười 
hai nhân duyên, cho đên khi vô minh đã dứt, minh đã phát sanh, thì 
vị Tỳ-kheo không còn gì phải làm nữa; và Bát Thánh đạo chính là 
con đường xuyên suôt trên lộ trình đi đên giác ngộ giải thoát đó. 

Trong kinh, Tôn giả Đại Câu-hy-la đã định nghĩa rõ ràng những 
khái niệm căn bản về thiện, bât thiện, cho đên pháp Tứ đê, Mười hai 
nhân duyên, những điêu mà Tôn giả Xá-lợi-phât, Tướng quân của 























7® Hán: tứ thọ J2: dục thủ 8XJÄt, giới thủ 7È, kiến thủ j¿ft, ngã thủ Ji. PI.: kãmupädãnam 
di†thupadänam silabbatupädanam attavädupädänam. 

89 Tứ phi sắc ấm JH:|E: j2. Pali: cattäro arũpakkhandhä, gồm thọ, tưởng, hành và thức. 
®! Tứ đại Hk. Päli: cattãro mahäbhtä. 

32 Tứ đại tạo vi sắc DU X3“. Pali: catumarm mahäbhũtänam upädäya rũpam. 

%3 Ba hành: thân hành # ƒ7, khẩu hành {7, ý hành #š 77. Pãli: tayo samkhära, 
























































TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 107 





Chánh pháp nằm lòng, nhưng khi nghe xong ngài vô cùng hoan hỷ. 
Cuộc hội thoại diễn ra, không phải là cuộc trắc nghiệm kiến thức Phật 
học của nhau, mà là cách tụng tập lời Phật dạy, để ai nây đều tận hưởng 
được pháp vị cam lộ. Đây mới là thái độ học Phật chân chính. 


30. Kinh Tượng Tích Dụ °% 
Ai thấy Duyên khởi là thấy Pháp, ai thấy Pháp là thấy Phật 


Tôn giả Xá-lợi-phất giảng dạy cho các Tỳ-kheo về giáo lý Tứ diệu 
đề, đó là pháp thâu nhiếp vô lượng thiện pháp, là pháp tối thượng nhất, 
như dấu chân voi thâu nhiếp tất cả dấu chân của các con vật khác. Tứ 
diệu đề là Khổ thánh đề, Khổ tập, Khổ diệt và Khổ diệt đạo thánh đề. 


Tuy nhiên, nội dung chính của bản kinh lại phân tích về năm thủ 
uân, nơi tập hợp tất cả những nỗi khổ đau mà ta thường gọi là bát 
khổ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, oán ghét mà tự hội là 
khổ, thương yêu mà biệt ly là khổ, mong cầu mà không được là khô. 


Năm thủ uân là săc, thọ, tưởng, hành, thức. Bản kinh chỉ phân tích 
yêu tô sắc uân. Sắc uân thì có nội sắc là thân thê con người, ngoại sắc là 
hoàn cảnh thê giới vật lý, bao gôm nội tứ đại và ngoại tứ đại. 


Nội tứ đại, tức tứ đại bên trong cơ thể con người, bao gồm: 


- Nội địa giới: những gì ở trong thân, được thâu nhiếp trong 
thân có tính chất cứng, như tóc, lông, móng, răng, da thô và mịn, 
thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phối, lá lách, ruột, bao tử, phần 
và những thứ khác tương tự như vậy ở trong thân. 


- Nội thủy giới: những gì là nước, thuộc về nước, âm ướt, bị 
chấp thủ bên trong, như mỡ, ócŠ, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, 
nước miếng, mủ, máu, tủy, nước đãi, nước tiểu, tất cả những chất 
khác tương tự như vậy ở trong thân. 





%4Tương đương Pãli: M. 28. Mahä-Hatthipadopama Sutta. 
35 Hán: não căn lí. †j (chỉ tủy sống); bản Nguyên, Minh: chi nhãn lF lÄ (con mắt có mỡ, hay 
mỡ nơi con mắt). Không tìm thấy tương đương trong bản liệt kê của Päli. 


108 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





- Nội hỏa giới: những gì là lửa, có tính chất nóng, được chấp thủ 
trong thân, là thân nóng hâp, thân nóng bức, bút rứt, âm áp, và sự tiêu 
hóa âm thực, tât cả những chât khác tương tự như vậy ở trong thân. 


- Nội phong giới: những øì là gió, thuộc tính chuyển động của 
gió, bị chấp thủ bên trong, là gió đi lên, giÓ đi xuống, gió trong bụng, 
gIÓ ngang", gió co thắt lại, gió như dao cắt”, gió nhảy lên, gió phi ‹ đạo, 
gió thôi qua tay chân, gió của hơi thở ra, gió của hơi thở vào, tất cả 
những chất khác tương tự như vậy ở trong thân. 


Ngoại tứ đại là tất cả đất, nước, lửa, gió bên ngoài thân thẻ, là 
hoàn cảnh, môi trường, thế giới mà chúng ta đang sông. Tắt cả đều 
là pháp vô thường, pháp cùng tận, pháp suy vong, pháp biến dịch. 
Các đại bên trong thân thể cũng vậy. Do đó, đối với sắc uấn, không 
có gì để có thể nói là tôi, của tôi hay tôi là. Quán sát như thế, khi nội 
sắc gặp gỡ ngoại sắc, hay căn trần gặp gỡ, bấy giờ thức hiện khởi. 
Sự gặp gỡ của căn, trần và thức gọi là xúc, do xúc mà có cảm thọ, 
do có cảm thọ mà tưởng, tư, ái, thủ hiện khởi. Đó là dòng chảy của 
tập hợp các duyên. Các pháp được tập hợp từ nhân duyên, nên vô 
thường. Hành giả quán xúc là vô thường; rồi quán thọ, tưởng, hành, 
thức cũng là vô thường. Quán như vậy thì tâm được duyên nơi giới 
mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay động. 
Khi đó, “giả sử có kẻ giặc cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân 
thể ta ra, mong sao nhân đó mà tâm ta không biến dịch, không nói 
năng hung dữ, sẽ khởi tâm thương xót đối với người đến xẻ manh 
mún thân thể ta ra; vì người đó mà tâm ta câu hữu với từ, biến mãn 
một phương, thành tựu và an trụ. Cũng thế với hai, ba, bốn phương, 
tứ duy, thượng hạ, biến mãn tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, 
không oán, không nhuế, không tránh, quảng đại, vô biên, vô lượng, 
khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ". 





%6 Hành phong {7 J1. Kinh 162 nói: hiếp phong. Pháp uẩn 21 (tr.503) cũng nói vậy. Có lẽ Päli: 
kotthãsayä vãtã, mà Sớ giải nói: antãnarm antovätä, gió từ bên này qua bên kia, tức gió ngang (hông). 
87 Đao phong Jj  J, gió lúc chết, rát như dao cắt. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 109 





Cuối bản kinh, Xá-lợi-phất nhắc lại lời Thế Tôn dạy: “Nếu 
ai thấy Duyên khởi tức thấy Pháp; nêu thấy Pháp tức thấy Duyên 
khởi”. Quán sát năm thủ uần là thấy Pháp, bởi năm thủ uân từ nhân 
duyên mà sanh. 


31. Kinh Phân biệt Thánh đề ° 
Tử diệu đề là Chánh pháp tối thượng 


Đức Phật ở tại tĩnh xá Kỳ-viên*®, nói một cách tổng quát về Tứ 
diệu đê, pháp mà ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đêu công 
bô là Chánh pháp tôi thượng, được thâu nhiêp toàn diện, được quán 
chiêu toàn diện, được phân biệt, được phơi mở, được mở bày, được 
thi thiệt, được hiên thị, được thú hướng. 

Đức Phật cho biết, Xá-lợi-phất như là sanh mẫu, sanh ra các 
đông phạm hạnh, có khả năng giáo hóa toàn diện, quản sát toàn 
diện, phân biệt, phơi mở, mở bày, thi thiệt, hiên thị, thú hướng pháp 
Tứ diệu đê khi Đức Thê Tôn nói sơ lược. Còn Mục-kiên-liên như là 
dưỡng mẫu, trưởng dưỡng các đông phạm hạnh. 

Sau khi nói như vậy, Thế Tôn vào thiền thất tĩnh tọa. Tôn giả Xá- 
lợi-phât bây giờ tuyên thuyết, thi thiệt pháp Tứ diệu đê cho các T-kheo 
nghe, với những định nghĩa chuân mực, rõ ràng và hêt sức chi tiệt. 

d) Phẩm Vị tăng hữu pháp 

Gồm 10 kinh, nói về pháp chưa từng có (tức những vấn đề đặc 
biệt kỳ diệu) mà chỉ Đức Phật và các đệ tử của Ngài mới có. 

32. Kinh Vị Tằng Hữu Pháp °° 


Những điều chỉ có nơi một Đức Phật 





®8 Tương đương Päli: M. 141. Saccavibhañgasutta. 

8° Các bản Hán đều nói Phật tại Xá-vệ. Bản Päli tương đương: tại Bäränasi (Ba-la-nai), trong lsipatane 
Migadäye, Chư tiên đọa xứ, vườn Lộc dã. 

?° Tương đương Pãli: M. 123. Acchariyabbhuta-dhamma sutta. 


110 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Tôn giả A-nan phát nguyện thọ trì pháp Vị tằng hữu của Đức 
Thế Tôn. Vị tằng hữu pháp là pháp hy hữu, hiếm có, chưa từng thấy 
ở nơi nào khác, ngoài Đức Thế Tôn. Cuộc đời của Đức Thế Tôn, 
từ khi phát tâm tu phạm hạnh, tái sanh lên cõi trời Đâu-suất, từ đó 
nhập, vào thai mẹ, cho đến đản sanh, xuất gia, khổ hạnh, thành đạo, 
thuyết pháp, nhập Niết-bàn... đều là những pháp Vị tằng hữu. Tất 
cả những pháp ấy, Tôn giả A-nan đều phát nguyện thọ trì. 


Lời phát nguyện thọ trì pháp Vị tăng hữu của Đức Phật mà Tôn 
giả A-nan đọc lên như là một cách tuyên đọc tiểu sử Đức Phật. 


33. Kinh Thị Giả °' 
Pháp Vị tằng hữu của A-nan 


Suốt trong hai mươi năm đầu, kế từ khi thành đạo Đức Phật 
không có thị giả riêng, vị này hoặc vị kia thay nhau làm thị giả Ngài. 
Nhưng những vị này không xứng ý Ngài, đôi khi không vâng lời 
Ngài, có lúc ôm y bát của Ngài đi mất. Lần này, Thế Tôn đề nghị đại 
chúng cử cho Ngài một thị giả. Bấy giờ Thế Tôn đang ở trong căn 
nhà lá ở thành Vương-xá. 


Khi Thế Tôn đề nghị như vậy thì Tôn giả Câu-lân-nhã tình nguyện 
xin được làm thị giả. Nhưng Thế Tôn nói Tôn giả đã già rồi, chính thầy 
cũng cần có thị giả, thì làm sao giúp được Thế Tôn. Rồi tiếp theo các 
thượng tôn trưởng lão danh đức khác xin được làm thị giả, nhưng Phật 
đều từ chối, vì quý thầy ấy đều đã lớn tuổi. 

Bấy giờ, Tôn giả Mục-kiền-liên dùng thần lực biết được Thế 
Tôn muốn chọn Tôn giả A-nan làm thị giả, nên đã cùng với các 
Tỳ-kheo đến chỗ A-nan và nói rõ ý định đó của Thế Tôn. Lúc đầu, 
A-nan không dám nhận lời làm thị giả, nhưng sau khi nghe Tôn 
giả Mục-kiền-liên nói lợi ích của việc làm thị giả cho Thế Tôn, thì 
A-nan nhận lời với ba điều kiện: 





! Chưa tìm thấy Päli tương đương. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 11 





- Nguyện không đắp y của Thê Tôn, dù cũ hay mới. 

- Nguyện không ăn thực phâm biệt thỉnh của Phật. 

- Nguyện không gặp Thế Tôn phi thời. 

Tôn giả Mục-kiền-liên trình bày với Thế Tôn về ba điều kiện 
của A-nan. Thế Tôn chấp nhận và khen rằng đó là pháp Vị tằng hữu 
của A-nan. Sau đó, Thê Tôn nói thêm về những pháp VỊ tăng hữu 
của A-nan, như A-nan khéo biết thời, khéo phân biệt được thời, biệt 
lúc nào là thời nên đên gặp Như Lai, lúc nào không phải là thời đên 
gặp Như Lai... 

34. Kinh Bạc-câu-la ° 

Pháp Vị tăng hữu của Bạc-câu-la 


Kinh này nói về hạnh tri túc và những pháp Vị tằng hữu của 
Tôn giả Bạc-câu-la, sau khi Phật nhập Niêt-bàn không bao lâu. 


Bấy giờ Tôn giả Bạc-câu-la đang ở tại thành Vương-xá, trong 
Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa, một người bạn cũ của Tôn giả đên thăm 
và hỏi Tôn giả tu học trong Chánh pháp luật được bao lâu? Trong 
khoảng thời gian đó có khi nào khởi lên dục tưởng hay không? Nhân 
câu hỏi này, Tôn giả Bạc-câu-la nói về đời sông tu tập của mình, và 
được ghi nhận đó là pháp VỊ tắng hữu của ngài. 

- Xuất gia tu học tám mươi năm: chưa từng khởi cống cao, 
chưa từng khởi dục tưởng. 

- Thọ trì y phấn tảo suốt tám mươi năm: chưa từng vì vậy mà 
công cao. 

- Suốt tám mươi năm chưa từng thọ y của người cư sĩ°, chưa 
từng cắt may y, chưa từng nhờ người khác may hộ y, chưa từng dùng 
kim khâu y, chưa từng dùng kim khâu túi, dù là một sợi chỉ. 





?2 Tương đương Paãli: M. 124. Bakkula. 
33 Tức nhận vải từ cư sĩ để may y. 


112 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





- Khất thực suốt tám mươi năm: chưa từng vì vậy mà công cao. 

- Suốt tám mươi năm chưa hè nhận lời mời của cư sĩ, chưa hề 
khât thực vượt thứ tự”, chưa hệ khât thực nơi các nhà lớn đê nhận 
các thứ đồ ăn loại cứng, loại mềm" rất đồi dào, rất tinh khiết và mỹ 
vị; chưa hề nhìn ngắm người nữ; chưa hề vào khu vực Tỳ-kheo-ni, 
chưa hề cùng Tỳ-kheo-ni hỏi chuyện, cho đến cũng chưa hề nói 
chuyện giữa đường. 

- Ởtrong Chánh pháp luật này học đạo đã tám mươi năm, chưa 
hê nuôi Sa-dI, chưa hê thuyêt pháp cho bạch y; cho đên chưa hê nói 
cho họ chỉ bôn câu tụng. 

- Tám mươi năm, chưa hề có bệnh, cho đến dù chỉ nhức đầu 
trong khoảng búng ngón tay; chưa hê uông thuôc, cho đên dù chỉ 
một quả ha-lê-lặc”. 

- Tám mươi năm qua, khi ngồi kiết già, chưa từng dựa vào vách 
hay dựa vào cây. 

- Trong ba ngày đêm chứng đắc tam minh. 

- Ngồi kiết-già nhập Niết-bàn. 

Đó là pháp Vị tằng hữu của Tôn giả Bạc-câu-la. 

35. Kinh A-tu-la °? 

Biên pháp bao la 


Vua của loài vua A-tu-la là Bà-la-la* đến thăm Đức Thế Tôn 
khi Ngài đang trú tại Tì-lan-nhã”?, trong vườn Hoàng lô!°, 





4 Hán: siêu việt khất thực  #š 2; ft. Theo phép, khất thực phải đi lần lượt từng nhà, 
bất luận giàu hay nghèo. 


®* Hán: thực đạm hàm tiêu f !f{ 2? lï; thức ăn cần phải nhai, và loại chỉ ngậm cho tiêu. 
% Ha-lê-lặc ñnj 44 ?7). Pali: haritaka, loại quả dùng làm thuốc (Terminalia citrina). 
?7 Tương đương Pãli: A. VỊII. 19. Pahäräda. 
%# Bà-la-la A-tu-la vương 3ã#3⁄#n[ZHjZ# --. Pali: Pahärada-asurinda. 
®Tì-lan-nhã #ƒljjZ?. Pali: Verañjã, tên một thị trấn gần Sävatthi. 
199 Hoàng lô viên z7#flä|. Pali: Nalerupucimanda, khu rừng gần thị trấn Verañjä, 
phần lớn toàn cây pucimanda, một loại lao? (Aádirachta Indica). 

















TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 113 





Các loài A-tu-la sống trong đại hải có những sự không suy 
thoái là tuổi thọ của A-tu-la, sắc tướng của A-tu-la, sự hoan lạc của 
A-tu-la, sức mạnh của A-tu-Ìa. Đồng thời, trong đại hải các A-tu-la 
có tám pháp Vị tằng hữu, khiến cho các A-tu-la thấy vậy nên thích 
sống trong ẫy. 


Thế Tôn cũng trình bày trong Chánh pháp luật của Như Lai 
cũng có tám pháp Vị tằng hữu như trong đại hải, khiến cho các Tỳ- 
kheo thấy được bèn hoan lạc trong đó. Tám pháp đó là: 


- Giống như đại hải, từ đáy lên trên, chu vị dần dần rộng hơn, 
nghiêng chênh chếch lên dần mãi tạo thành bờ biển. Nước trong ấy 
luôn luôn đây, chưa từng chảy ra ngoài. Chánh pháp luật của Như 
Lai cũng giống như vậy, dần dần thực hành, dần dần học tập, dần 
dần đoạn trừ và dần dần giáo hóa. 


- Thủy triều trong đại hải chưa từng sai thời. Chánh pháp luật 
của Như Lai cũng giống như vậy, những cắm giới được thi thiết cho 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; các thiện nam tử ấy dù 
cho đến mạng chung cũng không phạm giới. 


- Nước trong đại hải rất sâu không đáy, rộng không thấy bờ. 
Chánh pháp luật của Như Lai cũng giống như vậy, các pháp rất sâu 
không đáy, rất rộng không thấy bờ. 


- Giông như nước trong đại hải cùng một vị mặn. Chánh pháp 
của Như Lai cũng giông như vậy, chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, 
vị tịch tĩnh và vị đạo. 


- Đại hải có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt; 
đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Tên của các trân 
bảo đó là vàng, bạc, thủy tĩnh, lưu ly, ma n1, trân châu, bích ngọc, 
bạch kha, loa bích, san hô, hỗ phách, mã não, đồi mồi, đá đỏ, tuyền 
châu. Chánh pháp luật của Như Lai cũng giống như vậy, có rất 
nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ 
được chứa đầy trong đó. Những pháp trân bảo đó là: Bốn niệm xứ, 


114 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Bốn chính cần, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác chị, 
Thánh đạo tám chị. 


- Đại hải là chỗ cư trú của các vị thần lớn. Chánh pháp luật của 
Như Lai cũng giống như vậy, có các thần to lớn, là Thánh chúng, 
đều cư trú trong đó. Tên của các thần to lớn đó là: A-la-hán, Hướng 
A-la-hán, A-na-hàm, Hướng A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Hướng Tư-đà- 
hàm, Tu-đà-hoàn, Hướng Tu-đà-hoàn. 


- Giống như đại hải thanh tịnh không dung chứa tử thi, nếu 
có người mạng chung trong biến, thì qua một đêm, gió sẽ thối 
tấp vào bờ. Chánh pháp luật của Như Lai cũng giống như vậy, 
Thánh chúng thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người 
nào không tinh tấn, sanh ra điều ác, phi phạm hạnh mà xưng là 
phạm hạnh, phi Sa-môn mà xưng là Sa-môn; người ấy dù ở trong 
Thánh chúng, nhưng cách Thánh chúng rất xa; Thánh chúng cũng 
lại cách người ấy rất xa. 


- Đại hải thuộc về châu Diêm-phù có năm sông lớn, là Hằng- 
già, Diêu-vưu-na, Xa-lao-phù, A-di-la-ba-đề, Ma-xí. Tất cả đều 
chảy vào đại hải. Chánh pháp luật của Như Lai cũng giống như thê; 
thiện nam tử, thuộc dòng Sát-]I, dòng Bà-la-môn, dòng cư sĩ, dòng 
thợ thuyễn, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, 
sống không gia đình, xuất gia học đạo; người ấy bỏ tên cũ, có tên 
chung là Sa-môn. 


Sau khi trình bày tám pháp Vị tằng hữu trong Chánh pháp luật 
của Như Lai, Thế Tôn hỏi vua A-tu-la thấy thế nào? Vua A-tu-la 
thưa: Tám pháp Vị tằng hữu có trong đại hải của con không bằng 
tám pháp Vị tằng hữu của Như Lai; không bằng một phần ngàn, 
một phần vạn; không thể so sánh, không thể ví dụ, không thể đêm, 
không thể kê, chỉ có tám pháp Vị tằng hữu của Thế Tôn là cao hơn 
cả, là tối thăng, là vi diệu, là tối thượng. 


Rồi vua của A-tu-la quy y Tam bảo, thọ trì năm giới, trở thành 
Uu-bà-tặc. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 115 





36. Kinh Địa Động '° 
Nguyên do động đất 


Phật trú tại nước Kim cang'®, thành Viết-địa'°. Bấy giờ cõi đất bị 
chấn động mạnh'*. Khi cõi đất bị chân động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi 
lên, bốn phương sao chối mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều SỤp đồ. 
Tôn giả A-nan sợ hãi, đến bạch Đức Thế Tôn và hỏi về nguyên do động 
đất. Thế Tôn dạy, có ba nguyên nhân dẫn đến động đất, đó là: 


- Nguyên nhân thứ nhất: do thay đổi khí hậu. Bởi cõi đất này 
y chỉ trên nước, nước y chỉ trên gió, gió y vào hư không, cho nên 
khi trong hư không nỗi lên gió lớn thì nước bị khuấy động, nước bị 
khuấy động thì xảy ra động đất. 


- Nguyên nhân thứ hai: do T-kheo có đại như ý túc, có đại oai 
đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, tâm tự tại như ý túc, khi vị 
này khởi lên ý tưởng nhỏ đối với. đất, khởi ý tưởng vô lượng tưởng 
đối với nước '°. Do nguyên nhân â ấy nên đất tùy theo SỞ dục, tùy theo 
ý tưởng của vị ấy mà bị xoáy rồi lại xoáy, chân động rồi lại chấn động. 


- Nguyên nhân thứ ba là khi Như Lai sắp vào Niết-bàn. 


Tiếp theo là những pháp Vị tằng hữu của Thế Tôn. Thế Tôn xuất 
hiện bất cứ nơi đâu đều khiến cho chúng sanh nơi đó hài lòng. 


37. Kinh Chiêm-ba '9° 
Phật không thuyết giới khi trong chúng không thanh tịnh 





19! Tương đương Päli: A. VIII. 70. Bhũmicala. 

192 kim cang ⁄>ll. Pali: Vajirä, không thấy địa danh này trong Päli. Có lẽ là Vajjï. 
No.125(42-5), tại Xá-vệ. Bản Pali: tại Vesali. 

193 Viết địa E]HÙ. Päli, có lẽ phiên âm của Vajjï (cũng dịch là Bạt-kỳ), tên chủng tộc, cũng là tên 
Vương quốc; nhưng không tìm thấy tên thành tương đương. 

194 Tham chiếu, D.16, biến cố xảy ra tại Cäpäla, sau khi Thế Tôn chấp thuận lời thỉnh cầu của 
Ma vương, Ngài xả bỏ thọ hành. Tham chiếu No.1(2), tr.15b và tt. 

195 Có bốn tưởng: tiểu tưởng, đại tưởng, vô lượng tưởng, vô sở hữu tưởng (Tập dị 6. tr.492 a). 

19% Tương đương Päli: A. VIII. 20. Uposatha. 

















116 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Phật trú tại Chiêm-ba, ở bên hồ Hằng-già!”, 


Bấy giờ nhằm ngày rằm trăng tròn, là ngày bố-tát tụng giới, 
nhưng do trong đại chúng có người không thanh tịnh, nên Thế Tôn 
không thuyết giới. Nếu Đức Như Lai ở giữa chúng bất tịnh mà 
thuyết Biệt giải thoát thì đầu người không thanh tịnh kia sẽ vỡ thành 
bảy mảnh. Rồi Thế Tôn nói tám pháp Vị tằng hữu trong Chánh pháp 
luật như đã được nói trong kinh A-tu-la. 

38. Kinh Úc-già Trưởng giả I "9 

T háy Phật lập tức tỉnh rượu 

Trưởng giả Úc-già'° cùng với các thể nữ vui chơi. Ông uống 
rượu say túy lúy, rồi bỏ các thể nữ đi vào trong Đại Lâm. Bấy giờ 
Thế Tôn đang ngồi giữa rừng cây. Vừa trông thấy Thế Tôn, trưởng 
giả Úc-già lập tức tỉnh rượu. Sau khi tỉnh rượu, ông đến đảnh lễ 
Thế Tôn. Thế Tôn thuyết pháp cho ông nghe. Sau thời pháp thoại, 
trưởng giả Úc-già thấy pháp và đắc pháp, giác ngộ pháp bạch tịnh, 
đoạn trừ nghi, vượt qua hoặc, không còn tôn sùng ai khác, không 
còn theo ai khác, không còn do dự, đã trụ nơi quả chứng, được vô 
sở úy đối với giáo pháp của Thế Tôn. 

Từ đó, ông trở thành Ưu-bà-tắc giữ gìn phạm hạnh, thành tựu 
tám pháp Vị tằng hữu, được Thế Tôn khen ngợi giữa đại chúng. 
Tám pháp Vị tằng hữu mà Úc-già trưởng giả có là: 


- Thấy Đức Phật rồi, lập tức tỉnh rượu. 





19 Chiêm-ba, Hằng-già trì lÍ*‡#ifillìtb, Pali: hồ sen Gaggarä ở Campä. Ngũ Phần 28 tr.180c): Chiêm- 
ba quốc, Hằng thủy biên. Tứ Phần 36 (tr.824a): Chiêm-ba quốc Già-già hà trắc. Nhưng, A. Viii. 20: trú 
tại Sävatthi, trong giảng đường của bà Migäramätu (Visakhä), khu vườn phía Đông. 

198 A, VỊII. 21. Ugga. 

19 ÚJc-già Trưởng giả fil' fllI [⁄ :'. Pãli: Ugga-gahapati. Có hai vị cùng tên. Vị Trưởng giả ở Vesali 
(Pali: Ugga-gahapati Vesälika), được tán thán trong kinh 39 sau. Theo nội dung, vị Ugga (Päli: 
Ugga-gahapati Hatthigämaka) của kinh này tại làng Hatthigãma, thuộc xứ Vajji và là người 
thuộc bộ tộc Vajji. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 117 





- Lần đầu tiên nghe Phật thuyết pháp, ngay nơi chỗ ngồi thấy 
được Bốn Thánh đề. 


- Từ khi theo Đức Thế Tôn, trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, 
thọ trì năm giới, chưa từng biết mình đã phạm giới. 


- Vì giữ giới, ông phải cho người vợ cả theo ý muốn của bà ta, 
hoàn toàn không có lòng hối tiếc. 


- Chưa từng có lần nào con khinh mạn các vị Tỳ-kheo thượng 
tôn Trưởng lão, trung hay hạ. 


- Khi cúng thí cho đại chúng Ty-kheo, chưa từng có ý 
phân biệt. 

- Tự có tịnh trí để biết Đức Như Lai, Vô sở trước, Đăng chánh 
giác, Pháp được Thê Tôn khéo thuyết, và Thánh chúng của Như Lai 
khéo thú hướng. 


- Hoàn toàn không có một kiết sử nào còn trói buộc dẫn đến thác 
sanh vào bào thai, trở lại thê gian này. 

39. Kinh Úc-già Trưởng giả 2 "° 

Pháp Vị tăng hữu của Úc-già trưởng giả 

Trưởng giả Úc-già tổ chức đại bố thí như sau: Đãi ăn cho những 
khách từ phương xa đến, đãi ăn cho các hành khách, các bệnh nhân 
và các người nuôi bệnh; thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung 
cấp cho người trông nom Tăng viện; thường mời đại chúng gồm hai 


mươi vị Tỳ-kheo đến thọ thực, cứ mỗi năm ngày đều có mời chúng 
Ty-kheo đên thọ thực. 


Các thầy Tỳ-kheo thấy vậy, sợ rằng gia sản của Úc- -già khánh 
kiệt, nên đề nghị Tôn giả A-nan đại diện chúng Tăng đến khuyên 
Úc-già nên dừng việc bồ thí lại. Úc-già cho biết, nếu ông có thí xả 





119 Không thấy Päli tương đương. Đây có lẽ Ugga-gahapi Vesaälika, gia chủ Ugga, người Vesäilli. 


118 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





như thế, có huệ thí như thế, dù tất cả tài vật đều khô cạn, cũng chỉ 
làm cho ông mãn nguyện thôi. Ciông như ý nguyện của Chuyên 
luân vương vậy. 


Tôn giả A-nan hỏi thế nào là ý nguyện của Chuyên luân vương? 
Ức- -giả nói, ở đời, người nghèo thì muốn no đủ, người no đủ thì 
muôn giàu, người giàu thì muôn giàu hơn... duy chỉ có Chuyên luân 
vương là muôn làm một thiện nam tử, có thể cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo để thành tựu phạm hạnh vô thượng, tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu và an trụ, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dút, phạm hạnh 
đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". 


Đó là pháp Vị tằng hữu của trưởng giả Úc-già, muốn thực hiện 
ý nguyện như ý nguyện của Chuyên luân vương. Tiếp theo, Úc-già 
cho biết ông còn bảy pháp Vị tằng hữu nữa, như được nói trong kinh 
Trưởng giả Úc-già (cùng tên) ở trên. 

40.41. Kinh Thủ Trưởng giá " 

Bốn phương pháp thâu nhiếp lòng người 


Phật trú tại A-la-tì Già-la"2, trong Hòa lâm. Bấy giờ, Thủ trưởng 
giả (Hatfaka), cũng gọi là A]avaka, con trai của vua xứ Ä|avi, cùng 
với năm trăm đại trưởng giả đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật. 


Thủ trưởng giả đã dùng bốn nhiếp sự (tứ nhiếp pháp) là bố 
thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự mà Đức Thể Tôn đã dạy đề nhiếp 
hộ đại chúng và quyến thuộc của mình. Đức Thế Tôn khen ngợi 
và nói rằng, trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, nếu có Sa-môn, 





11! Tương đương Päli: A. VIII. 23 (~41)-24 (~40). Hatthaka. 

112 A-|a-tì Già-|a liJ3š#‡'JJI?Ẽ, Pali: trú ở Ä|avi, trong miếu Aggalava. Aggalava là một ngôi miếu 
tại Älavi, Phật thường dừng chân tại đây, và cũng tại đây Phật thiết lập một số điều khoản 
trong giới bổn Tỳ-kheo. Älavi là một thị trấn cách Sävatthi 30 do-tuần. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 119 





Bà-la-môn nào bằng như pháp nhiếp hóa đại chúng, thì tất cả những 
sự nhiếp hóa ấy hoàn toàn ở trong bốn sự nhiếp này. Rồi Thế Tôn 
thuyêt pháp cho Thủ trưởng giả cùng đại chúng nghe. 


Sau thời pháp thoại, Thủ trưởng giả trở về nhà, trên đường đi, 
gặp bất cứ ai ông cũng thuyết pháp cho nghe khiến thành tựu hoan 
h. Rồi ô ông ngồi kiết già, tâm câu hữu với từ, biến mãn khắp tất cả. 
Đến sần sáng, Tỳ-Sa-môn Đại thiên vương đến thăm và khen ngỢI, 
nhưng vì tôn trọng định tâm và để thủ hộ định tâm của mình, Thủ 
trưởng giả không nói cũng không nhìn. 

Thế Tôn khen ngợi Thủ trưởng giả có 8 pháp Vị tằng hữu, là 
có thiểu dục, có tín, có tàm, có quý, có tinh tấn, có niệm, có định, 

có tuệ. 


e) Phẩm Tập tương ưng 


Gồm 16 kinh, nói về những nguyên nhân đưa đến kết quả tương 
ưng, chăng hạn do nhân tu tập đúng Chánh pháp nên được quả giải 
thoát, và ngược lại. 

42. Kinh Hà Nghĩa '!°9 

Mục đích của sự giữ giới 

Tôn giả A-nan hỏi Đức Thế Tôn giữ giới có mục đích gì? 

Thê Tôn trả lời: Nhân trì giới mà được không hối hận, nhân 
không hôi hận mà được hân hoan, nhân hân hoan mà được hỷ, nhân 
hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà được định, nhân 
định mà có tri kiên như thật, nhân có tri kiên như thật mà có yêm ly, 
nhân có yêm ly mà được vô dục, nhân vô dục mà được giải thoát, 
nhân giải thoát mà có giải thoát tri kiên, biệt đúng như thật răng: “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa". 





113 Tương đương Päli: A. X. 1. Kimatthiya. 


120 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





43. Kinh Bắt Tư '" 

Như kinh /#à Nghĩa. Ai giữ giới, người ấy được sự không hối 
hận. Tính của các pháp vôn là như vậy, pháp tánh vôn vậy''. 

Cho nên, người tu học Phật pháp không cần mong cầu. Nếu 
thực hành đúng Chánh pháp thì kêt quả tự nhiên thành tựu, như giữ 
giới thì được không hối hận... mà không cần phải mong sao mình 
không có sự hối hận. 


44. Kinh Niệm ''°5 
Thắp sáng chánh niệm 


Ty-kheo nào không chánh niệm, không chánh trí thì chánh 
niệm bị tốn hại. Nêu không chánh niệm, chánh trí thì bị tổn hại là 
việc thủ hộ các căn, thủ hộ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, chỉ, 
lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu không 
giải thoát thì làm tổn hại Niết-bàn. 

Ngược lại, nếu có chánh niệm, chánh trí thì chánh niệm không 
bị tốn hại... chắc chắn dẫn đến giải thoát, Niết-bàn. 


45.46. Kinh Tàm Quý '" 


Tỳ-kheo nào không tàm không quý thì làm tốn hại ái và kinh. 
Không có ái và kinh thì làm tốn hại tín. Không có tín thì làm tôn hại 
chánh tư duy. Không có chánh tư duy thì hệ quả như đã nói trong 
kinh Niệm (44 trên). 

Tôn giả Xá-lợi-phất đưa ra ví dụ cho trường hợp này cũng như 
cây nào mà lớp vỏ ngoài tổn hại thì lớp vỏ trong cũng hư. Vỏ trong 
hư, nên thân, lõi, nhánh, cành, hoa, lá chắc chắn thảy đều tàn rụi. 





114Tương đương Päli: A. X. 2. Cetanã. 
115 Hán: pháp tự nhiên 3 Él#Ä. Pali: dhammatä esä, pháp tánh là như thế. 
11 Tương đương Päli: A. VỊII. 81. Sati. 
11 Tương đương Päli: A. VỊII. 81. Sati. 














TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 121 





Ngược lại, người nào biết tàm biết quý thì dẫn đến giải thoát 
liên đăc Niêt-bàn. Cũng giông như cây nào mà vỏ ngoài không bị 
hư tôn thì vỏ trong không bị hư hại... 

47.46. Kinh Giới '' 

Để đừng hồi hận 

Thế Tôn nói Tỳ-kheo phạm giới tất làm tôn hại việc thủ hộ các 
căn. GIữ giới thì không hôi hận, hân hoan, hỷ, an chỉ, lạc, định, tri 
kiên như thật, yêm ly, vô dục, giải thoát. Nêu không giải thoát thì 
làm tôn hại Niêt-bàn. 


Tôn giả Xá-lợi-phất dùng hình ảnh để giải thích điều được Thế 
Tôn nói như kinh 7-37 Quý. 

49.50. Kinh Cung Kính '° 

Thực hành hạnh cung kính 


Thế Tôn dạy các Tyỳ-kheo nên thực hành hạnh cung kính và 
khéo quán sát, kính trọng các đồng phạm hạnh, nhờ vậy nên pháp 
oai nghi đầy đủ, học pháp đầy đủ, dẫn đến chuỗi thành tựu đầy đủ 
năm phần hương là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. 
Có giải thoát tri kiến thân đầy đủ nên Niết-bàn đầy đủ Niết-bàn. 

Ngược lại, nêu không thực hành hạnh cung kính và khéo quán 
sát, kính trọng các đồng phạm hạnh thì sẽ không thể đạt được giải 
thoát Niết-bản. 


51. Kinh Bồn Tế '° 
Khởi nguyên của cõi Dục 


Bồn tế (purimä koti) tức là biên tế tôi sơ, giới hạn thời gian về 
trước (tức khởi thủy). 





118 Tương đương Pali: A. X. 3. Sila; A. X. 4. Upanisä. 
11 Tương đương Päli: A. V. 21-22 Gãrava. 
120 Tương đương Päli: A. X. 61-62, Ähära. 


122 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Kinh trình bày chuỗi duyên khởi hình thành hữu ái. Đó là do 
thân cận ác tri thức. Do thân cận ác tri thức mới có sự nghe pháp 
ác. Do nghe pháp ác nên sanh lòng bất tín. Sanh lòng bắt tín rồi liền 
không chánh tư duy. Không chánh tư duy thì không chánh niệm 
chánh trí. Không chánh niệm chánh trí thì không thủ hộ các căn. 
Không thủ hộ các căn rồi liền có đủ ba ác hành. Đủ ba ác hành liền 
có đủ năm triền cái. Đủ năm triền cái rồi, liền có đủ vô minh. Có đủ 
vô minh rồi, liền đầy đủ hữu ái. 

Ngược lại, thân cận thiện tri thức liền có đủ sự nghe điều 
thiện. Nghe điều thiện liền có đủ tín. Có đủ tín liền có đủ chánh tư 
duy. Có đủ chánh tư duy liền có đủ chánh niệm chánh trí. Có đủ 
chánh niệm chánh trí mới có đủ sự thủ hộ các căn. Có đủ sự thủ 
hộ các căn liền có đủ ba điệu hành. Có đủ ba diệu hành liền có đủ 
bốn niệm xứ. Có đủ bốn niệm xứ liền có đủ bảy giác chi. Có đủ 
bảy giác chi liền đầy đủ minh giải thoát. Như vậy, minh giải thoát 
này lần lượt được thành tựu toàn vẹn. 

52.53. Kinh Thực "' 


Tương tự kinh Bồn 7é, nói người ác là thức ăn (= nhân duyên) 
của ác tri thức, cho đến vô minh là thức ăn của hữu ái, cũng giống 
như tất cả ao rạch, sông ngòi... là thức ăn của biển cả. Ngược lại, 
người thiện là thức ăn của thiện tri thức, cho đến bảy giác chi là thức 
ăn của minh giải thoát. 

34. Kinh Tận Trí 

Trị kiến như thật là tri kiến về Tứ diệu để 

Chứng đắc lậu tận là có tri, có kiến, chứ không phải không tri, 
không kiến. Có tri, có kiến tức là tri kiến như thật về Tứ diệu đề. 





12! Tương đương Päii: A. X. 61-62 Ähära. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 123 





“Có tri, có kiến, mới có chứng đắc lậu tận, chứ không phải 
không tri, không kiến. Thế nào là có tri, có kiến mới chứng đắc lậu 
tận? Tri kiến như thật về Khô liền chứng đắc lậu tận. Tri kiến như 
thật về Khổ tập, tri kiến như thật về Khổ diệt và tri kiến như thật về 
Khổ diệt đạo liền chứng đắc lậu tận”. 

Phần còn lại tương tự các kinh 51, 52 và 53. 

55. Kinh Niết-bàn 

Đường đến Niết-bàn 

Nói Niết-bàn có tập chứ không phải không tập, tức là có nhân 
duyên dẫn đến, chứ không phải tự nhiên mà được Niết-bàn. Tập của 
Niết-bàn là giải thoát. Giải thoát có được nhờ vô dục, yếm ly. Vô dục, 
yêm ly có được là nhờ thây rõ Tứ diệu đê và pháp Duyên khởi. Nói 
cách khác, thấy Tứ đề và pháp Duyên khởi là cái nhân duyên cho sự 
chứng đắc Niết-bàn. 


“Như vậy, duyên là vô minh có hành; duyên hành có thức; 
duyên thức có danh sắc; duyên danh sắc có sáu xứ; duyên sáu xứ có 
xúc; duyên xúc có thọ; duyên thọ có ái; duyên ái có thủ; duyên thủ 
có hữu; duyên hữu có sanh; duyên sanh có già chết; duyên già chết 
có khổ. Tập khổ mới có tín; tập tín mới có chánh tư duy; tập chánh 
tư duy mới có chánh nệm chánh trí; tập chánh mệm chánh trí mới có 
thủ hộ các căn, hộ trì giới, không hối hận, hân hoan, hý, lạc, định, tri 
kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Có tập giải thoát mới chứng 
đắc Niết-bàn”. 

56. Kinh Di-hê '? 


Nên nương tựa thầy tô lâu dài cho vững chãi 





122 Tương đương Pali: A. ix.3. Meghiya. 


124 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Phật trú tại nước Ma-kiệt-đà, trong một cái hang trong rừng 
Mãng-nại'°, thôn Xà-đấu'*. Bấy giờ, Tôn giả Di-hê'*° làm thị giả 
Phật. Tôn giả thấy có một khu đất bằng phẳng ở vườn xoài rất đẹp, 
gần bờ sông Kim-tì°, nên muốn đến đó độc cư hành pháp đoạn 
trừ'”. Thế Tôn thấy Di-hê chưa có khả năng sống độc cư, nên viện 
lý do không có ai làm thị giả cho Thế Tôn, để lưu giữ Di-hê ở gần 
Thế Tôn cho đến khi có Tỳ-kheo khác đến làm thị giả rồi đi, nhưng 
Di-hê ba lần xin phép, buộc Thế Tôn phải đồng ý. 

Tôn giả Di-hê sau khi rời xa Thế Tôn đến độc cư ở vườn xoài 
chưa được bao lâu thì sanh khởi lên ba tâm niệm ác bắt thiện là tâm 
niệm dục, tâm niệm nhuế và tâm niệm hại. Khi Ấy, Tôn giả trở về 
bên Thế Tôn và trình bày lại sự việc. Thế Tôn nhân đó dạy 5 pháp tu 
tập và 4 pháp quán đề tâm giải thoát thuần thục. 


Năm pháp là sống chung hòa hợp với thiện tri thức, tu tập cắm 
giới, nói điều đáng nói, thường hành tỉnh tấn và tu hành về trí tuệ. 
Bồn pháp quán là quán bất tịnh để đoạn trừ dục, tu tâm từ để đoạn 
trừ sân nhuế, quán số tức để đoạn trừ tâm niệm tán loạn, quán vô 
thường đề đoạn trừ ngã mạn. 


Bản kinh cho thấy, mặc dù độc cư và viễn ly là hạnh tu cần thiết 
cho người xuất gia muốn đạt được mục đích giải thoát, nhưng nêu 
xét thấy mình chưa có khả năng ấy thì trước tiên phải thân cận thiện 
sĩ, nương tựa vào đại chúng đề được che chở và bảo hộ. 





123 Mãng nại lâm 2š 2š ‡ tức khu rừng xoài. Päli: ambavana. 

122 Xà-đấu thôn TƯ Pali: Jantugama, gần làng Calikã. Pali: trú ở làng Calikã, trên núi 
Caälikapabbata. Phật an cư vào mùa mưa ở đây vào các năm thứ 13, 18 và 19, sau khi thành đạo. 
Calikapabbata là một ngọn đồi màu trắng nên vào những đêm tối người ta thấy nó hình 
như chuyển động. 

125 Dị-hê '/lflffi. Pãli: Meghiya. 

'25 Kim-tì 4>ŸÊ. Pali: Kimikalã. 

127 Hán: học đoạn “#ffr. Pali: (...) padhanatthikassa padhãnäya, để (tu tập) tinh cần cho ai tinh cần. 
Theo bản Hán, dọc thà. (đoạn trừ) thay vì padhäna (tinh cần). 

28 Dục niệm nhuế niệm hại niệm ff(53ïš⁄. Pali: kãmavitakka, vyäpädavitakka, 
vihiusävitakka, suy cầu tham dục, suy cầu sân hận, suy cầu bức hại. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 125 





57. Kinh Tức Vị T)-kheo Thuyết '° 

Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp-cô- 
độc, dạy cho các Tỳ-kheo 5 pháp tu tập và bôn pháp quán như đã 
nói trong kinh D/-hề. 

f) Phẩm Vương tương ưng 1 

Gồm 14 kinh, trình bày về nhân cách, phước báo, sự trị nước 
an dân và xuất gia tu hành của Chuyên luân Thánh vương, phần lớn 
là tiên thân của Đức Phật Thích-ca (phâm Thượng gôm 7 kinh). 

%8. Kinh Thất Bảo "9 

Bảy báu của Như Lai 

Khi Chuyền luân vương ra đời thì có 7 báu xuất hiện ở thế gian, 
là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng 
quân báu. Còn lúc Như Lai ra đời, thì có bảy báu giác ch (thât giác 
chi) xuât hiện ở thê gian. Đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chị, 
tinh tấn giác chi, hÿ giác chi, khinh an giác chi, định giác chỉ và 
xả giác ch1ị. 

39. Kinh Tam Thập Nhị Tướng °' 

Thế Tôn có 32 tướng tốt 

Kinh trình bày 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Nếu bậc đại nhân 
có đủ 32 tướng tốt này, thì chắc chắn có hai trường hợp, chân thật 
không hư dôi xảy ra là, ở tại gia thì làm Chuyên luân vương, xuât 
g1a thì thành bậc Chánh giác. 

60. Kinh Tứ Châu '° 

Lòng tham không đáy 





129 A, |X. I.Sambodhi. 

120 S. 46, 42. Cakkavatti. 

13! Tương đương Paãli: D. 30. Lakkhaa suttanta. 
132 Divyâvadäna. 


126 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Tôn giả A-nan suy nghĩ: “Người đời thật hiếm, ít ai có thê thỏa 
mãn đối với dục; ít ai có sự nhờm tởm, ghê sợ dục cho đến chết”. 
Sau khi suy nghĩ như Vậy, Tôn giá trình bày với Đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn đồng ý ý quan điểm đó, rồi kế chuyện tiền thân. 


Trong quá khứ, có vua tên gọi Đảnh Sanh, có châu Diêm-phù giàu 
có, hoan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc, có bảy báu, đầy đủ một ngàn 
người con, và ở trong cung mưa báu bảy ngày dâng đến đầu gối, lại 
có châu Cù-đà-ni, có châu Phất-bà-tì-đà-đề, có châu Uất-đan-viết, 
đã được vào nhà Chánh pháp của. chư Thiên, lại được Thiên Đề- 
thích nhường cho một nửa chỗ ngồi, vậy mà Đảnh Sanh vẫn chưa 
thỏa mãn, còn nảy sanh ý nghĩ đuổi Thiên Đế-thích đi, cướp lấy phân 
nửa chỗ ngồi ấy mà làm vua loài trời và loài người, tự do tự tại. 


Khi ý nghĩ đó vừa khởi lên thì Đảnh Sanh bị rơi xuống châu 
Diêm-phù, liền mất như ý túc, nhuồm bệnh, đau nguy kịch. Đến lúc 
chết, ông trăn trỗi với các đại thần rằng: Vua Đảnh Sanh đã hưởng 
đầy đủ các đặc tính của năm thứ dục lạc, sắc, thanh, hương, vị, xúc; 
nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. 


Đúc Phật xác nhận, trong tiền thân đó, Ngài có được lợi ích, cũng 
có làm lợi lạc cho mọi người, nhưng không rốt ráo phạm hạnh nên không 
thể thoát khỏi khổ đau. Chỉ có kiếp hiện tại, khi Ngài xuất hiện ở thê gian, 
là Như Lai, Vô sở trước, Đẳng chánh giác, Minh Hạnh Túc Tựu, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế Tôn, Ngài mới làm lợi ích cho mình, cũng 
làm lợi ích cho người khác, cho mọi người, thương xót thế gian, vì 
trời và vì người mà cầu nghĩa lợi và lợi ích, cầu an ôn khoái lạc đến 
chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh, lìa khỏi sự sanh, 
già, bệnh, chết, khóc than, áo não, đã thoát khỏi mọi khô đau. 


61. Kinh Ngưu Phẩn Dụ "° 


Không có gì tôn tại mãi mãi 





133 Tương đương Pali: S. XXII. 96. Gomaya. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 127 





Một Tỳ-kheo tư duy, suy nghĩ như VẦY: “Có sắc nào thường trú, bất 
biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn chăng? Có thọ, tưởng, hành, 
thức nào thường trú, bất biến, chỉ toàn có lạc, tồn tại vĩnh viễn chăng?”. 


Sau khi suy nghĩ như vậy, Tỳ-kheo đến bạch Thế Tôn và được 
chỉ dạy: _ Không có một sắc nào thường trú, bất biến, hoàn toàn chỉ 
có lạc, tồn tại vĩnh viễn; không có thọ, tưởng, hành, thức nào thường 
trú, bất biến, chỉ toàn có lạc, tồn tại vĩnh viễn”. Rồi Phật kê chuyện 
tiền thân. 

Trong quá khứ, nhờ tu bố thí, điều phục và thủ hộ các căn mà 
Đức Phật hưởng quả báo thù thắng ở cõi trời và cõi người, có đại 
như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oa1 thần; nhưng 
tất cả những øì sở hữu đều phải tiêu diệt, cả đến như ý túc cũng phải 
mất; không có một sắc nào thường trú, bắt biến, hoàn toàn chỉ có 
lạc, tồn tại vĩnh viễn; không có thọ, tưởng, hành, thức nào thường 
trú, bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn. 


Rồi Thế Tôn chỉ dẫn cho Ty-kheo quán ngũ uân là pháp vô 
thường, khô, biến dịch, để đạt được tri kiến như thật rằng: tất cả 
những cái ấy chẳng phải là ta, chăng phải là sở hữu của ta, ta phải 
là sở hữu của cái kia. Nhờ tri kiến này mà nhàm chán ngũ uân, do 
nhàm chán mà vô dục; do vô dục nên giải thoát; sau khi giải thoát 
thì biết là giải thoát, biết đúng như thật rằng: Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. 


Tỳ-kheo ấy sau khi tiếp nhận lời dạy của Thế Tôn, tỉnh tấn thực 
hành, chăng bao lâu chứng quả A-la-hán. 


62. Kinh Tân-tì-sa-la vương nghỉnh Phật '* 
Nếu không có 'Tu', thì ⁄4i°thọ nhận quả báo? 


Phật trú tại nước Ma-kiệt-đà cùng với một nghìn đệ tử, trong 
đó có ba anh em Tôn giả Ca-diêp và những học trò của ba vị này 





134 cƒ, Vinaya, Mahävagga, V.I.22. 


128 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





trước khi xuất gia theo Phật. Bấy giờ, vua xứ Ma-kiệt-đà là Tần-tì- 
sa-la'3 cùng vô số thuộc hạ nghe tin Phật và đại chúng đang ở trong 
nước mình thì kéo đến chỗ Phật. Đây có thẻ là lần diện kiến Đức 
Thế Tôn đầu tiên của vua quan xứ Ma-kiệt-đà. 


Trong lần diện kiến này, vua quan xứ Ma-kiệt-đà phân vân 
không biết Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp'*° là đệ tử của Phật, hay Phật là 
học trò của Uất-tỳ-la Ca-diếp, bởi mọi người đều đã biết và xem Tôn 
giả là bậc Đại tôn sư, bậc Chân nhân Vô trước. Đức Thế Tôn biết 
tâm niệm đó của đại chúng, nên đã bảo Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp 
hiển hiện Như ý túc cho chúng hội này được vuIi lòng và tin tưởng, 
nhưng mục đích là để mọi người biết ai là thầy, ai là học trò. 


Những người xứ Ma-kiệt-đà sau khi thấy như vậy liền nghĩ 
không phải Sa-môn Cù-đàm theo Uất-tỳ-la Ca-diếp học phạm hạnh 
mà chính Uất-tỳ-la Ca-diếp theo Sa-môn Cù-đàm để học phạm hạnh. 
Thế Tôn biết tâm niệm của những người xứ Ma-kiệt-đà đã phát sanh 
niềm tin, liền thuyết pháp cho mọi người nghe, pháp thoại được nói 
theo thứ tự, từ thấp lên cao, cho đến năm uẩn là vô ngã. 


Bấy giờ, người xứ Ma-kiệt-đà suy nghĩ: “Nếu như sắc là vô 
thường; thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, thì ai làm, ai thọ nhận 
khô, lạc?". 


Đức Phật dạy: “Hàng phàm phu ngu si không học, thấy ngã là 
ngã mà đắm trước nơi ngã, nhưng thực ra không có ngã, không có 
ngã sở. Ngã vốn không, ngã sở vốn không: pháp khi sanh thì sanh, 
pháp khi diệt thì diệt; thảy đều do nhân duyên hội tụ mà sanh khô. 
Nếu không có nhân duyên thì các khổ liền diệt. Chúng sanh do 
duyên tụ hội liên tục mà sanh các pháp. Như Lai sau khi thấy chúng 
sanh liên tục sanh ra nên nói “có sanh có tử”. Ta bằng thiên nhãn 








135 Ma-kiệt-đà vương Tần-tì-sa-la J#š3;jE -1-JZi# 1⁄2 ft. Pali: Bimbisära Magadha-räja. 
13 Uất-tỳ-|a Ca-diếp #7 H( ## JU ##. Pali: Uruvela-Kassapa, anh cả trong ba anh em, 
thuộc hàng tông sư của ngoại đạo bện tóc. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 129 





thanh tịnh hơn hắn người thường, thấy như thật về chúng sanh này, 
lúc tử lúc sanh, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc diệu hoặc bắt diệu, qua lại 
thiện xứ, hoặc bắt thiện xứ, đều tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy 
đã tạo, và thấy đúng như thật”. 


Sau thời pháp thoại, vua nước Ma-kiệt-đà xa lìa trần cấu, pháp 
nhãn về các pháp sanh khởi và tám vạn chư Thiên, một vạn hai 
ngàn người xứ Ma-kiệt-đà xa lìa trần cấu, pháp nhãn về các pháp 
sanh khởi. Từ đó, Tần-tì-sa-la quy y Tam bảo, trở thành đệ tử Ưu- 
bà-tãc. 


63. Kinh Tỳ-bà-lăng-kỳ '°7 
Dấu xưa còn lại chốn này 


Phật trú tại nước Câu-tát-la'. Bấy giờ, Đức Thế Tôn và đại 
chúng Tỳ-kheo cùng ởđi trên đường; giữa đường, Ngài mỉm cười 
rạng rỡ, bởi Ngài thấy dấu tích, chỗ ngồi, mà khi xưa, trong quá 
khứ, từng là giảng đường của Đức Ca-diếp Như Lai thuyết pháp cho 
các đệ tử. Tôn giả A-nan liền trải chỗ ngồi ngay nơi chỗ Thế Tôn 
Ca-diếp thuở xưa đã ngồi và thỉnh Thế Tôn thuyết pháp. Đức Phật 
liền ngồi xuống đó thuật lại sự kiện xảy ra tại nơi vùng đất này thời 
Phật Ca-diếp. 


Thuở ấy, Phật Ca-diếp có một người đệ tử trung kiên làm thợ 
đồ gốm tên là Nan-đê-bà-la'°, quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo, 
không nghỉ ngờ Ba ngôi tôn quý, không nghi hoặc Khỏ, Tập, Diệt, 
Đạo; có tín, có giới, học rộng, ưa bồ thí, thành tựu trí tuệ; xa lìa sát 
sanh, đoạn trừ sự sát sanh, xả bỏ đao gậy, biết tàm, biết quý, có tâm 
từ bị, làm lợi ích tất cả cho đến loài côn trùng. Đối với tâm niệm sát 
sanh, vị ấy đã tịnh trừ... 





137 Cƒ M. 81. Ghafikãra Sutta. 

138 Câu-tát-|a †ïJIš Z. Pali: Kosala. 

129 Nan-đề-bà-la đào sư #ft‡j#ÿ ## lñjfil, theo đây Pali có thể là Nandipäla. Nhưng bản Päii 
tham chiếu: Ghafikära (thợ gốm). 


130 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Đức Phật Ca-diếp từng thụ thực ở nhà của Nan-đề-bà-la bằng cách 
tự phục vụ trong khi anh vắng nhà, còn cha mẹ anh ta thì mù lòa, khiến 
cho anh có hỷ lạc suốt hai tuần, cha mẹ anh có hỷ lạc một tuần. Cũng 
có lần Đức Phật Ca-diếp rút tranh cỏ trên ngôi nhà nghèo của anh thợ 
gốm đề lợp tịnh thất của Ngài. Sự kiện này khiến gia đình Nan-đề-bà- 
la hạnh phúc trong một thời gian dài. Đặc biệt, dù nhà Nan-đề-bà-la 
trống mái nhưng mưa nắng không lọt vào nhà. Thật là kỳ diệu! 

Đức Phật cũng đã từ chối lời thỉnh cầu của vua Giáp-tỳ, khi 
vua thỉnh cầu Ngài cùng chúng Tăng an cư mùa mưa tại Ba-la-nai, 
vì Ngài đã nhận lời của anh thợ gốm Nan-đề-bà-la, an cư tại thôn 
Tì-bà-lăng-kỳ. Qua đó, Đức Phật Ca-diếp còn chỉ cho vua Giáp-tỳ 
thấy người thợ gốm vượt trội hơn nhà vua về nhiều phương diện, 
bởi vua có điều không nhẫn được, có điều không thích thú, nên tâm 
quá ưu sầu. 


Nan-đề-bà-la có một người bạn thân là đồng tử Ưu-đa-la, con 
trai Bà-la-môn đại trưởng giả Vô Nhuê. Anh này không thích gần 
gũi những người xuất gia trọc đầu. Nhưng trong một lần nghe lời 
Nan-đề-bà-la, Ưu-đa-la đã đến đảnh lễ Đức Phật Ca-diếp và được 
nghe pháp. Sau thời pháp thoại ấy, đồng tử Ưu-đa-la đã xuất gia. 
Ưu-đa-la chính là tiền thân của Đức Thế Tôn. 


Bản kinh cho thấy, người chứng đắc Thiên nhãn minh, đặc biệt 
là Túc mệnh minh, có thể thấy và nghe được ảnh tượng cũng như 
âm thanh đã diễn ra trong quá khứ xa xưa. Như vậy, phải chăng 
thiên nhiên hay pháp tánh có ghi lại các hình ảnh và âm thanh đó? 
Thực tế, thì những ảnh tượng và âm thanh đều được ghi lại trong 
tàng thức. Nhưng những ảnh tượng và âm thanh mà bậc giác ngộ 
nhìn thấy, nghe được không phải chỉ đơn giản là ảnh tượng và âm 
thanh của ký ức hay độc ảnh cảnh phản ánh trong tàng thức, mà diễn 
ra rõ ràng giữa thế giới, điều này cho phép chúng ta liên tưởng đến 
khả năng lưu giữ hình ảnh và âm thanh của pháp tánh. Và điều này có 
thể hé mở cho một công nghiên cứu khoa học nghiêm túc, nhằm tái 
hiện thế giới thời khởi nguyên. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 131 





64. Kinh Thiên Sự '*° 
Tôi này thiên sứ đã ghi 
Tự làm tự chịu có gì oan đâu? 


Đức Phật dạy, các chúng sanh tùy theo nghiệp của mình đã tạo 
mà thọ sanh vào các cảnh giới tương ứng. Nếu thân, khâu, ý ác hành, 
không hiếu thảo với cha mẹ, không biết kính trọng Sa-môn, Bà-la- 
môn, không làm đúng như thật, không tạo phước nghiệp, không sợ 
tội đời sau, thì đo nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, chắc 
chắn đi đến chỗ dữ, sanh vào địa ngục, sau khi đọa địa ngục sẽ bị 
Diêm vương trị tội với sự cật vấn của 5 thiên xứ. Còn chúng sanh 
nào thành tựu thân thiện hành, khẩu, ý thiện hành, không phi báng 
Thánh nhân, có Chánh kiến, thành tựu mười nghiệp lành, thì do 
nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sanh này chắc chắn 
đi đến chỗ lành, sanh vào cõi trời. 


Phần sau của kinh mô tả cảnh địa ngục mà chúng sanh phải 
chịu khô trong đó, khô đau đên nôi vua Diêm vương cũng mong 
được nghe lời dạy của Phật đê thoát khỏi sanh tử luân hôi. 


Bản kinh có giá trị thức tỉnh chúng ta phải nỗ lực tinh cần tu học 
đê thoát khỏi nôi khô đau, nỗ lực xa lìa nghiệp ác và làm việc thiện. 


B. Ngày thứ hai tụng 4 phẩm rưỡi 
Gồm có 52 kinh. 

ø) Phẩm Vương tương ưng 2 
Phẩm hạ, 7 kinh. 

65. Kinh Ô Điễu Dụ '° 


Đời sông bản 





149 Tương đương Pali: M. 130. Devadũta Sutta. 
11 Chưa tìm thấy Päli tương đương. 


132 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Phật trú tại thành Vương- _xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 
Bấy giờ, có một Bà-la-môn muốn đi xem Chuyên. luân vương thử 
châu báu, nhưng sau đó không đi mà vào rừng ngồi dưới một gốc 
cây. Tại đây, Bà-la-môn lần lượt gặp và trò chuyện với con rái cá, 
chim cứu-mộ'*, kên kên, chim ăn bã'!®%, con sói, con quạ và con 
đười ươi. 

Những con vật này khi đi đâu cũng sợ loài người, chỉ có đười 
ươi là không sợ. Mỗi con vật và đời sống của nó là một ví dụ cho 
một hạng Tỳ- -kheo có đời sống tương ưng. Chắng hạn, Tỳ-kheo nào 
nương vào thôn ấp mà sống, vào buồi sáng sớm mang y ôm bát vào 
thôn khất thực mà không thủ hộ thân, không thủ hộ các căn, không 
an trụ chánh niệm, nhưng vị ấy lại thuyết pháp; những pháp hoặc 
do Phật thuyết, hoặc do Thanh-văn thuyết. Nhờ đó vị ấy được lợi, 
như được áo chăn, đồ ăn, thức uống, giường nệm, thuốc thang, đầy 
đủ các nhu cầu cho sự sống. Sau khi được lợi, vị ấy càng đắm trước 
xúc chạm mềm mại, không thấy tai họa, không thể xả bỏ, mặc tình 
thọ dụng. Tỳ-kheo ấy thực hành ác giới, thành tựu ác pháp, đứng sát 
bờ mé, trở nên tệ mạt, hủ bại, không phải phạm hạnh mà tự xưng là 
phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn... Đó là Tỳ- 
kheo sống như con rái cá, như con chim cứu-mộ... 


Còn Tỳ-kheo nào nương vào thôn ấp mà sống, vào buồi sáng 
Sớm mang y cầm bát vào thôn khất thực, khéo thủ hộ thân, gìn giữ 
các căn, vững vàng chánh niệm. Từ thôn ấp khát thực rồi, ăn xong. 
Sau khi thu xếp y bát, rửa tay chân xong vắt ni-sư-đàn lên vai, đi 
đến nơi rừng văng, hoặc đến dưới gốc cây, hoặc vào nhà trồng, trải 
ni-sư-đàn mà ngồi kiết già, chính thân, chính nguyện, chuyên niệm 
hướng nội, đoạn trừ tham lam, muốn cho mình được tâm không não 
hại; thấy của cải và vật dụng sanh tồn của người khác không móng 





1 Cứu-mộ điểu 7š, không rõ chim gì. 
143 Thực thổ điểu I7, chim ăn đồ (do thú khác) ói ra. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 133 





khởi tâm tham lam mong sẽ được về mình. Đối với tâm tham lam vị 
ấy đã tịnh trừ. Cũng vậy, đối với sân nhué, thùy miên, trạo hối, đoạn 
nghi, độ hoặc, ở trong thiện pháp không còn do dự... Cho đến Tỳ- 
kheo ấy chứng đắc thánh quả, như thật biết rằng: “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa'. Đó là Tỳ-kheo có đời sống như đười ươi. 

Rồi Đức Phật kết luận: Các Tỳ-kheo chớ sông như loài rái cá, 
chớ sống như chim cứu-mộ, chớ sống như kên kên, chớ sống như 
chim ăn bã, chớ sống như con sói, chớ sống như quạ, mà nên sống 
như đười ươi. Lý do vì sao? Bởi vì Bậc Vô trước chân nhân trong 
thế gian giống như đười ươi. 


Đây là bản kinh vô cùng quan trọng mà mỗi người xuất gia cần 
phải nghiêm túc thọ trì, đọc tụng và chiêm nghiệm đời sống của bản 
thân mình. Phải chăng chúng ta cũng đang thuyết pháp cho Phật tử? 
Cho các đồng phạm hạnh? Cho các Tỳ-kheo-ni? Và hơn một lần 
chúng ta đã lớn tiếng chỉ trích, mạ ly, huênh hoang... với các Tỳ- 
kheo khác? Nhưng đời sống của mình như thế nào? Như đười ươi? 
Hay cũng chỉ như con rái cá, kên kên, con quạ? 


66. Kinh Thuyết Bản '* 
Nguyện thành Phật đạo 


Một thời, Phật trú tại Ba-la-nai, trong vườn Lộc dã. Bấy giờ, 
các Tỳ-kheo tụ tập tại giảng đường và nghị luận rằng: trong hàng cư 
sĩ tại gia, ai là người thù thắng nhất? Phải chăng là người có các Tỳ- 
kheo trì giới, diệu pháp, thành tựu oai nghi đến nhà thọ thực? Hay là 
người mà lợi lộc cứ tăng lên mỗi ngày, gấp trăm ngàn vạn lần? 

Khi ấy, Tôn giả A-na-luật nói: Lợi lộc gấp trăm ngàn vạn lần 
thì có nghĩa gì? Giả sử có nhiều hơn nữa thì chỉ có điều này là chí 
yếu: nếu có một Tỳ-kheo trì giới diệu pháp, thành tựu oai nghi đến 





144 cí, Theragäthä. 910-919. 


134 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





nhà thọ thực, chứ không phải ngày ngày lợi lộc càng tăng gấp trăm 
ngàn vạn lần. Rồi Tôn giả kế chuyện tiền thân của chính mình. 


Thuở ấy, Tôn giả là một người nghèo khổ ở nước Ba-la-nai, 
sống bằng nghề lượm mót. Nhờ có nhân duyên cúng dường một bữa 
ăn cho Phật Bích-chi Vô Hoạn mà 7 lần được sanh lên trời, được 
làm Thiên vương; bảy lần tái sanh vào loài người lại làm bậc Nhân 
chủ; rồi được tái sanh vào dòng họ Thích, giàu có vô cùng; lại được 
xuất gia; sau khi xuất gia được vua chúa, vương thần, Bà-la-môn, cư 
sĩ và tất cả nhân dân thấy là tiếp đãi; bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni, Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di thấy thì kính trọng... 


Tiếp theo, vào buổi chiều, Thế Tôn đến giảng đường, nói cho 
các Tỳ-kheo nghe. nhân chuyện vị lai mà Phật thuyết pháp. Theo đó, 
thời gian lâu xa về sau, khi tuổi thọ con người đạt đến tám vạn tuổi 
sẽ có một vị Chuyển luân vương ra đời cai trị thiên hạ bằng Chánh 
pháp, khiến cho muôn dân an lạc, bố thí rộng khắp. Sau đó vua xuất 
gia tu học, thành tựu phạm hạnh. Vua ấy chính là Tôn giả A-di-đa'®, 
đệ tử của Phật hiện đang có mặt trong đại chúng. 


Cũng trong khoảng thời gian lâu xa ở tương lai, lúc con người 
thọ tám vạn tuôi, sẽ có Phật Di-lặc ra đời, như Phật Thích-ca hôm 
nay chăng khác. Phật Di-lặc ấy cũng chính là Tôn giả Di-lặc, đệ tử 
của Phật Thích-ca, hiện đang có mặt trong đại chúng. 

Như vậy, trong bản kinh này, Đức Thế Tôn thọ ký cho hai 
người đệ tử, một sẽ thành vua là Tôn giả A-di-đa; một sẽ thành Phật 
là Tôn giả Di-lặc. 

Điểm đáng chú ý là, khi Tôn giả A-di-đa phát nguyện làm vua 
tên Loa ở đời vị lai thì bị Thế Tôn khiển trách, cho là kẻ ngu si, vì 








14 A-di-đa JiJ 5$ Z. Pali: Ajita. Trong bản kinh này, A-di-đa (Ajita) và Di-lặc (Mettaya) là hai nhân 
vật được thọ ký, một người làm vua và một người làm Phật. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 135 





trong biển sanh tử luân hồi, chỉ nên chết thêm một lần, sao lại mong 
một lần tái sanh nữa? Dù vậy, có lẽ pháp bổn như vậy, nên Thế Tôn 
đã thụ ký cho Tôn giả A-di-đa. 


Trong khi đó, Tôn giả Di-lặc phát nguyện thành Phật ở đời vị 
lai thì được Thế Tôn khen ngợi là người đã phát tâm cực diệu, được 
Thể Tôn tặng cho tắm y dệt bằng sợi tơ vàng. 


Đúc kết bản kinh, có hai điểm cần ghi nhớ: một là, sự quý báu 
nhất của đời người là được thân cận thiện sĩ, hay nói cách khác là 
được bố thí cúng dường cho người tu hành chân chính, giới hạnh 
trang nghiêm; hai là, cần phải phát tâm rộng lớn, ước muốn thành 
Phật để cứu độ chúng sanh. 


67. Kinh Đại Thiên Nại Lâm '* 
Thiệu long thánh chủng 


Đức Phật trú tại nước Tì-đà-đề cùng với đại chúng Tỳ-kheo, đi 
đến Di-tát-la, trú trong rừng xoài của Đại Thiên'”. 


Trong rừng xoài này, Thế Tôn đã thấy lại ảnh tượng quá khứ xa 
xưa, thời đại của Chuyển luân vương có tên gọi là Đại Thiên'*. Đó là 
tiền thân của Đức Phật Thích-ca, người đầu tiên mở ra truyền thống 
trị vì đất nước bằng Chánh pháp rồi sau đó xuất gia tu đạo. Truyền 
thống ấy được tiếp nối đến đời con, đời cháu, từ dòng họ đến dòng 
họ, lần lượt có đến tám vạn bốn ngàn Chuyển luân vương, từng cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
xuất gia học đạo, học Tiên nhân vương, tu hành phạm hạnh, tại Di- 
tát-la, trú trong rừng xoài Đại Thiên. 





14 Tương đương Pali: M. 83. Makhädeva-sutta. 

1Tì-đà-đề. #ƒ# 1#. Pali: Videha, mà thủ phủ là Mithilä (Di-tát-la 1fijš!#Š). Đại thiên Nại lâm 2“ 
®2:Ÿ# là khu rừng xoài của Makhadeva (bản hán đọc là Mahadeva), một vị vua trong thời quá 
khứ mà triều đại tiếp theo thuộc về Okkäka, tổ phụ của dòng họ Thích. 

148 Đại Thiên 2X. Päli: Makhädeva (hoặc viết Maghadeva). 


136 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Thuở ấy, tiền thân của Thé Tôn, Chuyển luân vương Đại Thiên tự 
làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi 
người, thương xót thế gian, vì trời và vì người mà cầu nghĩa lợi, lợi ích 
và an ôn khoái lạc. Nhưng Ngài thuyết pháp vẫn chưa đến chỗ rốt ráo, 
không rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm hạnh. Vì không rốt ráo 
phạm hạnh, nên không thoát ly khỏi sự sanh, tuôi già, bệnh tật, sự chết, 
khóc than, áo não; cũng chưa thê thoát ra ngOải mọi khổ đau. Nay, Thế 
Tôn mới mở ra đúng truyền thống Chánh pháp, truyền thống thực hành 
phạm hạnh, thực hành Bát Thánh đạo, đưa đến Niết-bàn. 


Thể Tôn dạy phải chuyền trao pháp kế thừa này lại, chớ để cho 
Phật pháp dứt đoạn. Đó là nhiệm vụ của mỗi chúng ta. 


68. Kinh Đại Thiện Kiến !° 
Đất này, xưa kia từng là Tịnh độ 


Phật trú tại thành Câu-thi'°9, trú trong rừng Sa-la của Hòa-bạt- 
đơn lực sĩ°!. Bây giờ Thê Tôn sắp nhập Niêt-bàn. 


Tôn giả A-nan ngỏ lời muốn Thế Tôn nhập Niết-bàn ở 
những thành phố khác lớn hơn, còn thành Câu-thi này nhỏ bé 
quá, không xứng với Thế Tôn. Thế Tôn bảo A-nan chớ nên chê 
thành Câu-thi này là nhỏ bé, bởi trong quá khứ nó đã từng là Câu-thi 
vương thành, giàu có cùng tột, dân chúng đông đúc, và xinh đẹp 
như một Tịnh độ. 

Quốc chủ của Câu-thi vương thành thuở ấy là Đại Thiện Kiến, 
cũng là tiền thân của Thế Tôn, đã từng tu tập bốn tâm vô lượng, làm lợi 
ích cho mình và cho người, như được nói trong các tiền thân trước. 

Bản kinh tương đương một phần của kinh 2w Hành, thuộc 
Trường A-hàm. 





14 Tương đương Pali: D. 17. Mahäsudassana suttanta. 
159 Câu-thi thành ‡ñJ Ƒ" 1#. Pali: Kusinärã. 
151 Hòa-bat-đơn lực sĩ Ấ1!#k HỈ 7) -l-. Päli: Upavattana-Mallã, bộ tộc Mallã ở Upavattana. 











TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 137 





Có một chỉ tiết cần chú ý thêm là, người thương yêu ta không 
phải là những người nói lời êm ái, dịu dàng đầy tính chất trữ tình, 
mà là người biết khuyên ta những lời này: Mạng người ngắn ngủi, 
rồi sẽ đi qua đời sau, nên phải tu phạm hạnh. Sự sống cũng có lúc 
chấm dứt. Nên biết, pháp ấy chắc chắn đến, không thể ái niệm, 
không: thể hoan hỷ, hoại diệt tất cả, người đời gọi là “sự chết”. Cho 
nên, nếu có ái niệm, có dục đối với tài sản, vợ con... thì phải đoạn 
trừ, xả ly tất cả, cho đến lúc mạng chung vẫn chớ niệm tưởng. 


69, Kinh Tam Thập Dụ '° 
Đẹp sao Thánh chúng này 


Đức Phật trú tại thành Vương-xá, trong vườn Ca-lan-đa, rừng 
Trúc, cùng an cư mùa mưa với đại chúng Tỳ-kheo. Bấy giờ nhằm 
ngày rằm thuyết giới. Thế Tôn nhập định quán tâm các Tỳ-kheo, 
thấy chúng Tỳ-kheo tĩnh tọa im lặng, rất im lặng, không có thụy 
miên vì đã dứt trừ ấm cái. Thế Tôn liền hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất 
rằng: Ai là người có thể kính trọng, phụng sự chúng Tỳ-kheo? 

Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời: Chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể 
phụng sự, kính trọng Pháp và chúng Tỳ-kheo, phụng sự bằng giới, 
bất phóng dật, bồ thí và định. Chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể kính 
trọng, phụng sự mà thôi. 


Thế Tôn xác định lời đó, rồi dùng 30 vật sở hữu cao quý của 
vua và đại thần dùng làm đồ trang sức, quyến thuộc để dụ cho các 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cũng dùng 30 pháp tu tập để trang nghiêm 
đời sống phạm hạnh của mình. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng giới 
đức để làm đồ trang sức. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu 
giới đức để dùng làm đồ trang sức, thảy đều có thể xả bỏ điều 
ác, tu tập điều thiện. 





152 Chưa tìm thấy Päli tương đương. 


138 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Bản kinh nêu rõ, đồ trang sức của Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni là 
giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tr1 kiến, mà không phải là 
những hào nhoáng bên ngoài như hạt chuỗi cườm, hay y áo được 
là ủi bóng loáng... Tỳ-kheo, Ty-kheo-nIi nào thành tựu việc quán 
tâm mình, khiến cho thân tâm tịch tịnh, vị ấy có thể kính trọng, 
phụng sự Thể Tôn, Pháp và chúng Tỳ-kheo, phụng sự bằng ĐIỚI, bất 
phóng dật, bố thí và định, chứ không phải phụng sự Thế Tôn bằng 
cách xây chùa to, Phật lớn! 

70. Kinh Chuyển Luân Vương '° 

Xem kinh Chuyên luân Thánh vương tu hành, Trường A-hàm. 

7L. Kinh Tì-tứ '*° 

Xem kinh 7ế-?ú, Trường A-hàm. 

h) Phẩm Trường Thọ Vương 

Gồm 15 kinh, gồm một số kinh nói về tiền thân của Phật Thích 
Ca, một số còn lại nói về giới luật hoặc liên quan: 

72. Kinh Trường Thọ Vương Bốn Khởi "5 

Những kinh nghiệm tâm linh của Thế Tôn 

Bấy giờ các Tỳ-kheo ở Câu-xá-di đã nhiều lần cãi vã nhau'°, 
mặc dù Thế Tôn đã nhắc nhở, khuyên các Tỳ-kheo hãy nên thực 
hành hạnh nhẫn nhục, bởi nhẫn nhục là pháp tối thượng. 





153 Tương đương Pali: D. 26. Gakkavatti sihanãda suttanta. 

154 Tương đương Pãli: D. 23. Pãyäsisuttanta 

155 Tương đương Pali: M. 128. Upakkilesa sutta. 

155 Một cuộc tranh chấp lịch sử xảy ra tại đây, được ghi lại trong hầu hết Luật tạng. 
Tứ phần 43 (tr. 879b24): Kiền-độ 9 Câu-thiểm-di; Thập tụng 30 (tr. 214a21): Câu-xá-di pháp. 
Päli, Mahävagga x. Kosambakakkhandho, Vin.i. 336ff. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 139 





Rồi Đức Thế Tôn kể câu chuyện tiền thân, nêu cao hạnh nhẫn 
nhục của cha con vua Trường Thọ'”. Quốc vương Trường Thọ bị 
vua Phạm-ma-đạt-đa nhiều lần đánh chiếm, nhưng không thắng nỗi; 
cuối cùng vua Trường Thọ vì không muốn thấy cảnh chiến tranh 
làm hại sanh linh vô tội nên đã bỏ nước trốn đi, chấp nhận cảnh sống 
lưu vong; nhưng rồi cũng bị vua Phạm-ma-đạt-đa bắt tử hình. Trước 
khi chết, Trường Thọ dặn con trai là đồng tử Trường Sanh hãy lẫy 
lòng nhân từ mà đối xử với kẻ thù, đừng nên lấy oán trả oán. Đến 
khi Trường Sanh có cơ hội trả thù cho cha, cho nước, nhưng nhớ lời 
phụ vương, thực hành lòng nhân từ và nhẫn nhục, Trường Sanh đã 
không ra tay. Vua Phạm-ma-đạt-đa cảm mến ơn đức ẫy, liền trao trả 
đất nước lại cho Trường Sanh, trở về bổn quốc. 


Mặc dù Thể Tôn ba lần can gián và thuyết pháp như thế, các Tỳ- 
kheo ở Câu-xá-di vẫn cô chấp không vâng lời, khiến Thế Tôn không 
hài lòng, Ngài bèn dùng như ý túc cỡi hư không mà đi đến thôn 
Bà-la-lâu-la. Tại đây, Thế Tôn gặp Tôn giả Bà-cửu, người dòng họ 
Thích, tu tập rất tinh tắn và có pháp lạc. Thế Tôn thăm hỏi rồi thuyết 
pháp khiến cho Tôn giả được lợi. 


Rồi Thế Tôn đến rừng Hộ tự. Ở đây, cũng có một con voi chúa 
vừa thoát khỏi sự quấy rầy và phiền nhiễu của đám voi cha, voi mẹ, 
voi con lớn nhỏ. Thế Tôn đã nói một bài kệ diễn tả tâm trạng vui thích 
đời sống độc cư của mình cũng như của voi chúa. 


Từ rừng Hộ tự, Như Lai mang y cầm bát đi đến rừng Ban- 
na-mạn-xà-tự. Bấy giờ có ba thiện nam tử trú trong rừng Ban- 
na-mạn-xà-tự, là Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, Tôn giả 
Kim-tì-la. Cả ba người đều sống theo một quy ước, mà sau này, 
Thế Tôn đã thuyết thành sáu pháp Lục hòa. 

















157 Câu-sa-la Quốc vương Trường Thọ ‡fJ3⁄2## b1: K7. Chuyện tiền thân này cũng được tìm 
thấy trong bản Trường Thọ Vương kinh (No.161, tr. 386 - 388). Cf. Tứ phần 43 (tr. 880b18); Pãli 
(Vin.i. tr. 342): Dighiti. 





140 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Tại đây, Thế Tôn đã giảng giải về cảnh giới của định cho cả 
ba Tôn giả nghe. Đó là những kinh nghiệm tâm linh mà Thê Tôn 
đã từng trải nghiệm và chứng đăc. 


Bản kinh gợi cho người đọc một cảm giác buồn man mác. 
Bởi ngay khi Thế Tôn còn tại thế, đời sống của chúng Tăng đã có 
những xích mích dẫn đến tranh cãi mà ngay cả Thế Tôn can gián 
vẫn không dập tắt được. Thế mới thấy rõ bản chất vô minh, phiền 
não của chúng sanh cang cường đến dường nào! Vẫn biết cuộc 
tranh chấp lịch sử này, sau đó, các Tỳ-kheo đã nhận hậu quả bị 
quần chúng Phật tử tây chay và đã ăn sám hồi, nhưng vẫn đề lại 
một ấn tượng không tốt đẹp trong pháp luật Thế Tôn, vốn thanh 
tịnh và hòa hợp như nước với sữa! 


73. Kinh Thiên '° 
Những tháng ngày tu tập của Thể Tôn 


Đức Phật trú tại Chi-đề-sấu, trong rừng Thủy chử. Bấy giờ, 
Thế Tôn kể cho các Tỳ-kheo nghe đoạn đường tu tập của Thế Tôn 
thuở chưa đắc đạo giác ngộ. 

Vì để có tri kiến cực kỳ minh tịnh, tri kiến về chư Thiên với tám 
sự lưu chuyên mà Thế Tôn sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh cần. Nhân sông cô độc tại nơi xa vắng, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh cần, nên Thế Tôn đạt được ánh sáng, 
liền thấy hình sắc và cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, 
cùng luận thuyết, cùng đối đáp, biết chư Thiên ấ ấy có họ như vậy, tên 
như vậy, sanh như vậy; biết chư Thiên ấy ăn như vậy, thọ khổ lạc 
như vậy; biết chư Thiên ấy trường thọ như vậy, tồn tại lâu như vậy, 
mạng tận như vậy; biết chư Thiên ấy tạo nghiệp như vậy, đã chết nơi 
này và sanh nơi kia như vậy; biết chư Thiên ở trong những cõi trời 
ấy; và cũng biết ở cõi trời ấy Thế Tôn đã từng sanh vào. 





158 Tương đương Pãli: A. VIII. 64. Gayä. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 141 





Thể Tôn biết được một cách chân chính tám hành này thì mới có 
thể nói một cách xác định đã chứng đắc; đồng thời Thế Tôn cũng biết 
rằng Ngài đã đắc đạo giác ngộ Vô thượng Chánh chơn, đối với Chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Như Lai siêu việt lên trên. 


74. Kinh Bát Niệm '° 
Tám điểu suy niệm của bậc đại nhân 


Tôn giả A-na-luật-đà suy niệm được bảy điều mà từ đó dẫn đến 
sự chứng đạo. Đó là, đạo chứng được từ vô dục, tri túc, viên ly, tĩnh 
cân, chánh niệm, định tâm, trí tuệ. 


Đức Thế Tôn bằng tha tâm trí biết được suy niệm ấy của Tôn giả 
A-na-luật-đà, Ngài xuất hiện trước mặt Tôn giả, khen ngợi, rồi nói 
thêm điều thứ tám mà bậc đại nhân suy niệm, đó là đạo chứng đắc từ 
chỗ không hý luận. Tiếp theo, Thế Tôn dạy Tôn giả phải tu để chứng 
đắc thêm Bồn tăng thượng tâm (tức Tứ thiền) thì sẽ sống an lạc ngay 
trong hiện tại, dễ được chứ không khó. 


Sau đó, Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan tập hợp tất cả Tỳ-kheo 
hiện đang có mặt tại núi Ngạc rừng Bô, trong vườn Lộc dã, tụ tập ở 
giảng đường. Rôi ở giữa chúng Tỳ-kheo, Thê Tôn tuyên thuyết tám 
điêu mà bậc đại nhân suy niệm. 

Bản kinh có thể là tiền thân của kinh Bái Đại Nhân Giác do An 
Thê Cao soạn dịch, dù răng có vài điệêm bât đông. 

Cốt tủy của tám điều suy niệm (hay tám điều giác ngộ) vẫn là 
Giới - Định - Tuệ, ba môn học vô lậu, mà bât cứ pháp môn nào cũng 
cân phải tu tập. 

Sự khác biệt một vài điều giữa kinh 5á Niệm này với kinh Bái 
Đại Nhân Giác có thê là do ảnh hưởng tư tưởng của Phật giáo Đại 
thừa. Tuy nhiên, côt tủy của kinh vân không có gì sai khác. 





15% Tương đương Paäli: A. VIII. 30. Anuruddha. 


142 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





75. Kinh Tịnh Bắt Động Đạo '°9 
Tâm bắt động 


Đức Phật trú tại Câu-lâu-sâu, ở Kiêm-ma-săt-đàm, một đô âp 
của Câu-lâu!®!, 


Bấy giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo phải quán chiếu các dục là 
vô thường, hư ngụy, giả dối, dù dục của đời này hay là dục của đời 
sau, hoặc Sắc đời này hay sắc đời sau, tất cả đều là cảnh giới của 
ma, là miếng mồi của ma. Nhân những thứ ấy mới sanh ra vô lượng 
pháp ác bắt thiện, tham lam, sân nhué và đấu tranh, làm chướng ngại 
cho sự tu học của Thánh đệ tử. 


Đề diệt trừ pháp ác bắt thiện, tham lam, sân nhuê và đấu tranh 
làm chướng ngại cho sự tu học, Tỳ-kheo phải thực hành tâm quảng 
đại, thành tựu và an trú, nhiếp phục thế gian, nhiếp trì tâm ấy, đề đạt 
được tâm minh tịnh, tâm bất động, tuệ giải thoát; vị Tỳ-kheo cần 
phải quán chiếu những gì là sắc, tất cả những sắc ấy là bốn đại và 
bốn đại tạo thành. Bốn đại ấy là pháp vô thường, khổ và diệt; quán 
chiếu đề thấy thế gian này là không, ngã không, ngã sở không, cái 
hữu thường không, cái hữu hằng không, cái trường tồn không, cái 
không biến dịch không... Thực rộng lớn như thế Tỳ-kheo chắc chắn 
chứng đắc Tịnh bất động đạo, Tịnh vô sở hữu xứ đạo, Tịnh vô tưởng 
xứ đạo và Vô dư Niết-bàn. 

Bản kinh giới thiệu đích điểm cứu cứu cánh giải thoát của Phật 
giáo, đó là Vô dư Niết-bàn. Đề đạt được đích điểm ấy, hành giả cần 
nỗ lực đoạn tận dục, đoạn trừ chấp trước ngã và ngã sở. 


76. Kinh Uc-già-chi-la '!° 
Tứ niệm xứ, con đường tất đi đến Niêt-bàn 
190 Tương đương Päli: M. 106. Änañfijasappäya sutta. 


11 Kiếm-ma-sắt-đàm Câu-lâu. Päli: tại thị trấn Kammäsadhamma của người Kuru. 
12 Chưa tìm thấy Päli tương đương. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 143 





Đức Phật trú tại Úc-già-chi-la, ở bên bờ hồ Hằng thủy. Bấy giờ, 
một Tỳ-kheo xin Thê Tôn thuyết pháp ngắn gọn đề thầy đến một nơi 
xa văng, sống độc cư và nỗ lực tu tập nhằm đạt được mục đích tối 
hậu của người xuất gia. 


Đức Phật liền vì Tỳ-kheo ấy thuyết pháp, chỉ dẫn ngắn gọn về 
phương pháp thực hành Tứ niệm xứ, lần lượt tu tập Tứ thiền. 


Thế Tôn khẳng định, nêu Tỳ-kheo tu tập như thế thì, hoặc 
sẽ chứng quả A-la-hán, hoặc nêu còn hữu dư thì chứng quả 
A-na-hàm. 


T-kheo sau khi ghi nhận lời Phật dạy, đến nơi xa văng, độc cư, 
thực hành tinh cần, không bao lâu chứng quả A-la-hán. 


Bản kinh thêm một lần nữa khẳng định, dù Phật nói tám vạn 
bốn ngàn pháp môn tu, thì Tứ niệm xứ vẫn là con đường duy nhất đi 
đến giải thoát, Niết-bàn. Bản kinh được nói ¡trong trường hợp có thê 
vị Tỳ-kheo không đủ khả năng kham học tất cả các pháp, chỉ mong 
được nghe pháp yêu đề thực hành mà thôi. Pháp yếu ấy phải ngắn 
gọn, dễ hiểu. Và Thế Tôn đã nói pháp Tứ niệm xứ. 


77. Kinh Sa-kê-đễ Tam Tộc Tánh Tử '° 

Xuất gia tu học không phải vì sợ không sống nỗi giữa đời 

Đức Phật trú tại Sa-kê-đế!'“ trong rừng Thanh!®, 

Bấy giờ ở Sa-kê-để có ba thiện gia nam tử là Tôn giả A-na- 
luật-đà, Tôn giả Nan-đề và Tôn giả Kim-ti-la đều là thiếu niên mới 
xuất gia học đạo, cùng đến nhập Chánh pháp này không lâu. Cả ba 


Tôn giả đều là con nhà danh gia vọng tộc, sống trong nhung lụa, 
g1àu sang tột bậc. 


1⁄3 Tương đương Päli: M. 68. Na|akapana sutta. 
194 Sa-kê-đế 3⁄2 5t. Pali: Saketa, một thị trấn lớn của Kosala, cách Sãvatthi chừng bảy dặm. 
1⁄5 Thanh lâm Tï ‡*. Pali, có lẽ: Paläsavana. Bản Pali: trú Kosala, thôn Nalapäna, rừng Palãsa. 


144 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Thể Tôn hỏi các Tỳ-kheo tu tập có an lạc không? Cả ba đều im 
lặng. Nhưng khi Thế Tôn hỏi đích danh từng vị thì ai nấy đều trả 
lời có an lạc. 


Tất cả các đệ tử của Thế Tôn đều là những người xuất gia học 
đạo không phải vì sợ giặc cướp, không phải vì sợ nợ nần, không 
phải vì sợ khủng bố, không phải vì sợ bần cùng, cũng không phải 
vì sợ không sống được mà phải xuất gia học đạo, mà chỉ vì nhờm 
tởm sự sanh, sự giả, bệnh tật, sự chết, khóc lóc, sầu khổ, hoặc vì 
muốn đoạn tận khối khổ đau vĩ đại này nên xuất gia học đạo. Thế 
nhưng, sau khi xuất gia làm sao đạt được vô lượng thiện pháp? Thế 
Tôn dạy: 


- Ly dục, ly pháp ác bất thiện chắc chăn sẽ đạt đến xả, lạc, vô 
thượng tịch tịnh. 


- Lân lượt đoạn trừ các lậu câu uê, là gôc của sự hữu trong 
tương lai, là sự phiên nhiệt, là nhân của khô báo, của sanh, già, 
bệnh, chêt. 


Đức Thế Tôn vì mục đích sống an lạc ngay trong đời hiện tại, 
và vì thương xót chúng sanh đời sau mà sống nơi rừng vắng, trong 
núi sâu, dưới sốc cây, thích ở non cao, văng bặt tiếng tăm, xa lánh, 
không có sự dữ, không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. 


Đệ tử xuất gia và tại gia của Thế Tôn có rất nhiều, rất nhiều 
người chứng Thánh quả. Nhưng không phải vì xu hướng của người 
mà nói, cũng chăng phải vì lừa gạt người, cũng chăng phải vì muốn 
vui lòng người mà khi đệ tử lâm chung, Như Lai ghi nhận vị này sẽ 
sanh chỗ này, vị kia sanh chỗ kia. Sở dĩ Như Lai tuyên bố sự chứng 
đắc quả Thánh, hoặc sanh chỗ này, chỗ kia của các đệ tử là để mọi 
người biết như thật rằng, nếu những ai thực hành đúng Chánh pháp 
thì chắc chắn có được lợi ích, có an lạc, giải thoát; và sự tuyên bố đó 
nhằm đề mọi người noi theo, để phần nào sống trong sự an lạc thoải 
mái, chứ không phải vì danh văn, lợi dưỡng, hay được nỗi tiếng. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 145 





78. Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật '9° 

Ma vương không muốn Phật thuyết pháp 

Bấy giờ có một vị trời ở cõi Phạm thiên khởi lên tà kiến, cho 
răng cõi Phạm thiên là hăng hữu, thường hữu, là trường tôn, quan 
yêu, không hoại diệt, là chỗ xuât yêu, có đâng Tôi thăng, Tôi diệu, 
Tôi thượng, chúa tê của muôn loài. 


Thế Tôn biết vậy, liền nhập định, biến mắt khỏi trần gian, hiện 
ra trước Phạm thiên và thiên chúng đê thuyêt pháp, khai thị cho 
Phạm thiên và thiên chúng dứt trừ tà kiên. 


Khi ẫy, thiên ma Ba-tuần cũng xuất hiện ở trong chúng, chống 
đôi, ngăn cản Thê Tôn thuyêt pháp. Đức Phật biệt rõ nên đã vạch 
mặt thiên ma, khiên nó xâu hô vụt biên mât. 

Rồi theo sự thỉnh cầu của Phạm thiên, Thế Tôn bằng nhiều 
phương tiện thuyêt pháp, khai thị... khiên cho thiên chúng tỏ ngộ 
bản chât của các pháp là vô thường, vô ngã. 

79. Kinh Hữu Thắng Thiên '° 

Phân biệt đại tâm giải thoát với vô lượng tâm giải thoát 

Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Câp-cô-độc. 

Bấy giờ, Tiên Dư Tài Chủ thỉnh mời Tôn giả A-na-luật-đà 
cùng với ba Tỳ-kheo khác đên tư gia đê cúng dường. Tại đây, Tiên 
Dư Tài Chủ thưa hỏi Phật pháp vê sự khác biệt giữa đại tâm giải 
thoát và vô lượng tâm giải thoát. 





1% Tương đương Paäli: M. 49. Brahmanimantanika sutta. 

15 Tương đương Päli: M. 127. Anuruddha sutta. 

158 Tiên Dư Tài Chủ {iliô§j4 >; Pãli có thể là Isidatta dhanapati (thương gia), nhưng không đồng 
với Päli ở đây: Pañcakanhga thapati (Ngũ Chi vật chủ, xem kinh 179), một người thợ mộc của 
Pasenadi, vua xứ Kosala. 





146 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Tôn giả A-na-luật-đà phân biệt hai loại tâm giải thoát này 
khác nhau. 

- Đại tâm giải thoát là tâm giải thoát có giới hạn, mặc dù được 
gọ! là rộng lớn, đó là các tâm thuộc Tứ sắc định và Tứ không định. 

- Vô lượng tâm giải thoát là tâm giải thoát không có giới hạn, 
biên mãn mười phương. 

Nhân đây, Tôn giả A-na-luật-đà cũng giới thiệu về cảnh giới 
của Quang thiên, Tịnh quang thiên và Biên tịnh thiên. 

ở0. Kinh Ca-hi-na '° 

Đức Phật may y cho đệ tử 


Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Câp-cô-độc. 


Bấy giờ, ba y của Tôn giả A-na-luật-đà đã rách hết, nên nhờ 
Tôn giả A-nan nhờ các Tỳ-kheo may giúp y mới. 


Tôn giả A-nan nhận lời đi nhờ các Tỳ kheo may y cho A-na- 
luật-đà. Thế Tôn biết được, trách A-nan tại sao không nhờ Thế Tôn! 
Vậy là, Thế Tôn cùng với tám trăm Tỳ-kheo tập trung trong núi Sa- 
la-la nham'” may y cho Tôn giả A-na-luật-đà, một sự kiện mà Thế 
Tôn nói là trong quá khứ và tương lai sau không bao giờ lặp lại. 


Khi đó, Thế Tôn muốn làm thợ cả để may y cho Tôn giả A-na- 
luật-đà. Tôn giả Muc-kiền-liên liền đúng như pháp tác pháp yết-ma 
thỉnh Thế Tôn làm người may y, các vị Tỳ-kheo sẽ cùng nhau cắt 
rọc, khâu vá, may chung lại thành y. Khi may y xong, Thế Tôn bảo 
Tôn giả A-na-luật-đà nói pháp Ca-hi-na cho các Tỳ-kheo nghe. 





199 Chưa tìm thấy Päli tương đương, nhưng trong Luật ngũ phần thì có sự kiện được nói đến 
trong kinh này. 

179 Sa-la-la nham sơn 3⁄24 3# j I|¡. Có lẽ Pli. Salalägära, tại đây Tôn giả Anuruddha đã thuyết 
kinh Sala[ägära-sutta (A. vi, tr. 300) về bốn satipatthäna cho các Tỳ kheo. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 147 





Tôn giả A-na-luật-đà liền nói pháp Ca-hi-na cho tám trăm Tỳ- 
kheo nghe, lộ trình tu tập từ khi phát tâm xuất gia cho đến lúc chứng 
tam minh, lục thông, đó được gọi là pháp Ca-hi-na. 

Với những pháp Ca-hi-na đó, Tôn giả A-na-luật-đà hỏi đại 
chúng có ai nghi ngờ không? Nếu có nghi ngờ, hãy nêu lên, Tôn giả 
sẽ trả lời. Tôn giả A-nan cũng yêu cầu đại chúng nếu có ai nghỉ ngờ 
về sự chứng đắc của Tôn giả A-na-luật-đà thì hãy nêu lên. Nhưng 
trong một thời gian dài, đại chúng đã bằng tâm mình mà biết được tâm 
của Tôn giả A-na-luật-đà, đúng như Tôn giả A-na-luật-đà nói: Ngài có 
đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oa1 thần. 


Thế Tôn xác nhận pháp Ca-hi-na do Tôn giả A-na-luật-đà 
thuyết, khuyên các Tỳ-kheo ghi nhớ thọ trì, vì pháp Ca-hi-na cùng 
tương ưng với pháp, là căn bản phạm hạnh, đưa đên trí thông suốt, 
đưa đên giác ngộ, đưa đên Niêt-bàn. 

Bản kinh trình bày pháp Câu-hi-na, pháp này có thể được tìm 
thấy ở những bản kinh khác, nhưng có lẽ không thể tìm ở nơi nào ra 
hình ảnh một đâng giáo chủ may y cho đệ tử. Ở đây xin được không 
bàn luận mà đê cho mọi người thọ trì pháp Ca-hi-na này chiêm 
nghiệm vậy! 

ở1. Kinh Niệm Thân "' 

Kinh này là một phần của kinh Miệm Xứ (Tứ niệm xứ, gồm 
niệm thân, thọ, tâm và pháp). Xem kinh Niệm Xứ, số 98 ở dưới. 

ở2. Kinh Chỉ-Iy-di-lê '? 

Sự khác biệt giữa đắc thiên và đắc thánh quả 

Đúc Phật trú tại thành Vương-xá, trong rừng Trúc, vườn 
Ca-lan-đa. 





1! Tương đương Päli: M. 119. Kãyagatãsati sutta. 
12 Tương đương Päli: A. VỊ. 60. Citta. 


148 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Bấy giờ, một số đông các Tỳ-kheo tụ tập tại giảng đường để 
thảo luận Phật pháp. Trong khi các Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão 
đang thảo luận, thì Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử nói chen vào và 
không có thái độ tôn kính. Tôn giả Đại Câu-hi-la thấy vậy liền nhắc 
nhở Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử. Các Tỳ-kheo bạn thân của Tỳ- 
kheo Chất-đa-la Tượng Tử bênh vực cho ông ta, và xin Tôn giả Đại 
Câu-hi-la chớ quá nặng lời quở trách, bởi theo họ, Tỳ-kheo Chất-đa- 
la Tượng Tử là người có đức độ. 


Tôn giả Đại Câu-hi-la cảnh báo các Tỳ-kheo chớ vội vàng đánh 
giá người khác là xứng đáng hay không xứng đáng một khi chưa 
biết tâm của người ấy. Bởi có một số người lúc ở trước Đức Thế Tôn 
và trước các đồng phạm hạnh thượng tôn trưởng lão, khả tàm, khả 
quý, khả ái, khả kính, thì người ấy khéo léo thủ hộ, nhưng sau đó, 
khi không còn ở trước Đức Thế Tôn và trước các đồng phạm hạnh 
thượng tôn trưởng lão khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì người 
ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cọợt, cống cao, bàn tán ồn ào 
đủ chuyện. Những người này trước sau cũng bỏ đạo. 


Quả nhiên, sau đó Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử đã xả giới, 
bỏ đạo. 


Tôn giả Đại Câu-hi-la còn cho biết, ngay cả những người 
chứng Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, hoặc được Vô 
tưởng tâm định rồi an trụ trong đó chứ không mong cầu thêm, 
không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa 
thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó người ây 
thường cùng với bạch y tụ họp, cười cọt, công cao, bàn tán ôn ào 
đủ chuyện. Người ây thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, 
cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh tham dục. 
Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm 
nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. 

Từ đây cho thấy sự khác biệt giữa thiền định và quả chứng của 
Phật giáo với ngoại đạo. Thiền định của ngoại đạo chỉ chú trọng trên 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 149 





sự định tâm, và tâm định ở đây chỉ là trạng thái tâm thức ngủ yên, 
như lớp cỏ bị tảng đá nè nén không có cơ hội phát triển. Nếu lấy 
tảng đá ra, cỏ sẽ mọc trở lại và phát triển rất nhanh chóng. Trong khi 
đó, thiền định của Phật giáo không đơn giản chỉ là sự định tâm vào 
một đối tượng, rồi an trú ở đó, mà luôn trong trạng thái tỉnh giác, 
hướng đến vô ngã, trú xả và đặc biệt quan trọng là hướng đến sự 
diệt tận lậu hoặc. Chỉ có sự diệt tận lậu hoặc mới đưa hành giả đến 
chỗ bắt thối. 


Bản kinh cho thấy sự tu tập là một quá trình nỗ lực, tinh tấn 
không dừng, cho đến khi diệt tận hoàn toàn lậu hoặc, biết rõ sanh đã 
tận, phạm hạnh đã thành, thì việc cần làm mới được gọi là làm xong. 
Một khi chưa đi đến vị trí này, người xuất gia chớ bao giờ tự đắc, tự 
mãn... mà chướng ngăn thánh đạo! 


ở3. Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thùy Miên '° 
Thoát khỏi con ma ngủ 


Đức Phật trú tại nước Bà-kì-sâu!*, ở rừng Bồ trong núi Ngạc, 
trong vườn Lộc dã'”. 


Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên ở tại nước Ma-kiệt-đà, 
trong làng Thiện tri thức!”°, Lúc ẫy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên sống 
riêng một mình nơi yên tĩnh, ngồi tĩnh tọa tư duy nhưng mắc phải 
chứng buồn ngủ. Đức Thế Tôn bằng tha tâm trí biết được, liền đến 
chỉ cho Tôn giả phương pháp dứt trừ sự thụy miên (bị buồn ngủ chỉ 
phối), và đứt trừ trạo cử. 





13 Tương đương Päli: A. VỊI. 58. Pacala, (đoạn đầu). 

14 Bà-kì-sấu ðš ï l. Pali: Bhaggesu, giữa những người Bhagga. 

175 Ngạc sơn Bố lâm Lộc dã viên fi1|I fi }kJt fÝ |. Päli: trong núi Cá sấu, rừng Khủng bố, 
chỗ nuôi hươu. Xem kinh 74. 

17Thiện tri thức thôn ?⁄2#II?ï‡ƑÏ. Pli: Kallavä|lamuttagäma. Ngài Đại Mục-kiền-liên ở đây ngay 
sau khi vừa xuất gia. Kinh này được nói vào lúc này. Bảy ngày sau đó, Ngài đắc quả A-la-hán. 

















150 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





1. Những phương pháp diệt trừ thụy miên: 

- Đề mục thiền quán nào gây buồn ngủ thì đừng tu tập. 

- ĐI tụng kinh. 

- Đàm luận Phật pháp. 

- Tư duy, suy niệm về pháp đã học. 

- Dùng hai tay day (xoa) hai lỗ tai. 

- Đi rửa mặt hay đi tắm cho mát. 

- Ra khỏi thất hóng gió mát, ngắm cảnh, ngắm trăng, sao. 

- Ra khỏi thất, đến chỗ đất trồng đi kinh hành, thủ hộ các căn, 
tâm an trụ bên trong, khởi hậu tiên tưởng”, 

- Bỏ con đường đang kinh hành, đến đầu con đường ấy, trải 
ni-sư-đàn, ngôi kiệt già. 

- Nếu làm tất cả các cách trên mà vẫn không hết buồn ngủ thì 
nên đi ngủ một chút, băng cách năm nghiêng hông bên phải, hai 
chân chông lên nhau, nhưng phải khởi tưởng ánh sáng"”, lập chánh 
niệm chánh trí và luôn luôn khởi ý tưởng muôn trôi dậy'”, và đừng 
ham lạc thú giường nệm, đừng ham lạc thú ngủ nghỉ, đừng ham tài 
lợi, đừng đăm trước danh dự. 

Ở đây, chúng ta thấy phương pháp giáo dục cũng như phương 
pháp tu tập của Đức Thê Tôn vô cùng cởi mở và linh hoạt, không gò 
bó, đóng khung và đòi hỏi quá mức ở người tu tập, mà chú trọng đên 
phương tiện, phương cách nào tôi ưu nhât đê người học đạt được 
kêt quả cao nhật. 

2. Những phương pháp dứt trừ trạo cử: 

- Không nên tụ họp với người tại g1a. 





17 Hậu tiền tưởng ?ïïf#Ö, quán tưởng sau lưng như là trước mặt. Päli:pacchãpuresaññï. 

178 Minh tưởng H4 hay quang minh tưởng, lấy các loại ánh sáng để làm đề mục, tập trung tư 
tưởng trên đó. Päli: älokasaññä, đề cập đến sau khi ngắm các ngôi sao không thành công. 

1° Dục khởi tưởng Ÿ⁄/#öZil. Päli: u††hãnasaññã. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 151 





- Ở núi rừng, dưới cây, chỗ an tĩnh không nhàn, núi cao, hang 
đá, văng bặt âm thanh, viên ly, không ác, không người, có thê tùy 
thuận mà tĩnh tọa. 


- Khi đi khất thực hãy nhàm tởm lợi lộc, nhàm tởm sự cúng 
dường, cung kính. 


- Không đi khất thực với tâm ý cao đại. 
- Thuyết pháp đừng vì tranh luận. 


- Thuyết pháp đừng nói to, nói mạnh, như sư tử. Khi thuyết pháp 
hãy hạ ý mà thuyêt pháp, không ráng sức, tiêu diệt sức, dẹp bỏ sức, hãy 
thuyêt pháp băng sự không dùng cường lực, như sư tử!*9, 


Như vậy, nguyên nhân dẫn đến trạo cử là do tập khí ưa tụ họp 
chỗ đông người, nhiều chuyện, tâm ý cống cao và ưa tranh luận... 
Cho nên, việc tham gia giáo hội, giảng dạy, hoằng pháp... sẽ chỉ 
thêm chướng ngại cho những ai chưa diệt trừ được trạo cử! 


Thụy miên và trạo cử là hai trong số năm triền cái (dục, sân, 
thụy miên, trạo cử, nghi) che đậy thiện pháp, chướng ngăn thánh đạo, 
làm cho thiện căn không phát triển, là một chướng ngại lớn rong quá 
trình thiền định. Chừng nào đè nén, điệt trừ được năm triển cái này 
hành giả mới có thê đi vào thiền định. 

Cuối bản kinh, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên hỏi thế nào là một 
Ty-kheo lý tưởng? Đức Thê Tôn đáp: Là Tỳ-kheo không châp thủ bât 
cứ cái gì ở trên đời này. Đây chính là chỗ cứu cánh, cứu cánh bạch 
tịnh, cứu cánh phạm hạnh và cứu cánh phạm hạnh cùng tột. 

ở4. Kinh Vô Thích °' 

Những chiếc gai nhọn đâm vào người tu 


Đức Phật trú Tì-xá-ÌI, ở tại ngôi nhà sàn, bên bờ ao DI hầu. 





189 No.47: hãy như sư tử luận. 
1#! Tương đương Paãli: A. X. 72. Kanthaka. 


152 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Bấy giờ các bậc thượng tôn cũng ở gần ngôi nhà lá của Thế 
Tôn, nhưng rồi những người Lệ-xa thành Tì-xá-li phát đại như ý túc, 
khởi oai đức của bậc vua chúa, lớn tiếng rao truyền rồi ra khỏi thành 
Tì-xá-H, qua đến chỗ Phật cúng dường kính lễ, gây ồn ào, nên các 
thượng tôn trưởng lão lặng lẽ đi chỗ khác, yên tĩnh, độc cư. 

Thể Tôn khen ngợi các Đại đệ tử, rồi Thế Tôn nói bài kinh này. 
Đại ý, cuộc đời của người tu có những gai nhọn như sau: Âm thanh 
là gai nhọn đối với thiền. Phạm giới là gai nhọn đối với trì giới. 
Trang sức thân thể là gai nhọn đối với thủ hộ các căn. Tịnh tướng 
là gai nhọn đối với tu tập bắt tịnh. Sân nhuế là gai nhọn đối với tu 
tập từ tâm. Uống rượu là gai nhọn đối với xa lìa uống rượu. Thấy 
nữ sắc là gai nhọn đối với phạm hạnh. Âm thanh là gai nhọn đối với 
nhập Sơ thiền. Tầm tứ là gai nhọn đối với nhập Nhị thiền. Hỷ là gai 
nhọn đối với nhập Tam thiền. Hơi thở ra, hơi thở vào là gai nhọn đối 
với nhập Tứ thiền. Sắc tưởng là gai nhọn đối với nhập Không xứ. 
Không tưởng là gai nhọn đối với nhập Thức xứ. Thức tưởng là gai 
nhọn đối với nhập Vô sở hữu xứ. Tưởng và thọ là gai nhọn đối với 
nhập Tưởng thọ diệt định. 


Nói tóm, có ba gai nhọn nguy hiểm nhất là gai nhọn tham 
dục, sân hận và sĩ mê. Chỉ có bậc A-la-hán mới không bị những 
gai nhọn chích. 


ở5. Kinh Chân Nhân *° 

VỊ T)-kheo lÿ tưởng 

Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Cấp-cô-độc. 

Đức Phật gọi các Tỳ-kheo lại và dạy về pháp chân nhân và 
pháp không phải chân nhân. 





1⁄2 Tương đương Paãli: M. 113. Sappurisa sutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 183 





- Phi chân nhân là quý mình khinh người. Một người xuất gia 
mà tự hãnh về dòng dõi hào quý, đoan chính xinh đẹp, hùng biện, 
luận giỏi, quen thân với bậc trưởng lão, vua quan chính quyền, nỗi 
tiếng, có phước lớn, được cúng nhiêu, rồi khinh khi người thì đó 
không phải là người xuất gia chân chính. 


- Cho dù tụng kinh, trì Luật, học A-ty-đàm, thuộc làu A-hàm'*®, 
học nhiều kinh sách; hoặc mặc y phấn tảo, nhiếp ba pháp phục, trì 
y bất mạn'*; hoặc thường đi khất thực, cơm chỉ ngang bằng năm 
thăng, chỉ khất thực hạn cuộc nơi bảy nhà, chỉ ăn một bữa, quá 
giữa trưa không uống nước trái cây; hoặc ở chỗ rừng vắng sơn lâm, 
dưới gốc cây, hoặc ở núi cao hay nơi đất trống, hoặc nơi gò mả; hoặc 
chứng quả từ Sơ thiền đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ... mà quý 
mình khinh người thì cũng chắng phải là chân chân. 


- Chân nhân là không quý mình, không khinh người, nỗ lực 
đoạn trừ dâm, nộ, s1, hướng đên sự chứng đặc chân đê. 


Bản kinh ngắn gọn, giản dị nhưng vô cùng sâu sắc, cho thấy 
giá trị giải thoát hay giá trị phạm hạnh không đặt vào hình thức 
tu tập mà đặt vào hiệu quả của công phu đoạn trừ dâm, nộ, s1 hay 
tham ái và chấp thủ, đoạn trừ các kiết sử lậu hoặc, phát triển tâm 
và tuệ giải thoát. 

Kinh Chân Nhân định hướng rõ mục đích của giáo dục Phật 
giáo, đó là giáo dục con người nỗ lực đề tự chiến thắng mình chứ 
không phải nỗ lực để vượt trội hơn người khác. Đây là hướng 
giáo dục rất nhân bản, hòa bình, dập tắt tỉnh thần giáo dục cạnh 
tranh, đấu tranh dẫn đến xung đột, chiến tranh và khổ sầu. 


Bản kinh cũng khẳng định rõ giá trị của người tu sĩ Phật giáo 
là hướng nội, tự tri, quyêt tâm đoạn trừ các nhân tô gây ra khô 


18 Nguyên trong bản: A-hàm-mộ J#ƒ2† 3š, thường chỉ chung kinh tạng. Päli: ägama. 
1# Bất mạn y 4 l3. %. Päli: amäna-civara, y không kiêu mạn, hay amanäpa-civara, y xấu xí? 


154 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





đau, chứ không phải đi vào thị phi, vì danh vọng, lợi dưỡng, hơn 
thua, được mât, tranh quyên lực, chức tước, phâm vỊ... 

86. Kinh Thuyết Xứ '°° 

Nội dung tu học của một T)-kheo trẻ 

Đức Phật đến nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp- 
cô-độc. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan dẫn các Tỳ-kheo niên thiếu đến gặp Đức 
Thê Tôn và hỏi phương pháp dạy dỗ những người xuât g1a trẻ. 

Đức Phật nói nên dạy cho những người xuất gia trẻ những bài 
pháp căn bản, như: 

- Năm thủ uân: sắc thủ uấn, thọ, tưởng, hành và thức thủ uẩn. 

- Sáu nội xứ: nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

- Sáu ngoại XỨ: sắc xứ, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

- Sáu thức thân: nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. 

- Sáu xúc thân: nhãn xúc, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

- Sáu thọ thân: nhãn thọ, nhĩ, tý, thiệt, thân, ý thọ. 

- Sáu tưởng thân: nhãn tưởng, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý tưởng. 

- Sáu tư thân: nhãn tư, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý tư. 

- Sáu ái thân: nhãn ái, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý á1. 

- Sáu giới: địa giới, thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

- Pháp nhân duyên khởi và pháp sanh khởi do nhân duyên khởi: 
“Nêu có cái này thì có cái kia, nêu không có cái này thì không có 
cái kia”. 

- Bốn niệm xứ: quán thân như thân, quán thọ, quán tâm, quán 
pháp như pháp. 





185 Tương đương Pali: M. 148. Chachakka sutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 155 





- Bốn chính đoạn hay bồn chính cần: nỗ lực đoạn trừ pháp ác bất 
thiện đã sanh, nỗ lực ngăn ngừa pháp ác bât thiện chưa sanh, nô lực 
phát khởi thiện pháp chưa sanh, nô lực phát triên thiện pháp đã sanh. 

- Bốn như ý túc: dục định, tinh tấn định, niệm định, tư 
duy định. 

- Bốn thiển: từ Sơ thiền đến Tứ thiên. 

- Bốn Thánh đế: Khổ thánh đé, Tập, Diệt và Đạo thánh đề. 

- Bốn tưởng: Tỳ-kheo có tiểu tưởng, có đại tưởng, có vô lượng 
tưởng, có vô sở hữu tưởng. 

- Bốn tâm vô lượng: từ, bi, hỷ, xả. 

- Bốn vô sắc: Tỳ-kheo đoạn trừ tất cả sắc tưởng, cho đến chứng 
đặc phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu an trụ. 

- Bốn thánh chủng: hài lòng, tri túc về y phục, cơm nước, tọa 
cụ, thuôc men. 

- Bốn quả Sa-môn: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, tối 
thượng A-la-hán quả. 

- Năm thành thục giải thoát tưởng: tưởng về vô thường, tưởng 
vì vô thường cho nên khô, tưởng khô cho nên vô ngã, tưởng bât tịnh 
ô lộ, tưởng hệt thảy thê gian không có gì đáng ái lạc. 

- Năm giải thoát xứ: 

- Năm căn: tín, tinh tấn, niệm, định và tuệ căn. 

- Năm lực: tín, tinh tắn, niệm, định, tuệ lực. 

- Năm xuất yếu g1ới'%: thoát ly tham dục, sân nhuế, hại, sắc và 
hữu thân”, 





186 Năm xuất yếu hay xuất yếu giới !1¡#Z*, Päli: pañca nissäraniyä dhãtuyo, năm giới hạn cần 
phải thoát ly; xem D. 33 Sangiti. Cf. Tập dị 14 (No 1536, tr. 427b21). 

1# Nguyên Hán: kỷ thân L1.: tự thân của mình. Đây nói về hữu thân (kiến), hay tát-ca-da (tà- 
kiến). Tập dị ibid.: hữu thân 4 1. Pali: sakãya. 


156 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





- Bảy tài sản: tín, giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ tài. 

- Bảy lực: tín, tỉnh tắn, tàm, quý, niệm, định, tuệ lực. 

- Bảy giác chỉ: niệm, trạch pháp, tỉnh tấn, hỷ, khinh an, định, 
xả giác ch1. 

- Thánh đạo tám chỉ: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tính tân, chánh niệm, chánh định. 

Trên đây là những giáo lý căn bản và đầy đủ nhất được Thế 
Tôn trình bày một cách tông quát, cô đọng nhưng cũng đây đủ vê 
văn và nghĩa. 


Cuối bản kinh, Tôn giả A-nan hỏi thêm về đảnh pháp và đảnh 
pháp thối. Thế Tôn chỉ dạy, đối với các pháp được liệt kê trên, nêu 
khéo quán sát, phân biệt về vô thường, khổ, không, phi ngã, dẫn 
đến phát sanh nhẫn, phát sanh lạc, phát sanh dục, tức mong cầu 
nghe, mong cầu niệm, mong cầu quán, thì gọi là đảnh pháp. Ngược 
lại, đối với các pháp được liệt kê trên mà suy thoái, không tu thủ hộ, 
không tu tập tinh tắn, thì gọi là đảnh pháp thối. 


ï) Phẩm Uế 


Gồm 10 kinh, phân biệt pháp ué và vô uế, thiện và bất thiện, 
khuyên Tỳ-kheo nên câu pháp, chớ nên câu tài thực. 


87. Kinh Uễ Phẩm '* 

Người hạ liệt và người lối thắng 

Đức Phật đến Bà-kì-sấu, ở trong núi Ngạc rừng Bố, vườn 
Lộc dã. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với các Tỳ-kheo, trong thế 
gian có bôn hạng người: 





188 Tương đương Pãli: M. 5. Anangana sutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 157 





a) Người có câu uê mà không tự biệt mình có câu uê. 


b) Người không có cấu uế mà cũng không tự biết mình không 
có câu uê. 


c) Người có câu uê mà tự biệt mình có câu uê. 
đ) Người không có câu uê cũng tự biệt mình không có câu uê. 


Hai hạng người đầu là hạng người hạ liệt trong các hạng 
người. Hai hạng người sau là hạng người tôi thăng trong các 
hạng người. 


Do nhân øì, duyên gì mà hai hạng người đều có cấu uế làm bẩn 
tâm, mà một người được nói là tối hạ tiện và một người được col là 
tối thăng? Và do nhân øì, duyên gì mà hai hạng người không có cấu 
uế, không làm bắn tâm, nhưng một người được nói là tối hạ tiện và 
một người được coi là tối thắng? 


- Một người bên trong thật có cấu uê mà không tự biết, thì 
người ấy không muốn đoạn trừ cấu uế, không cầu phương tiện, 
không tinh cần học, tương lai sẽ sanh vào chỗ bất thiện. Nên người 
này là hạ liệt. 


- Nếu một người biết như thật rằng trong ta có cấu uế, thì người 
ấy muốn đoạn trừ cấu uề đó, cầu phương tiện và tinh cần học, tương 
lai sẽ sanh vào chỗ thiện. Nên người này dù có cấu uế mà vẫn được 
coi là tối thăng. 

- Một người không biết như thật rằng trong ta không có cấu 
uế, thì người ấy không giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe. 
Do không giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe, nó bị dục 
tâm ràng buộc, tương lại sẽ sanh chỗ bắt thiện. Do đó, người này dù 
không có cầu uễ mà vẫn coi là hạ liệt. 


- Nếu một người biết như thật rằng trong ta không có cấu uế, 
thì người ây giữ gìn được những pháp mắt thây tai nghe. Do vì 
giữ gìn được những pháp mặt thây tai nghe nên người ây không 


158 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





bị dục tâm ràng buộc, tương lai sẽ sanh vào chỗ thiện. Đây là 
hạng người tôi thăng. 


Tâm cấu uế là tâm có tham trước, sân hận, si mê, bao gồm 
các ác, bất thiện pháp, phẫn nộ, bất mãn, che giấu tội lỗi, tham 
danh, ưa hơn người, ưa lợi dưỡng, mong được tôn kính cúng dường, 
gian ngụy, xảo trá, khi cuống, trạo cử, kiêu mạn, đao động, lắm lời, 
tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ ăn uống, không chú 
tâm cảnh giác, không tha thiết hạnh Sa-môn, không nhiệt thành tôn 
trọng pháp, ưa sông sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc, chối 
bỏ trọng trách sống viễn ly, giải đãi không tinh tắn, lãng quên không 
chú niệm, tán loại, liệt tuệ, đần độn... 

Đây là những tâm cấu uễ mà Tôn giả Xá-lợi-phất liệt kê. Một 
người hảo tâm xuất gia thì bằng mọi cách tây sạch các tâm cấu uê. 


88. Kinh Cầu Pháp "° 
Hãy là người thừa tự Pháp, đừng thừa tự tài vật 


Đức Phật trú tại nước Câu-tát-la cùng đại chúng Tỳ-kheo, qua 
đến phía Bắc làng Ngũ sa-la'"°, trong rừng Thi-nhiếp-hòa. 


Đức Phật khuyên các Tỳ-kheo hãy nên cầu Pháp, thừa tự Pháp, 
mà không nên tìm câu tài thực (tức đừng bao giờ tìm cầu cơm áo, 
sàng tọa, chỗ ở, mà hiểu rộng ra trong hoàn cảnh sống hiện nay là 
cả chùa chin, tài sản...). 


Thế Tôn thương tưởng các đệ tử, muốn các đệ tử nên hành cầu 
Pháp, chứ không hành cầu âm thực. Những ai hành cầu Pháp thì 
người Ấy. đã tự tốt đẹp mà Thế Tôn cũng được danh dự. Còn những 
ai hành cầu âm thực, không hành cầu Pháp, không những người ây tự 
xấu xa, mà Thế Tôn cũng không được danh dự gì. 





1# Tương đương Pali: M. 3. Dhammadäyäda-sutta. 
19 Ngũ Sa-la †T¡3⁄2#. Pali: Pañcasala. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 159 





Đức Thế Tôn còn dạy, nêu bậc Tôn sư có pháp luật và thích 
sống viễn ly mà các đệ tử thượng, trung, hạ không thích đời sống 
viễn ly, thì pháp luật đó không ích gì cho mọi người. Nhưng nếu 
bậc Tôn sư có pháp luật và thích sống viễn ly mà các đệ tử thượng, 
trung, hạ cũng thích đời sống viễn ly, thì pháp luật đó có ích cho 
mọi người, mang lại an lạc cho mọi người, là vì thương xót thế 
gian, mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ồn khoái lạc 
cho loài trời và loài người. 

Sau đó, Tôn giả Xá-lợi-phất giải thích bài pháp thoại của Đức 
Thế Tôn, nêu lên 3 pháp đáng chê và 3 pháp đáng khen; lại nói Trung 
đạo đoạn dục tham... làm cho tâm được an trú cho đến Niết-bàn. 


ở9. Kinh T)ỳ-kheo thính '°' 
SOI gương 


Đúc Phật trú tại tại thành Vương-xá, trong rừng Trúc, vườn 
Ca-lan-đa an cư mùa mưa cùng với đại chúng Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, Tôn giả Mục-kiền-liên giáo giới cho các Tỳ-kheo, 
giảng dạy về sự đặc thât khác nhau của người nói lời ngang ngược 
và người nói lời hiên lành. 

Theo pháp, đến kỳ tự tứ, Tỳ-kheo phải thỉnh cầu Tỳ-kheo khác 
chỉ lôi cho mình. Nhưng có Tỳ-kheo không được các đông phạm 
hạnh nói tới, không chỉ giáo, không khiên trách, trái lại làm khó 
người ây, bởi vì Tỳ-kheo này hay nói lời cộc căn, mang bản tánh nói 
cộc, khiên các đông phạm hạnh không ưa thích. 

Người có bản tính nói cộc là người có ác dục và niệm tưởng 
dục'®, có nhiêm và hành nhiêm'3, cô ý phú tàng, lường gạt dôi 





1! Tương đương Päli: M. 15. Anumäna sutta. Bản Päli ghi nhận Thế Tôn ở tại vườn Nai. 

1% Ác dục niệm dục 3š##⁄#X⁄%. Pãli: päpiccho hoti päpikãnam icchãnam vasarmgato, là người 
có ác dục, bị chỉ phối bởi ác dục. 

193 Nhiễm hành nhiễm 3*ƒ7 3#; có lẽ Pali: attukkamsako paravambhi, khen mình che người. 


160 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





trá, xan tham, tật đố, vô tàm, vô quý, sân tệ ác ý'*, nói lời phần 
nộ, cử tội Tỳ-kheo cử tội mình'*, khinh mạn Tyỳ-kheo cử tội 
mình'*, phanh phui Tỳ-kheo cử tội mình”, nói lảng ngoài đề để 
tránh né, che giấu và hờn giận, thù ghét phừng phực, bằng hữu 
ác, đồng bọn ác, vong ân, không biết ân. Đó là những tánh khí 
của người có bản tánh nói cộc. 

Do đó, Tỳ-kheo phải luôn tự suy xét về mình, rằng nếu ai có ác 
dục, niệm dục thì mình không ưa thích người đó, cho nên nếu mình 
có ác dục, niệm dục thì người ta cũng chăng ưa thích mình. Suy xét 
như vậy để không hành ác dục, không niệm dục. Đồng thời cũng 
phải thường xuyên suy xét mình có ác dục, niệm dục hay không có ác 
dục, niệm dục? Nếu có, phải! tìm cách đoạn trừ dục. 


Một khi không hành ác dục, không niệm dục, không có những 
tính khí xấu nói trên, thì Tỳ-kheo được các đồng phạm hạnh thương 
mến, mình cũng cảm thấy rất an lạc, hoan hỷ, như soi gương không 
thấy khuôn mặt của mình có bụi bẩn. 


90. Kinh Tri Pháp '* 
Giảng sư chưa chắc đã là người biết Pháp 
Đúc Phật trú tại Câu-xá-di, trong vườn Cù-sư-la. 


Bấy giờ, Tôn giả Chu-na'” phân biệt cho các thầy Tỳ-kheo biết 
thế nào là người biết Pháp, thế nào là người không biết Pháp. 





19% Sân tệ ác ý HÍ. l£ #5 75; có lẽ Pali: kodhahetu upanahi, do nóng giận mà ôm lòng cừu hận. 
195 Ha Tỳ-kheo ha mƒ Lí Fr.än[. Päli: codito codakena codakm pafipphareti, 
bị nêu tội kích ngược lại người nêu tội. 
19% Ha Tỳ-kheo khinh mạn ññƒ Lí, E- ff#Jl¿, động từ nghịch đảo = khinh mạn ha Tỳ kheo. 
Päli: codakam apasädeti, khinh dễ người nêu tội. 
1% Hán: ha Tỳ kheo phát lộ ïƒ Hi Er. 7#; động từ nghịch đào = phát lộ ha Tỳ kheo. 
PI.: codakassa paccäropeti: phản vần ngưởi cử tội. 
1⁄8 Tương đương Päli: A. X. 24. Cunda. 
19% Chu-na Jä|7lš. Pãli: Maha-Cunda. Xem kinh số 196. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 161 





Theo đó, người biết Pháp không phải là người tuyên bố “Tôi biết 
các Pháp, những Pháp được biết ấy không có tham lam”, mà là người 
trong tâm thực sự không có tham lam, tranh tụng, nhuề hận, sân triển, 
phú kết, bỏn sẻn, ganh tị, lừa dối, đua nịnh, vô tàm, vô quý, ác dục, ác 
kiến; trong tâm người ấy ác dục, ác kiến không sanh và tồn tại. 


91. Kinh Chu-na vẫn kiến ?°9 
Làm sao ly tứ tướng? 


Cũng tại trú xứ trên, Tôn giả Chu-na hỏi Đức Thế Tôn làm thế 
nào đê các kiên châp được tiêu diệt, được xả ly và khiên cho các tà 
kiên khác không tiêp diễn, không bị châp thủ? 


Các kiến chấp đã phát sanh trong cuộc đời gồm các chủ trương 
có thần ngã, có chúng sanh, có nhân, có thọ, có mạng, có thế gian. 

Đức Thế Tôn trả lời, nếu muốn diệt trừ các kiến chấp ấy phải học 
pháp tiệm tồn, thực hành sự tiệm tôn và hiện pháp lạc trú. Công phu 
tiệm tôn bao gồm các việc: 


- Ly dục, ly bất thiện pháp, cho đến chứng đắc Tứ thiền, chứng 
đặc bôn vô sắc giới định. 

- Từ bỏ các tâm cấu uê dục, sân, sát hại, từ bỏ mười nghiệp bất 
thiện, năm triên cái, các tâm sở bât thiện như vô tàm, vô quý, bât tín, 
giải đãi, vô niệm, vô định, không đa văn. 

- Phát tâm nghĩ muốn cầu học và thực hành thiện pháp. 

Đức Thế Tôn nói không có gì là tuyệt đối và có định giữa cuộc 
đời, pháp nào cũng có cách đê đôi trị. Cho nên, biệt rõ các kiên 
châp, tà kiên giữa cuộc đời phát sanh và tôn tại từ ác dục, bât thiện 
pháp thì đã có phi ác dục và thiện pháp đôi lại. Nêu ác dục và bât 
thiện pháp dân chúng sanh đên chô bât thiện thì phi ác dục và thiện 
pháp dân chúng sanh đên Niêt-bàn. 





299 Tương đương Päli: M. 8. Sallekha sutta. 


162 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Bản kinh nêu lên vấn đề lớn của nhân loại, đó là các sở kiến 
về ngã luận và thế giới luận, những sở kiến dẫn đến khổ đau, tranh 
chấp, hận thù, chiến tranh, nhưng lại được Đức Thế Tôn giải quyết 
một cách rất đơn giản và rất tự tin, rất lạc quan, đó là: Người ác dục 
thì do phi ác dục mà nhập Niết-bàn. 


92. Kinh Thanh Tịnh Bạch Liên Hoa Dụ °°' 

Gần bùn mà chẳng hồi tanh mùi bùn 

Đức Thế Tôn, sanh ra và lớn lên trong cuộc đời, gần đời mà 
chăng hôi tạnh mùi đời. 

Giống như hoa sen xanh, hồng, đỏ, trắng sanh từ trong nước, 
lớn lên trong nước, vượt lên khỏi mặt nước, không bị dính nước. 
Cũng như thê, Như Lai sanh từ trong thê gian, lớn lên trong thê gian, 
tu hành vượt trên thê gian, không đăm trước pháp thê gian. Vì Như Lai, 
Vô sở trước, Đăng chánh giác, vượt khỏi tât cả thê gian. 


Bấy giờ, Thế Tôn dạy cho các Tỳ-kheo tu tập, sửa đôi ba nghiệp 
thân, khâu, ý. Đức Thê Tôn nói: “Hoặc có pháp do nơi thân mà diệt 
trừ, không do nơi miệng mà diệt trừ. Hoặc có pháp do nơi miệng mà 
diệt trừ, không do nơi thân mà diệt trừ. Hoặc có pháp không do nơi 
thân và miệng diệt trừ nhưng do tuệ kiên đê diệt trừ”. 

- Nếu thân hành bắt thiện thì phải sửa đồi hành vi nơi thân, chứ 
không thê sửa đôi nơi miệng mà thân hêt hành bât thiện, tức người 
ta không thê sửa đôi thân hành băng lời nói! 

- Nếu khâu hành bất thiện thì phải sửa đổi lời nói, khâu hành thiện, 
chứ không phải sửa đôi thân hành mà lời nói trở nên thiện hành. 

- Nếu tâm tham lam, tranh tụng, nhué, hận, sân triền, phú kết, bỏn 
sẻn, tật đô, lừa gạt, dua siêm, vô tàm, vô quý, ác dục, ác kiên... thì phải 
do tuệ kiên mới diệt trừ, mà không thê diệt trừ băng thân hay miệng. 





2%! Chưa tìm thấy Päli tương đương. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 163 





Thế Tôn quán sát tâm người, biết người nào không tu thân, tu 
giới, tu tâm, tu tuệ; người nào tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ. Nêu có 
thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ thì chăc chăn diệt trừ được tham lam và 
các ác pháp bât thiện. 

93. Kinh Thủy Tịnh Phạm Chí ?° 

1u là gột rửa nội tâm 

Đức Phật đến Uất-tì-la, bên bờ sông Ni-liên-nhiên, ngồi dưới 
gôc cây A-đa-hòa-la Ni-câu-loại vào lúc mới thành đạo. 

Bấy giờ, Đức Phật giới thiệu hai giai đoạn công phu giải thoát: 

- Đoạn trừ cấu uế của tâm. Ở đây, Thế Tôn liệt kê có 21 thứ cấu 
uê làm bân tâm, chắc chăn dân đên ác xứ, sanh vào địa ngục. Đó là 
tà kiên, phi pháp dục, ác tham, tà pháp, tham, nhuê, thụy miên, trạo 
cử hôi quá, nghi hoặc, sân triên, phú tàng, xan tham, tật đô, khi trả, 
dua siêm, vô tàm, vô quý, mạn, đại mạn, ngạo mạn, phóng dật. 


Vị như cái áo bị bân, rât khó có thê giặt sạch và nhuộm thành 
màu như ý. Cũng vậy, nêu có hai mươi môt thứ câu uê làm bân tâm 
thì chăc chăn đi đên ác xứ, sanh vào địa ngục. 


Cho nên, phải đoạn trừ cấu. Nếu 21 thứ cấu uế không làm bản 
tâm thì chắc chăn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Ví như cái áo trắng 
sạch, rất dễ dàng làm cho sạch hơn và nhuộm thành màu như ý. 

- Khi tâm đã sạch cấu ué, vị ấy tu tập bốn tâm vô lượng, từ bi hỷ 
xả; rải bốn tâm này biến khắp mười phương, không kết, không oán, 
không giận, không tranh, rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến 
mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. 


Đức Thế Tôn dạy, đây là phương pháp gột rửa nội tâm chứ không 
phải gột rửa ngoại thân. Câu nói này vô cùng sâu sắc, chỉ rõ phương pháp 
tu tập của ngoại đạo bằng cách tắm mình trong các dòng sông được quan 
niệm là linh thiêng với hy vọng gột rửa tội lỗi là điều hết sức phi lý. 





?°2 Tương đương Pali: M. 7. Vatthũpama sutta 


164 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Cuối buổi pháp thoại, Bà-la-môn Thủy Tịnh quy Tam bảo. 
94. Kinh Hắc Tỳ-kheo ?° 
Ua tranh cãi thì ai cũng chán 


Đức Phật trú tại tại nước Xá-vệ, trong Đông viên, giảng đường 
Lộc mẫu. 


khi ẫy, Hắc Tỳ-kheo, con bà Lộc Mẫu, thường ưa tranh cãi, đi 
đến chỗ Phật. Nhân đó, Đức Phật dạy: 


- Những người ưa tranh cãi, ác dục, phạm giới, vượt gIới, sứt 
mẻ giới, làm rách giới, cấu uế giới, sân triền, phú kết, bỏn sẻn, tật 
đó, dua siêm, dối trá, vô tàm, vô quý, không tiếp đãi các vị đồng 
phạm hạnh, không quán các pháp, không tĩnh tọa... thì những người 
đó không có ái lạc, không có ái hỷ, không thể có ái niệm, không 
khiến cho có kính trọng, không khiến tu tập, không khiến nhiếp trì, 
không khiến xứng đáng là Sa-môn, không thể khiến được nhất ý, 
không khiến chứng đắc Niết-bàn. 


Những người này dù có mong muốn các đồng phạm hạnh cung 
kính, cũng dường, đảnh lễ thì cũng chăng được các đồng phạm hạnh 
cung kính, cúng dường, đảnh lễ. 


- Ngược lại, những người không ưa tranh cãi, cho đến không 
có các tâm cấu uê kề trên, thì những người ấy có khả lạc, khả ái, khả 
hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu 
tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là Sa-môn, có thể 
khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 

Những người này dù không mong cầu các đồng phạm hạnh 
cung kính, cúng dường, đảnh lễ, thì các đồng phạm hạnh cũng vẫn 
cúng dường, cung kính, lễ sự những người ấy. 





?°3 Tương đương Paäli: A. X. 87. Adhikarana. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 165 





95. Kinh Trụ Pháp ?° 

Giữ vững đường tu 

Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Cấp-cô-độc. 


Bấy giờ, Thế Tôn dạy cho các thầy Tỳ-kheo về ba trường 
hợp đối với thiện pháp. Đó là, hoặc thối thất, hoặc đình trụ, hoặc 
tăng tiến. 

Thiện pháp ở đây được kế đến là đốc tín, cắm giới, bác văn, 
bố thí, trí tuệ, biện tài, Thánh giáo và sở đắc. Đối với thiện pháp 
này, hành giả không duy trì, không tăng tiến mà ngày càng lui sụt 
thì trường hợp này gọi là thối thất; duy trì được gọi là đình trụ; và 
ngày càng tiễn bộ, không lui sụt, không đứng lại một chỗ thì gọi là 
tăng tiến. 

Tiếp theo, Thế Tôn dạy, 1 -kheo sẽ được nhiều lợi ích nếu 
thường xuyên quán chiếu để biết mình có hay không có các pháp 
bất thiện tham lam, sân nhuế tâm, thùy miên triền, trạo cử và cống 
cao, nghi hoặc, thân tránh, cầu uế tâm, bắt tín, giải đãi, vô niệm, vô 
định, ác tuệ. Nếu có, Tỳ-kheo phải gấp rút tìm phương tiện học, hết 
sức tỉnh cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn... đề diệt trừ, gấp rút như 
người bị lửa cháy đầu, cháy áo. Nếu không có, thì phải nỗ lực tìm 
phương tiện học... để không bị thối lui. 

96. Kinh Vô 25 

Bản kinh này do Tôn giả Xá-lợi-phất giảng dạy cho các Tỳ- 
kheo. Nội dung tương tự kinh số 95, phân biệt hai trường hợp suy 
thoái tịnh pháp và tăng trưởng tịnh pháp. Tịnh pháp ở đây là những 
pháp đã được nghe Thế Tôn dạy. 





?°2Tương đương Pali: A. X. 17, 18 Nãtha. 
?0 Chưa tìm thấy Päli tương đương. 


166 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





j Phẩm Nhân 

Gồm 10 kinh, chủ yếu giải thích ý nghĩa 12 nhân duyên. 
97. Kinh Đại Nhân °°9 

Không phải dễ hiệu giáo lý Duyên khởi 


Đức Phật trú tại Câu-lâu-sâu, ở Kiêm-ma-săt-đàm, một đô âp 
của Câu-lâu. 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan một mình tĩnh tọa tại một nơi văng vẻ, 
tâm quán sát pháp duyên khởi và nhận thấy không có gì sâu sắc. Rồi 
vào lúc xế chiều, Tôn giả A-nan rời nơi tĩnh tọa qua đến chỗ Thế 
Tôn và trình bày ý nghĩ của mình. 


Thế Tôn bảo ngài A-nan chớ nên khinh suất mà cho rằng pháp 
duyên khởi rất nông cạn, không có gì sâu sắc. Bởi “đối với duyên 
khởi này, vì không biết như thật, thấy như thật, không giác ngộ, 
không thấu triệt, nên khiến chúng sanh ấy dính móc nhau như khung 
cửi rối ren, như đám uân-mạn?” mọc chằng chịt, tấp nập huyện náo, 
đi từ đời này đến đời kia, từ đời kia đến đời này, qua rồi lại, lại rồi 
qua, không thê ra khỏi vòng sanh tử”. 

Rồi Thế Tôn giải thích mười hai chỉ phần nhân duyên theo 
từng mối quan hệ. Kinh có thể chia thành bốn phần: 

a) Duyên khởi năm chỉ: Mỗi quan hệ này lấy ái làm gốc, từ ái 
mà duyên thủ, hữu, sanh, già chết, và buồn lo, khóc lóc, khổ đau, áo 
não. Ái được xem như là đầu mối của toàn bộ khối khổ đau to lớn 
này (thuần đại khổ ấm). Đây cũng là mối quan hệ duyên khởi dẫn 
đến tranh chấp và bất an của xã hội, dẫn đến khổ quả trong hiện tại. 
Lấy ái làm sốc, phát sanh 9 chi: ái — thủ, tầm cầu, lợi đắc, phân 





29 Tương đương Päli: D. 15. Mahä-nidãna suttanta 
2 Uẩn-mạn thảo đj{ ¿#_ “f; không rõ, Pãli: muñjapabbaja, cỏ muñja (một loại sậy, tên khoa học 
Saccharum munja) và cỏ pabbaja, chỉ chung lau sậy. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 167 





phối, nhiễm dục, đắm trước, keo kiệt, tư hữu, canh giữ. Duyên canh 
giữ nên có dao gậy, đấu tranh, dua siểm, lừa gạt, nói láo, nói hai 
lưỡi, khởi lên vô lượng pháp ác bất thiện. Như vậy là trọn đủ toàn 
khối khổ đau to lớn. 


b) Duyên khởi mười chỉ: Đây là mỗi quan hệ dẫn đến tái sanh, tập 
trung trên hai quan hệ thức và danh sắc. Duyên thức mà có danh sắc, 
trong giới hạn đó mà có tăng ngữ, do tăng ngữ có truyền thuyết, do 
truyền thuyết mà có thể thi thiết là có, nghĩa là danh sắc cùng với thức 
hỗ tương làm duyên cho nhau mà có sự phát sanh các tưởng, hay khái 
niệm, từ đó dẫn đến hình thành nhận thức, là cơ sở của kiến chấp. 


c) Quan hệ các chỉ duyên khởi tạo thành một chỉnh thể gọi là 
sanh mạng. Sanh mạng này được quan niệm là tự ngã. Có hai y cứ 
làm phát sanh ý niệm hay kiến chấp về ngã: thọ và sắc. Đức Thế 
Tôn phân tích cho thấy các cảm thọ và sắc đều là pháp vô thường, 
khổ, hoại diệt. Cho nên, y cứ trên thọ và sắc mà quan niệm và chấp 
ngã là vô cùng sai lầm. 


d) Ngã tốn tại theo giới địa. Trong phạm vi bị chỉ phối bởi khổ 
lạc, có bảy trú xứ của thức. Ngoài bảy trú xứ này, có hai xứ tức hai 
trạng thái tồn tại của thức mà các tôn giáo xem là cõi vĩnh hằng: vô 
tưởng xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tất cả đều thuộc về thế 
gian, trong vòng luân chuyền giới địa của thế gian. Trên tất cả là con 
đường dẫn xuất thế gian, có tám cấp bậc giải thoát của thức mà cuối 
cùng là tưởng thọ diệt tận định. 


Bản kinh hé mở nhiều khía cạnh triết học, tôn giáo và cả tâm lý 
học nữa, rât cân thiệt và bô ích cho những ai muôn khám phá! (Xem 
lại kinh Đại Duyên Phương Tiện, sô 13, Trường A-hàm). 


98. Kinh Niệm Xứ ?" 
Phương pháp hành thiển Tứ niệm xứ 





?° Tương đương Pãli: M. 10. Satipatthäna sutta 


168 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Đúc Phật trú tại Câu-lâu-sâu, ở Kiêm-ma-săt-đàm, một đô âp 
của Câu-lâu. 


Bấy giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo về phương pháp hành trì 
Bốn niệm xứ. 

- Bốn niệm xứ là con đường tịnh hóa chúng sanh, vượt qua lo sợ, 
diệt trừ khổ não, chấm dứt kêu khóc, chứng đắc Chánh pháp. 


- Các Đức Như Lai, Vô sở trước, Đăng chánh giác ở quá khứ, 
hiện tại và tương lai đều đoạn trừ năm triển cái, tâm ô uế, tuệ yếu 
kém, lập tâm chính trụ nơi Bốn niệm xứ, tu Bảy giác chỉ mà chứng 
quả giác ngộ. 

a) Niệm xứ quản thân như thân: Bao gồm 14 bài tập là: niệm 
hơi thở; quán bốn uy nghỉ hay thân hành; chánh niệm tỉnh giác trong 
mọi hoàn cảnh; quán bất tịnh; quán bốn đại (các yếu tố tạo nên thân 
thể); và chín pháp quán tử thi ở nghĩa địa, từ khi chết cho đến khi 
phân hủy hoàn toàn. 


b) Niệm xứ quán thọ như thọ: Thọ là các cảm giác dễ chịu, khó 
chịu, trung tính vê thân, tâm. Thường xuyên tỉnh giác đê nhận biệt 
mình đang có loại cảm thọ nào nơi thân và nơi tâm. 


c) Niệm xứ quán tâm như tâm: Tuệ trì tâm có hay không có 
tham, sân, sĩ, tán loạn, quảng đại; tâm thâu nhiếp hay tán loạn; tâm 
hữu hạn hay vô thượng; có định không định, có giải thoát không 
giải thoát. 

d) Niệm xứ quản pháp như pháp: Quán sáu xứ bên trong (khi 
lục căn duyên lục trần, sanh ra lục thức, phải quán sát thức có kết 
hay không, nội kết sanh biết sanh, đã được đoạn trừ biết đã đoạn 
trừ); quán Năm triền cái, Bảy giác chỉ. 

Đức Phật khuyến tấn: “Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào luôn 
luôn trong từng khoảnh khắc lập tâm chính trú nơi Bốn niệm xứ 
thì nếu buổi sáng thực hành như vậy, nhất định buổi tối liền được 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 169 





thăng tấn. Nếu buổi tối thực hành như vậy, nhất định sáng hôm sau 
sẽ được thăng tân”. 


99. Kinh Khổ Uẩn ?® 
Sự khác nhau giữa Phật giáo và ngoại đạo 


Đúc Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Câp-cô-độc. 


Bấy giờ, có một số đông những người ngoại đạo tìm đến chỗ 
các Tỳ-kheo thảo luận. Họ nói răng, có gì khác nhau giữa thuyết của 
Phật với thuyết của họ về ba vấn đề dục, sắc pháp và cảm thọ, vì 
họ cũng như Phật, hiêu biệt hoàn toàn vê ba pháp ây. Các T-kheo 
không trả lời được chât vân, nên đã đem vân đề này trình bày lại với 
Phật. Phật giảng về sự liễu tri ba pháp â ấy trong giáo lý Ngài, ấy là cần 
phải liễu tri ba điều: vị ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly khỏi chúng. Với 
ba điều này, ngoài Đức Thể Tôn, không có bất cứ một ai trên đời, từ 
chư Thiên cho đên Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, loài người, không 
có bât cứ ai có thê biệt được nghĩa ây đê tuyên bô lên. 

a) Đối với dục: 

- VỊ ngọt của dục là năm pháp tăng trưởng dục: các sắc, thanh, 
hương, vị, xúc khả ái do năm giác quan tiếp nhận, khiến phát sanh 
lạc và hỷ. 

- Sự nguy hiểm hay tai họa của dục: VỊ ngọt của dục chỉ tột 
cùng đên đó chứ không thê hơn nữa, nhưng tai họa của nó thì 
rât nhiêu. 

+ Vì theo đuổi năm thứ ấy mà phải vất vả làm lụng đủ thứ 
nghê nghiệp. 

+ Sự đau khổ thất vọng ê chề nếu sau bao nhiêu nỗ lực theo 
đuôi mà vân không có được điêu mình muôn. 





299 Tương đương Päli: M. 13. Mahã-Dukkhakkandha sutta 


170 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





+ Sự mất công gìn giữ, lo sợ mất mát khi đã có được. 


+ Nỗi đau khổ ghê gớm khi tài sản đã có bị mắt trộm, bị tịch 
thu, bị trôi, bị cháy, bị con hư phá tán. 


+ Vì các dục, mà chiên tranh xảy ra khắp nơi giữa người với 
người; ngay cả trong gia đình, vợ chông con cái cũng tranh châp 
nhau, đưa đên tử vong hoặc đau khô gân chết. 


+ Do dục mà con người trở nên hung bạo táng tận lương tâm, đánh 
nhau chết bỏ. 


+ Do dục mà có cướp bóc giết hại, và có những hình phạt ghê 
gớm dành cho tội nhân. 


+ Do dục mà con người làm các ác hành về thân, ngữ, ý, chêt 
đọa vào các cõi dữ. Đây là những nguy hiêm của dục. 


- Sự xuất ly của dục: là điều phục lòng tham đối với sắc thanh 
hương vị xúc, cho đên đoạn tận tham dục, là đoạn trừ dục, xả ly dục, 
diệt tận dục, vượt qua khỏi dục mà thoát ly. 

b) Đối với sắc: Ở đây, Thế Tôn lấy nữ sắc làm ví dụ: 

- Vị ngọt của sắc là vẻ đẹp nơi thiếu nữ, gợi lên cảm giác hý lạc 
nơi người nhìn. 

- Nguy hiểm là vẻ già xấu, đầu bạc, răng rụng, lưng còng, gồi 
rũ, bệnh hoạn nằm một chỗ. Nguy hiểm nữa là vẻ ghê tởm của xác 
chết khi bị quăng bỏ nơi nghĩa địa, cho đến khi chỉ còn là những đốt 
xương rời rạc, tan thành tro bụi. 

- Sự xuất ly khỏi sắc là điều phục dục tham đối với sắc, cho đến 
đoạn trừ tham dục. 

c- Đối với cảm thọ: 

Phật đưa ra hý lạc thiền định, đề hiển thị ngay cả lạc thọ vô hại 
ây cũng còn có nguy hiêm, huông hô các lạc thọ khác. VỊ ngọt là hỷ 
lạc do ly dục ở Sơ thiên, hỷ lạc do định ở Nhị thiên, lạc ở Tam thiên, 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 171 





xả niệm thanh tịnh ở Tứ thiền. Đấy là vị ngọt tối thượng của cảm 
thọ, vì nó vô hại. Nguy hiểm của cảm thọ này là nó cũng vô thường, 
biến hoại, nên là khổ. Sự xuất ly các cảm thọ là điều phục dục tham 
đối với các cảm thọ, đoạn trừ dục tham. 


Đối với những ai không biết đúng như thật vị ngọt, tai họa, 
xuât ly của dục, săc và thọ thì không bao giờ có thê tự mình đoạn 
trừ dục, sắc và thọ, huông nữa là đoạn trừ cho kẻ khác. 


Ở trên đời này, duy nhất chỉ có Thế Tôn và những Thánh đệ tử 
mới biêt được một cách thâu đáo về dục, sắc và thọ. 


100. Kinh Khổ Uẩn 2 ?'° 
Làm sao hết tham sân sỉ? 
Đức Phật đến Thích-ki-sâu, trú tại Ca-duy-la-vệ, vườn Ni-câu-loại. 


Bấy giờ, Thích Ma-ha-nam?'' hỏi Phật, vì nguyên nhân gì thỉnh 
thoảng ông vẫn bị tham sân si xâm chiếm mặc dù đã biết đấy là cầu 
uế của tâm, và hỏi có pháp nào trong ông chưa đoạn khiến ông vẫn 
bị tham sân sỉ chỉ phối. Phật dạy, pháp ấy chính là dục. Vì ông chưa 
đoạn dục, để cho dục lẻo lái ô ông nên ông vẫn sống trong gia đình, 
thụ hưởng các dục. Phật cho biết dục vui ít, khổ não nhiều, nguy 
hiểm lại còn nhiều hơn. Về dục, nên biết rõ vị ngọt, nguy hiểm và 
sự xuất ly. Điều này được trình bày như kinh số 99 trên. 


Tiếp theo, Phật kế cho Ma-ha-nam nghe mẫu đối thoại của 
Ngài với những người Ni-kiền đang tu hạnh không ngồi, thực hành 
nhiều khổ hạnh, cảm thọ những đau khổ khốc liệt để chuộc tội lỗi 
quá khứ, vì tin như vậy sẽ được giải thoát. Phật hỏi họ tin như vậy 
mà không một chút hoài nghi sao? Họ trả lời không một chút hoài 
nghỉ. Phật kết luận: “Vậy thì Tôn sư Ni-kiền của các ông trước kia 





?19 Tương đương Päli: M. 14. Cũla-Dukkhakkhanda sutta. 
?1! Thích Ma-ha-nam #$ Ƒš mm[ j. Päli: Sakka Mahänäãma, con trai của Amitodana, anh em chú 
bác với Phật, chứ không phải là một trong năm vị đệ tử đầu tiên của Phật. 


172 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





đã tạo các nghiệp ác bắt thiện rất nặng, vỊị ấy vốn trước kia là Ni- 
kiền rồi chết đi, nay sanh vào nhân gian, xuất gia làm Ni-kiền, tu 
hạnh không ngồi, thường đứng không ngồi, chịu khổ sở như vậy, 
cũng như bọn các ông và đệ tử các ông vậy”. 


Những người Ni-kiền lại bảo vệ niềm tin của mình rằng: 
“Hạnh phúc thành tựu nhờ đau khô. Nêu hạnh phúc thành tựu nhờ 
hạnh phúc, thì vua Bình-sa (Bimbisra) sẽ hơn Tôn giả Gotama, vì 
vua đang sông hạnh phúc hơn Tôn giả Gotama”. Ñi-kiên-tử lâm lạc 
khoái lạc giác quan là hạnh phúc, nên khi Phật hỏi liệu vua Bình-sa 
có thể làm như Ngài, ngồi yên bất động trong nhiêu ngày mà vẫn 
cảm thây thuân túy lạc thọ, thì Ni-kiên-tử phải công nhận Phật sông 
hạnh phúc hơn vua. 

101. Kinh Tăng Thượng Tâm °'? 

Thiên là thay đôi cách tư duy 

Đúc Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Câp-cô-độc. 

Bấy giờ, Đức Phật dạy các Tỳ-kheo năm phương pháp đề đối 
trị những bât thiện tâm có thê khởi lên trong khi thiên định, đê được 
tăng thượng tâm. 

Khi suy niệm về một tướng tương ưng thiện, nếu sanh tâm niệm 
bât thiện, thì: 

- Hãy suy niệm về một tướng khác tương ưng với thiện. Như 
người thợ mộc kéo thăng dây mực, búng lên thân cây rôi dùng rìu 
bén mà đẽo cho thăng. 

- Quán sát nguy hiểm của những bắt thiện tầm khi chúng khởi 
lên, khi ấy tư tưởng xấu kia được trừ diệt. Như một người trẻ tuổi ưa 


trang sức mà bị quàng vào cô một cái xác rắn hay xác chó, người ấy 
phải ghê tởm. 


?12 Tương đương Pãli: M. 20. Vitakkasanthäna sutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 173 





- Tảng lờ đừng để ý đến chúng. Như người không muốn thấy 
một vật trước mất, bèn nhắm mắt hoặc nhìn chỗ khác. 


- Quan sát sự sanh diệt của những tư tuởng ấy, khiến nó giảm 
tôc độ và dân dân biên mât. Như một người đang đi đường rât nhanh 
kiêm chê đi chậm lại. 


- Quyết tâm dùng tâm chế ngự tâm. Ngậm khít răng lại, lưỡi ấn 
lên khẩu cái, dùng tâm đề tu tâm, giữ chặt tâm và hàng phục tâm, 
khiến không niệm ác bất thiện. Như hai lực sĩ bắt một nØười yếu, 
năm vững và hàng phục nó. 


Nhờ áp dụng năm phương pháp trên mà Tỳ-kheo được làm người 
tự chủ trên những con đường dẫn đến pháp chiêm nghiệm; muốn niệm 
thì niệm, không muốn niệm thì không niệm, Tỳ-kheo đã được tùy ý 
trong các suy miệm, tự tại trong các đạo tích suy mệm. 


102. Kinh Niệm °° 
Phân loại fw trưởng 


Đúc Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Câp-cô-độc. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn kế cho các Tỳ-kheo nghe về những nỗ lực, 
những phân đâu đề đạt được giác ngộ. 


Lúc còn tu tập, Phật phân loại các tư tưởng khởi lên thành hai 
nhóm. Một nhóm đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí 
tuệ, dự phần vào phiền não: đó là những tư duy liên hệ đến dục, sân 
và hại. Khi tuệ tri như vậy, các tư duy ấy được Ngài từ bỏ, đoạn 
tận. Một nhóm không đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai; tăng 
trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiền não, đưa đến Niết-bàn: đó 
là những tư duy liên hệ đến ly dục, vô sân và bắt hại. Khi an trú với 
những tầm này, dù cả ngày đêm Ngài cũng không thấy sợ hãi. Nhờ 





?!3 Tương đương Pali: M. 19. Dvedhävitakka sutta. 


174 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Ngài dũng mãnh tính tấn như vậy, nên được định tĩnh nhất tâm, 
chứng bôn thiên cho đên ba minh, thành Phật. 


Cuối bản kinh, Đức Thế Tôn nói Ngài đã mở con đường chính 
(Tám Thánh đạo), bít lắp con đường hiểm (tám tà đạo), san bằng 
hầm hồ (vô minh), đuôi người coi giữ (ma và quyên thuộc của ma) 
cho các đệ tử rồi, phần còn lại các đệ tử phải tự mình thực hiện, hãy 
đến chỗ vô sự, núi rừng, sốc cây, hoặc chỗ nào yên tĩnh mà thiền tọa 
tư duy, chớ nên phóng dật. Hãy chuyên cần tinh tấn, đừng đề về sau 
phải hối hận. Đó là lời răn dạy của Như Lai. 


103. Kinh Sư Tử Hồng ?'* 
Cứu cảnh chỉ có một 


Đúc Phật trú tại Câu-lâu-sâu, ở Kiêm-ma-săt-đàm, một đô âp 
của Câu-lâu. 


Bấy giờ, Đức Phật tuyên bố rằng: Chỉ trong Chánh pháp của 
Phật mới có bôn quả Sa-môn, ngoài ra, không có bât kỳ tôn giáo nào 
trên thê gian này có bôn quả Sa-môn. 


Sự tuyên bố đó được gọi là chân chính rồng tiếng rỗng như sư 
tử. Vì sao như vậy? 

Bởi chỉ có Đức Thé Tôn mới là bậc có trí, có kiến; là Như Lai, Vô 
sở trước, Đăng chánh giác, thuyết giảng bốn pháp. Nhân nơi bốn pháp 
này mà có bốn quả Sa-môn. Bốn pháp đó là: tin đắng Đạo sư, tin Pháp, 
viên mãn Giới luật và có những pháp hữu tại gia, xuất gia biết thương 
yêu nhau, mến mộ nhau. Nếu như các ngoại đạo cho rằng họ cũng có 
bốn pháp đó, thì phải biết rằng cứu cánh chỉ có một chứ không phải 
nhiều, và cứu cánh đó chỉ thuộc về những người không có dục, không 
có nhu, không có si, không có ái, không có thủ, không có tắng, không 
có tránh; chỉ thuộc về nØười có tuệ, có thuyết tuệ. 





?1Tương đương Päli: M. 11. (Cũ|a)-Sihanäda sutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 175 





Đức Phật khẳng định, tất cả các tôn giáo, triết học đều nương 
nơi vô lượng kiến, tức là đều có chủ trương, nhận thức, quan điểm 
khác nhau, nhưng không nằm ngoài hai kiến là hữu kiến và vô kiến, 
nói cách khác là chấp có hoặc chấp không. Nếu nương nơi hữu kiến, 
thì bám dính hữu kiến, nương cậy nơi hữu kiến, y trụ nơi hữu kiến 
và tranh chấp, phản đối với quan điểm vô kiến. Nếu nương nơi vô 
kiến, thì bám dính vô kiến, nương cậy nơi vô kiến mà tranh chấp, 
phản đối với quan điểm hữu kiến. 

Nguyên nhân dẫn đến sự bám víu vào những loại kiến trên là 
không biết một cách như thật về bảy khía cạnh của vấn đề, là nhân, 
tập, diệt, tận, vị ngọt, tai hoạn và sự xuất yếu; vì vậy mà dẫn đến 
hệ quả có dục, có nhuế, Có SI, có ái, có thủ, không có tuệ, không có 
thuyết tuệ, có tắng, có tránh; vị đó không lìa khỏi sanh, già, bệnh, 
chết, cũng không thể thoát khỏi sự buồn rầu, kêu khóc, lo khổ, áo 
não, không đoạn tận khổ biên. 


Cũng có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương đoạn trừ thủ, 
nhưng không chủ trương đoạn trừ tất cả thủ, như chỉ đoạn trừ dục 
thủ mà không đoạn trừ giới thủ, kiến thủ, ngã thủ, bởi họ không nhìn 
thấy hay không biết sự tồn tại của chúng. Đối với những người như 
vậy, người nào tin đắng Tôn sư, người đó không phải là chân chính, 
không phải là đệ nhất. Nếu tin pháp, cũng không phải là chân chính, 
không phải là đệ nhất. Nếu ái kính bạn đồng đạo, chân thành phụng 
sự, cũng không phải chân chính, không phải đệ nhất. 

Chỉ có Thế Tôn mới chủ trương đoạn trừ tất cả thủ, chủ trương 
đoạn trừ dục thủ, giới thủ, kiến thủ, ngã thủ và biết rõ sự tập khởi 
của bốn thủ ấy là từ vô minh, lấy vô minh làm gốc. Cho nên, người 
nào vô minh đã diệt tận, minh tuệ đã phát sanh, vị đó từ đây không 
còn trở lại chấp thủ dục, chấp thủ giới, chấp thủ kiến và chấp thủ 
ngã nữa. Vị đó đã không chấp thủ rồi thì không còn lo sợ. Đã không 
lo sợ nên đoạn trừ nhân duyên, chắc chắn chứng đắc Niết-bàn và 
biết đúng như thật rằng “Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh". 


176 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Trong Pháp Luật chân chính như vậy, nếu người nào tin Đắng 
Tôn Sư thì đó là người chân chính, là người bậc nhất; nếu tin Pháp 
thì đó là người chân chính, là người bậc nhất; nếu tin sự thành mãn 
của giới đức, đồng đạo có ái kính, thì đó là người chân chính, là 
người bậc nhất; nếu đồng đạo có ái kính, có phụng sự chân thành 
thì đó là người chân chính, là người bậc nhất. Từ đây mới có bốn 
quả Sa-môn. 

Nội dung trên đây, được nói như vậy, tuyên bố như vậy bởi Thế 
Tôn hay hội chúng của Ngài, gọi là rỗng tiếng rồng như sư tử. 


104. Kinh Uu-đàm-bà-la 2! 
Lỗi tu của ngoại đạo 


Đức Phật trú tại thành Vương-xá, trong rừng Trúc, vườn 
Ca-lan-đa. 


Dị học Vô Nhuế là tông chủ của nhóm tu khổ hạnh kinh tởm?1. 
Ông huệênh hoang tự cho mình có khả năng hủy diệt tông chỉ của 
Thế Tôn chỉ bằng một vấn đề, và dạy đồ chúng không được đón 
tiếp, mời chào, tỏ vẻ kính trọng khi gặp Đức Thế Tôn, nhưng chính 
ông ta đã phản lại điều mình đặt ra. 


Đức Phật phân tích cho Dị học Vô Nhu thấy rõ lối tu hành khổ 
hạnh lây sự ghê tớm làm bản chât mà họ cho là hoàn toàn đó bị vô 
lượng câu uê làm ô nhiễm. 


Theo đó, nếu người chuyên tu khổ hạnh một cách tân khổ đi 
nữa mà còn có niệm ác dục, niệm tưởng dục, công cao, quý mình 
khinh người, tự khen mình, sanh lòng tật đó, chỉ trích người khác, 
còn có sâu, có sĩ, khủng bố, khủng cụ, sống lén lút, nghĩ ngờ, sợ mắt 
tiếng, tham lam, phóng dật, sanh thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến 
thủ, khó tánh, không biết tiết hạn, những pháp mà Sa-môn, Bà-la- 





?!5 Tương đương Päli: D. 25. Udum-barika-sihanäda suttanta. 
?! Khổ hạnh kinh tởm, tức lối tu hành khổ hạnh lấy sự ghê tởm làm bản chất. Pali: tapojiguccha. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 177 





môn phải thông suốt lại không thông suốt, có sân triền, phú kết, 
bỏn sẻn, ganh tị, dua siêm, dối trá, vô tàm, vô quý, nói đối, nói 
hai lưỡi, nói thô ác, nói phù phiêm, đủ cả ác giới, không có tín 
tâm, giải đãi, không chánh niệm, chánh trí, có đủ ác tuệ... thì cái 
lối tu khổ hạnh kinh tởm được xem là hoàn toàn đó bị vô lượng 
cấu uê làm ô nhiễm. 

Ngược lại, nếu người chuyên tu khổ hạnh một cách tân khổ 
mà không có các tâm niệm trên thì được gọi là khổ hạnh không 
cấu uê. 

Thế nhưng, cả hai lối tu khổ hạnh kinh tởm này đều chưa đạt 
đến bậc nhất, chưa đạt đến chân thật. Rồi Phật chỉ cho Vô Nhuế thấy 
có hai hạnh đạt đến vỏ và đạt đến đốt. 


Lối tu tập được phòng hộ bằng bốn cấm giới luật nghi, không sát 
sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói đối; đồng thời phát 
triển tâm đi đôi với từ, bi, hỷ, tâm đi đôi với xả, không kết, không 
oán, không sân nhuế, không não hại, rộng lớn bao la, vô lượng, tu tập 
biến mãn khắp cả thể gian, thành tựu và an trụ. Lối tu tập như vậy gọi 
là khổ hạnh đạt đến vỏ ngoài. 


Có Sa-môn, Bà-la-môn tu tập bốn hạnh, không sát sanh, không 
trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, chứng túc mệnh minh và 
thiên nhãn minh. Đến đây, Đức Phật hỏi Vô Nhuế phải chăng người 
tu hành khổ hạnh đến mức độ như vậy được gọi là chân thật? Vô 
Nhuế trả lời tu tập như vậy là đã đạt đến bậc nhất, đạt đến chân thật, 
và hỏi Đức Phật phải chăng các đệ tử đã nương theo Đức Phật để đạt 
được điều đó? Đức Phật trả lời không phải khiến cho Vô Nhuề và 
cả chúng hội của ông không thể biết được được còn pháp nào được 
gọi là tối thượng tối diệu, tối thắng. 


Khi ấy, Đức Thế Tôn nói pháp tối thượng, tối diệu chính là 
Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian, xả bỏ năm triỀn cái làm tâm ô uề, 
tuệ yếu kém, ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng Tứ thiền, 
thành tựu và an trụ; với định tâm như vậy, thanh tịnh không ô uế, 


178 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





không phiền não, nhu nhuyến, khéo an trụ, chứng đắc tâm bắt động 
mà thú hướng sự diệt tận các lậu, tự thân chứng ngộ trí thông, biết 
như thật rằng “Đây là Khô, đây là Khổ tập, đây là Khổ diệt, biết như 
thật đây là Khô diệt đạo”. Cũng biết như thật đây là lậu, biết đây là 
lậu tận, đây là lậu diệt, biết như thật đây là lậu diệt đạo. Vị đó biết 
như vậy, thấy như vậy rồi thì tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát 
hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi liền biết mình đã giải thoát, biết 
đúng một cách như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". 


105. Kinh Nguyện ?" 
Những điều ước nguyện 


Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp- 
cô-độc. Ngài dạy cho các T-kheo những điêu cân ước nguyện. 


Một 1 -kheo xuất gia học đạo là từ bỏ mọi tham muốn giữa 
cuộc đời trần tục, nhưng như thế không có nghĩa là vị Tỳ-kheo ấy 
không có ước nguyện gì cả, mà trái lại, còn có rất nhiều ước nguyện 
và ước nguyện nào cũng cao cả, hướng thượng. Đó là, vị Tỳ-kheo 
nỗ lực thành tựu giới Cụ túc và không phê bỏ thiền định, thành tựu 
quán hạnh ở nơi không tịnh, để rồi ước nguyện cho thân tộc, cho đàn 
na thí chủ, cho tất cả mọi chúng sanh, và cũng ước nguyện cho bản 
thân mình có đủ nghị lực, sức nhẫn nại đề vượt qua mọi khó khăn, 
chướng ngại trên bước đường tu tập nhằm đạt được thánh quả. 


106. Kinh Tưởng ?'° 
Còn tr duy hữu ngã là còn giới hạn hiểu biết 


Đúc Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Câp-cô-độc. 





?!7 Tương đương Päli: M. 6. Äkankheyya. 
?18 Tương đương Pãli: M. 1. Mũlapariyäya sutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 179 





Đức Phật nói, những ai có tư tưởng cho rằng đất, nước, lửa, 
gió, thần, trời, Sanh chủ, Phạm thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, 
Tịnh thiên, Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi 
tưởng phi phi tưởng, với nhất thể, dị biệt, đa thù, cái được thấy, cái 
được nghe, cái được nhận thức, cái được liễu tri, cái được làm, cái 
được quán sát; cái được tác ý, cái được ý tư duy, từ đời này đến đời 
kia, từ đời kia đến đời này, cho đến, cái tất cả... là thần ngã, tất cả 
là sở hữu của thần ngã, thần ngã là sở hữu của tất cả, thì người đó 
không hề biết gì về đất, nước... cho đến cái tất cả. 

Ngược lại, những ai có tư tưởng cho rằng, đất, nước... cho đến 
cái Tất cả không phải là ngã, cái Tất cả không phải là sở hữu của 
ngã, ngã không phải là sở hữu của cái Tắt cả, người đó được coi là 
biết về đất, nước... cho đến cái tất cả. Chính Đức Thế Tôn cũng xác 
nhận: “Cái Tắt cả không phải là ngã, cái Tất cả không phải là sở hữu 
của ngã, ngã không phải là sở hữu của cái Tất cả”. Ta đã không cho cái 
Tắt cả là ngã, vậy là Ta đã biết rõ cái Tất cả”. 

k. Phẩm Lâm 


Gồm 10 kinh, diễn tả đời sống tu hành của một Tỳ-kheo, nên ở đâu, 
tu hành thê nào... đê được giải thoát. 


107. Kinh Lâm 1 ?° 
Nên ở đâu để tu? 


Đúc Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Câp-cô-độc. 


Đức Thế Tôn chỉ cho các Tỳ-kheo biết trú xứ nào nên ở, trú xứ 
nào nên bỏ đi. Có bôn trú xứ mà một Tỳ-kheo cân phải biệt phân 
biệt đê lựa chọn cho mình một chỗ ở thích hợp. 


Ở nơi nào mà mình không có chánh niệm liên được chánh niệm, 


?1° Tương đương Pãli: M. 17. Vanapattha sutta. 


180 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, 
các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ôn 
vô thượng thì liền chứng đắc Niết-bàn, thì ở lại đó, dù cho có khó 
khăn trong đời sống vật chất. Dĩ nhiên, một người xuất gia học đạo 
không phải vì áo chăn, không phải vì ăn uống, giường chõng, thuốc 
thang, cũng không phải vì vật dụng cho đời sông, nhưng nêu cả hai 
yếu tố tinh thần và vật chất đều được đầy đủ thì phải nên nương theo 
trú xứ đó mà tu tập cho đến trọn đời. 


Ngược lại, ở nơi nào dù có điều kiện vật chất tiện nghi đầy đủ, 
nhưng thiện pháp không tăng trưởng, ác pháp môi ngày môi tăng 
trưởng thì nên bỏ đi; và nơi nào mà cả vật chât và tinh thân đêu 
không đạt được thì bỏ đi càng sớm càng tôt. 

108. Kinh Lâm 2 ?° 


Tương tự kinh 107. Tỳ-kheo với lý tưởng xuất gia học đạo là 
thành đạt ý nghĩa của Sa-môn, nên chọn trú xứ tu tập nào mà có thê 
thành đạt được lý tưởng đó, dù điêu kiện vật chât khó khăn; trường 
hợp vật chât khá tiện nghi thì ở trọn đời đê tu tập. Ngược lại, tu học 
ở nơi nào mà không thực hiện được lý tưởng giải thoát, thì dù có đây đủ 
tiện nghi cũng bỏ ổi, nói gì đên việc thiêu tiện nghi! 

109. Kinh Tự Quán Tâm 1 ?' 

Hãy tự quán tâm mình 


Đức Phật dạy: Nếu Tỳ-kheo không thiện xảo quán tâm người 
khác, hãy thiện xảo tự quán sát tâm của chính mình, băng cách tu 
tập Thiên chỉ và Thiên quán song hành. Sau khi thành tựu chỉ quán, 
nên câu lậu tận trĩ. 

110. Kinh Tự Quán Tâm 2 


Tu tập là nhìn lại tâm mình 





220 Tương đương Päli: M. 17. Vanapattha sutta. 
9 9 
?21 Tương đương Pãili: A. X. 51, 54. Sacitta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 181 





Dạy các Tỳ-kheo phải tự quán chiếu tâm mình xem có tham 
lam, sân nhué, thùy miên, trạo hồi, cống cao, nghi hoặc, thân tránh?3, 
tâm ô ué, bất tín, giải đãi, không suy niệm, không tâm định, thường 
hành ác tuệ hay không. Nếu có, phải diệt trừ pháp ác bắt thiện này, 
phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập, tinh cần, chánh 
niệm, chánh trí, kham nhẫn, đừng để bị thoái chuyển. Nếu quán 
chiếu tâm mà không thấy có pháp ác bất thiện trên, thì nên mong 
cầu tự thân chứng ngộ lậu tận trí thông. 


TII. Kinh Đạt Phạm Hạnh °° 
Vô minh là nguồn gốc của các lậu 


Đúc Phật trú tại Câu-lâu-sâu, ở Kiêm-ma-săt-đàm, một đô âp 
của Câu-lâu. 


Bấy giờ Ngài chỉ dạy cho các Tỳ-kheo pháp môn quyết trạch 
gọ! là “Đạt phạm hạnh”, có thê diệt tận các lậu. 


Theo đó, pháp môn “Đạt phạm hạnh” có nghĩa là phải biết phân 
biệt nguyên nhân sanh khởi, sự báo ứng, đặc tính sai biệt, sự diệt tận 
và con đường diệt tận các lậu, thọ, tưởng, dục, nghiệp và khô. 


Lậu gồm có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Nguyên nhân sanh 
khởi các lậu là vô minh. Sự báo ứng của lậu là dẫn đến tái sanh chỗ 
này, chỗ kia. Đặc tính sai biệt của lậu là có lậu khiến sanh vào địa 
ngục, có lậu khiến sanh vào súc sanh, có lậu khiến sanh vào nga 
quỷ, có lậu khiến sanh vào cõi trời, hoặc có lậu khiến sanh vào cõi 
người. Sự diệt tận của lậu là vô minh diệt. Con đường diệt tận các 
lậu là Thánh đạo tám chi. 


Thọ gồm có cảm thọ lạc, cảm thọ khổ và cảm thọ không khổ 
không lạc. Nguyên nhân sanh khởi cảm thọ là do xúc. Sự báo ứng 





??? Thân tránh -J ï#. Pali: saraddhakäyo, cử chỉ thô bạo, nóng nảy. 
?23 Tương đương Pãli: A. VỊ. 63. Nibbedhika sutta. 


182 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





của thọ là dẫn đến ái. Đặc tính sai biệt của thọ là biết mình đang cảm 
nhận khổ, lạc hay không khổ không lạc khi thân, tâm tiếp xúc với 
các dục. Sự diệt tận của thọ là xúc diệt. Con đường diệt tận các thọ 
là Thánh đạo tám chi. 


Tưởng gồm có bốn tưởng đó là tưởng nhỏ, tưởng lớn, tưởng vô 
lượng và tưởng xứ vô sở hữu. Nhân sanh tưởng là xúc. Báo ứng của 
tưởng là kết quả của ngôn ngữ tập quán, nó nhận biết vật ấy như thế 
nào thì nó nói như thế, rằng “tôi có tưởng” (có ấn tượng) như vậy. 
Đặc tính sai biệt của tưởng là có sự khác biệt trong các tưởng về sắc, 
thanh, hương, vị và xúc. Sự diệt tận của tưởng là khi xúc diệt. Con 
đường diệt tận các tưởng là Thánh đạo tám chi. 


Dục có năm khía cạnh là khả ái, khả hỷ, mỹ sắc, tương ưng 
với dục, rất khả lạc, đó là sắc được biết bởi mắt, thanh được biết 
bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị được biết bởi lưỡi, xúc được 
biết bởi thân, pháp được biết bởi ý. Nhân sanh dục là xúc. Báo ứng 
của dục là tùy theo chủng loại dục mà sanh ái lạc, đắm trước rồi 
trụ vào đó, do nhân duyên đó lãnh thọ quả báo, đến chỗ có phước, 
đến chỗ phi phước hay chỗ bất động. Đặc tính sai biệt của dục là 
hoặc có dục ham muốn sắc, hoặc có dục ham muốn tiếng, hoặc có 
dục ham muốn hương, hoặc có dục ham muốn vị, hoặc có dục ham 
muốn xúc. Sự diệt tận của dục là xúc diệt. Con đường diệt tận dục 
là Thánh đạo tám chi. 


Nghiệp có hai loại là nghiệp được tư duy, và nghiệp sau khi tư 
duy rồi hành động bởi thân, miệng. Nhân sanh của nghiệp là xúc. 
Báo ứng của nghiệp là nghiệp đen có quả báo đen, nghiệp trắng có 
quả báo trắng, nghiệp đen trắng có quả báo đen trắng, hoặc nghiệp 
không đen không trắng thì không có quả báo và nghiệp tận. Đặc tính 
sai biệt của nghiệp là có nghiệp khiến sanh vào địa ngục, có nghiệp 
khiến sanh vào súc sanh, có nghiệp khiến sanh vào nøạ quỷ, có 
nghiệp khiến sanh vào cõi trời, hoặc có nghiệp khiến sanh vào cõi 
người. Sự diệt tận của nghiệp là xúc diệt. Con đường diệt tận nghiệp 
là Thánh đạo tám chi. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 183 





Khổ gồm có khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ oán 
tăng hội, khô ái biệt ly, khô câu bât đắc; nói tóm, năm thủ uân là 
khô. Nhân sanh của khô là ái. Báo ứng của khô là có khô nhiêu, có 
khô ít, có khô biên mât chậm, có khô biên mât nhanh. Đặc tính sai 
biệt của khô là nhân mong câu mà sanh khô, nhân tập khởi mà sanh 
khô. Sự diệt tận của khô là ái diệt. Con đường diệt tận khô là Thánh 
đạo tám chi. 

Trên đây là nội dung của kinh Đại Phạm Hạnh. 

112. Kinh A1-nô-ba ?*° 

Đừng nhìn bê ngoài 

Đức Phật trú tại Bạt-kì-sấu, ở đô ấp A-nô-ba của người Bạt-kì. 

Bấy gẲiỜờ Thế Tôn nói với A-nan, rằng Ngài xác định Đề-bà-đạt- 
đa chắc chăn đên chô ác, sanh vào địa ngục, ở đây trọn kiêp, không 
thê cứu vớt; nêu Ngài thây Đê-bà-đạt-đa có được chút pháp bạch 
tịnh băng một sợi lông, thì đã không xác định như vậy. 

Rồi Ngài giảng cho đại chúng nghe về Đại nhân căn trí của 
Như Lai, hiểu biết chân chính về gốc rễ của các pháp, bằng tha tâm 
trí quán chiếu bên trong tâm của người khác để biết người nào đạt 
pháp thanh tịnh, người nào đạt pháp suy thoái, người nào khi thân 
hoại mạng chung chắc chăn đên chỗ ác, sanh vào địa ngục, người 
nào ngay trong đời này chứng đặc Niêt-bàn. 

Bản kinh cho biết, để nhận định đúng đắn về một người nào đó 
không thê chỉ quán sát hình thức bên ngoài mà phải thấu đạt, thấy 
rõ gốc rễ của các pháp từ bên trong tâm thức. 


113. Kinh Chư Pháp Bồn ?° 


Niêt-bàn là cứu cảnh 





224 Tương đương Päli: A. VỊ. 62. Udaka 
?2 Tương đương Päli: A. VIII. 83. X.58. Mũlä. 


184 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Nói dục là gốc của các pháp, xúc là hòa hiệp của các pháp, thọ 
là dẫn khởi của các pháp, tác ý là hiện hữu của các pháp, niệm là 
thượng thủ của các pháp, định là tiền đạo của các pháp, tuệ là tối 
thượng của các pháp, giải thoát là chắc thật của các pháp, và Niết- 
bàn là cứu cánh của các pháp. 


114. Kinh Uu-đà-là ?° 

Cội gốc của ung nhọt 

Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Câp-cô-độc. 

Bấy giờ, Đức Phật kế cho các Tỳ-kheo nghe về Uddaka- 
Raäamaputta, vị đạo sĩ đã dạy cho Ngài lúc chưa thành đạo vê pháp 
tu Phi tưởng phi phi tưởng. Đức Phật cho biệt ông này không biêt 
tât cả mà tự cho là biệt tât cả, không có giác ngộ tự xưng có giác 
ngộ; cảnh giới chứng đắc cao nhât mà ông này đạt được là Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ; sau khi thân hoại mạng chung, ông sanh 
vào cối trời đó; khi châm dứt tuôi thọ ở đó, ông trở lại nhân gian, 
sanh vào loài chôn. 

Rồi Đức Thế Tôn chỉ cho các Tỳ-kheo phép quán sát chân 
chính, đó là biệt sáu xúc xứ, cũng như ba cảm thọ, biệt tập, biệt diệt, 
biệt vị ngọt, biệt tai hoạn và biệt sự xuât yêu của chúng; băng tuệ 
mà biệt một cách như thật. 

Ngài nói ung nhọt chính là thân này. Cội gốc của ung nhọt là ba 
ái: dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Tất cả lậu gây ung nhọt là sáu xúc XỨ, 
mất lậu thấy sắc, tai lậu nghe tiếng, mũi lậu ngửi mùi, lưỡi lậu nêm 
vị, thân lậu cảm xúc, ý lậu biệt các pháp. 

115. Kinh Mật Hoàn Dụ ? 

Mục đích giáo dục của Phật giáo 





225 Tương đương Päli: S. 35. 103. Uddaka. 
2 Tương đương Päli: M. 18. Madhupindika sutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 185 





Bấy giờ, DandapanI Sakka, cậu ruột của Phật, hỏi Phật lấy gì 
làm tông chỉ? Và thuyết giảng những pháp gì? Đức Phật trả lời tông 
chỉ giáo pháp của Ngài là: không đấu tranh, tu tập ly dục, thanh tịnh 
phạm hạnh, lìa bỏ siễm khúc, dứt trừ truy hối, không đắm trước nơi 
hữu, phi hữu, cũng không có tưởng??. 


Được trả lời như vậy, DandapanI Sakka không cho là phải, 
không cho là trái, mà lặng lẽ bỏ đi. 

Sau đó, vào buổi chiều, Đức Thế Tôn kể lại cho các Tỳ-kheo 
nghe sự kiện nêu trên rôi nói pháp thoại văn tắt, răng: người đôi với 
hý luận nhân đó mà xuât gia học đạo, tu tập tư tưởng, và đôi với 
pháp hiện tại, quá khứ và vị lai, mà không ái, không lạc, không đắm 
trước, không trụ, đó gọi là tận cùng sự khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu 
sử, mạn sử, vô minh sử, kiến sử, nghi sử, đấu tranh, thù nghịch, siễm 
nịnh, lừa bịp, nói dôi, nói hai lưỡi và vô lượng pháp ác bât thiện 
khác, đó gọi là biên tê khô. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo chưa hiểu được nội dung của pháp thoại mà 
Đức Thê Tôn đã nói bởi quá văn tắt và cô đọng nên đã tìm đên Tôn 
giả Ca-chiên-diên đê thỉnh ngài giải nghĩa. Đây được xem là hình thức 
giảng giải kinh sớm nhất và được coi như là một bài mở rộng ý nghĩa 
của kinh, tức là luận, sớ giải, cơ sở hình thành luận tạng sau này. 

116. Kinh Cù-đàm-di ?° 

Nữ chúng xuất gia 


Tại đây, di mẫu của Phật, bà Mahäpajäpatï Gotami, hai lần xin 
được xuât gia, nhưng Phật đêu từ chôi. Rôi Phật lên đường hoăng 
pháp, đên và trú tại tĩnh xá Na-ma-đê Kiên-nI, di mầu Cù-đàm-di 





228 Hán: (...) diệc vô tưởng 7*#t‡#öi. Päli: (...) tam brahmam... bhaväãbhave vitatanham 
saññã nãnusenti, các tưởng không tiềm phục nơi người Bà-la-môn mà tham ái, hữu ái 
và phi hữu ái đã bị loại trừ. Không nên lầm ở đây Phật chủ trương “vô tưởng” 

?2° Tương đương Päli: A. VIII. 51. Gotami, Vin. Culla-v X.I. 


186 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Đại Ái cùng với các lão mẫu đã chạy bộ theo Phật, rách cả gót 
chân, mình mây dính đầy bụi bặm, vào gặp Thế Tôn, một lần 
nữa xin được xuất gia, và lần thứ ba Đức Phật từ chối cho người 
nữ xuất gia. 


Khi ấy, Cù-đàm-di Đại Ái thất vọng ra đứng ngoài cửa buồn 
rầu khóc lóc. Tôn giả A-nan trông thấy, đến hỏi và biết sự tình. 
Tôn giả liền vào xin Phật cho người nữ xuất gia, với lý do như 
Phật đã khẳng định là người nữ cũng có khả năng giác ngộ. bình 
đăng như nam giới. Đức Phật nói nêu cho người nữ được xuất gia 
thì phạm hạnh này sẽ không được tồn tại lâu dài, giống như gia 
đình có nhiều người nữ thì khó có được sự hưng thịnh, hay như 
ruộng lúa bị cỏ uế xen tạp thì chắc chắn sẽ bị thất thu. Nhưng rồi 
cuối cùng Đức Thế Tôn cũng cho phép người nữ xuất gia với 
điều kiện phải lãnh thọ thêm bát kỉnh pháp. Cù-đàm-di Đại Ái 
không những chỉ chấp nhận bát kinh pháp mà còn thấy rằng 
bát kỉnh pháp làm cho một Tỳ-kheo-nI càng trở nên đẹp hơn, 
như một người con gái giàu sang xinh đẹp lại được trang sức 
lộng lẫy. 


Về sau, khi Ni đoàn lớn mạnh, có những Tỳ-kheo-ni Trưởng 
lão thượng tôn, vốn xuất thân từ danh gia vọng tộc và tu phạm hạnh 
lâu năm kiến nghị với Tôn giả A-nan, mà qua đó, Tôn giả có thể 
bạch lên Thế Tôn đề xin được châm chế một trong những điều của 
Bát kinh pháp là đề nghị Tỳ-kheo nhỏ tuổi, mới xuất gia học đạo 
nên kính lễ Tỳ-kheo-ni Trưởng lão. Đức Thế Tôn đã không chấp 
nhận đề nghị này với nhiều lý do khác nhau. 

Bản kinh có nhiều điểm khác biệt so với bản Päli và các bản 
Hán dịch khác, kế cả Luật tạng, nên cần được đối chiều tỷ p1ảo đề 
tránh được những nhận định sai lầm có thê về Bát kinh pháp. 


C. Ngày thứ ba tụng một phẩm rưỡi 
Gồm có 35 kinh. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 187 





I. Phẩm Đại 


Gồm 25 kinh, nhấn mạnh về đức tính tối thắng, tối tôn, tối 
thượng của Phật. 


117. Kinh Nhu Nhuyễn ?° 
Cuộc sống thế tục của Tắt-đạt-ẩa 


Bấy giờ, Đức Phật kể lại đời sống sang cả của mình khi còn là 
Thái tử, tận hưởng mọi thứ xa hoa, đầy đủ bốn quyên lực của thiêu 
niên con nhà phú quý: gấm vóc lụa là, cung điện cho các mùa, vườn 
hoa tráng lệ, và thức ăn thượng hạng. Thế nhưng, trong hoàn cảnh 
sang cả như vậy, Thái tử Tất-đạt-đa lại có những tư duy mà những 
người ở vào vị trí như Ngài không có được, những tư duy đưa đến 
sự chấm dứt tâm lý cống cao, ngã mạn... 


Chính những tư duy này đã đưa Ngài đến một cảm thọ hỷ lạc 
đầu tiên, gọi là Sơ thiền, mà sau này nó trở thành kinh nghiệm quý 
báu cho sự chuyên đổi phương pháp tu tập và chính sự thay đổi đó 
đã đưa Ngài đến quả vị giác ngộ tối thượng. 


118. Kinh Long Tượng *' 

Quan niệm về rồng trong Phật giáo 

Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở tại Đông viên, giảng đường 
Lộc mâu. 

Bấy giờ Ngài cùng với Tỳ-kheo Ô-đà-di đi tắm ở Đông hà. Tại 
đây xảy ra sự kiện, có con voi của vua Ba-tư-nặc rât to lớn lội qua 
Đông hà và dân chúng tưởng răng đó là chúa của loài rông. 


Bản kinh cho chúng ta biết quan niệm của người dân Ấn Độ 
lúc bây giờ xem rông là loài vật to lớn nhât, nên hê bât cứ loài gì, 
vật gì mà to lớn họ đêu tưởng là rông. Chỉ có Đức Phật là không 





239 Tương đương Päli: A. III. 38-39. sukhumäla sutta. 
?*1 Tương đương Pãii: A. VỊ. 43. Nãga. 


188 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





quan niệm như vậy. Ngài nói bất cứ ai, từ người cho đến trời ở trên 
đời này mà không làm hại bằng thân, miệng, ý, thì Ngài nói vị ấy 
chính là rồng. Chính Đức Phật cũng tự nhận mình là rồng: “Như Lai 
ở trong thế gian này bao gồm Trời, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn 
(hay bắt cứ ai) từ người cho đến trời đều không dùng thân, miệng, ý 
để làm hại, cho nên Ta được gọi là rồng”. Rồng, như vậy không còn 
mang ý nghĩa to lớn về thể hình, mà là biểu thị đức tính siêu việt, 
không dùng thân, miệng, ý đề làm tốn hại đến các loài khác. 


119. Kinh Thuyết Xứ ?° 
Cơ sở của ngôn luận 


Đúc Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Câp-cô-độc. 


Thuyết xứ đủ. J, Päli: /ipi kathãvatthimi, có nghĩa là ba luận 
sự, cơ sở của ngôn luận. Đức Phật nói có ba thuyết xứ, tức ba cơ sở 
của ngôn luận, là biết một vấn đề có liên hệ đến quá khứ, hiện tại 
hoặc tương lai. Nếu Tỳ-kheo nào thấy rõ một vấn đề và tuyên bố đã 
thấy, nghe, hiểu biết, tức là đã đưa ra một định đề có cơ sở. 


Thông thường, một Tỳ-kheo chỉ tuyên bố một vấn đề sau khi đã 
hoàn thành sự nghiệp giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. 
Tuy nhiên, Đức Phật cho biết có bốn trường hợp để quan sát một 
người nào đó có tuyên bố đúng sự thật hay không, đề biết rằng người 
đó đáng được luận thuyết, có thể cùng nói, hoặc không thể cùng nói, 
tức thầm định lại thuyết xứ. 


Trong bốn trường hợp, với câu hỏi khăng định mà không trả 
lời khăng định, với câu hỏi phân biệt mà không trả lời phân biệt, với 
câu hỏi phản vấn mà không trả lời phản vấn, với câu hỏi xả trí vấn 
mà không trả lời xả trí, thì không thể cùng nói, cũng không thể cùng 
thảo luận với người này. 





32 Tương đương Pãili: A. III. 67. Kathävatthu. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 189 





Ngược lại, với câu hỏi khăng định mà trả lời khẳng định, với 
câu hỏi phân biệt mà trả lời phân biệt, với câu hỏi phản vấn mà trả 
lời phản vấn, với câu hỏi xả trí vấn mà trả lời xả trí, như vậy, có thể 
cùng nói, cũng có thể cùng thảo luận với người này. 

Bản kinh cho chúng ta một nhận thức hết sức thực tiễn, rằng 
dẫu đạo vốn vô ngôn, nhưng không có nghĩa là bậc Thánh không nói 
gì cả, mà nói “với lời nói trầm tĩnh, xả bỏ sở kiến của mình, xả bỏ 
ý kết oán, xả bỏ tham dục, xả bỏ sân nhuế, xả bỏ sỉ ám, xả bỏ kiêu 
mạn, xả bỏ bất ngữ, xả bỏ tật đồ, không háo thắng, không ép người, 
không chấp chặt khuyết điểm, nói nghĩa nói pháp. Sau khi nói nghĩa 
nói pháp, khuyên dạy, rồi lại khuyên dạy cho bỏ, tự mình hoan hỷ, 
khiến người kia cùng hoan hỷ. Thuyết nghĩa như vậy, thuyết sự như 
vậy, là Thánh thuyết nghĩa, là Thánh thuyết sự; nghĩa là đã cứu cánh 
tận diệt hết lậu”. 

120. Kinh Thuyết Vô Thường ?° 

Quán năm uẩn là vô thường 

Đúc Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Cấp-cô-độc. 

Bấy giờ Đức Phật dạy các Tỳ-kheo quán 5 uẩấn là vô thường, 
đồng thời tu tập phẩm trợ đạo, giữ chánh niệm, để đạt được an ôn 
khoái lạc, tức chứng quả A-la-hán, bởi trong tất cả các cảnh giới mà 
chúng sanh cư trú, từ địa ngục đến Phi tưởng phi phi tưởng, không 
chỗ nào được an ôn, chỗ nào cũng bị vô thường chi phối, duy nhất 
Niết-bàn tịch tịnh mới là chỗ an ổn khoái lạc. 


121. Kinh Thỉnh Thỉnh *° 
Như Lai chán tử 





?33 Tương đương Päli: S. 22, 76. Arahanta. 
?34 Tương đương Pãli: S. 8, 7. Paväranä. 


190 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Đúc Phật trú tại thành Vương-xá, trong rừng Trúc, vườn Ca- 
lan-đa, cùng với 500 vị Tỳ-kheo. 


Bấy giờ là ngày rằm tháng Bảy, ngày Tự tứ sau khi kết thúc ba 
tháng an cư. Tự tứ nghĩa là các Tỳ-kheo chỉ điểm lẫn nhau những 
điều luật. Đức Phật nói: “Các ngươi là con chân chính của Ta, thọ 
sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp, thì các ngươi hãy dạy dỗ lần nhau, 
răn dạy lẫn nhau”. Sống trong tinh thần cha con, anh em đó, Đức 
Phật cùng với các Tỳ-kheo ngồi lại bên nhau đề kiểm điểm lẫn nhau 
trên cả ba phương diện thân, khẩu và ý. 


Trong buổi Tự tứ này, Đức Phật xác nhận có 90 Tỳ-kheo đã 
chứng đắc ba minh đạt, 90 T-kheo đã chứng đắc câu giải thoát, còn 
các Tỳ-kheo kia đều chứng đắc tuệ giải thoát. 

122. Kinh Chiêm-ba ?5 

Trục xuất kẻ phạm giới ra khỏi Tăng đoàn 

Phật trú tại Chiêm-ba, ở bên hồ Hằng-già. 

Bấy giờ nhằm ngày bố-tát tụng giới, các Tỳ-kheo cùng tập hợp 
bên cạnh Thế Tôn chờ nghe thuyết giới, nhưng cho đến gần sáng Thế 


Tôn vẫn ngồi im lặng, cho đến khi được thỉnh lần thứ ba, Thế Tôn cho 
biết do trong chúng có người bất tịnh nên Ngài không thuyết giới. 


Tôn giả Mục-kiền-liên nhập định và phát hiện ra vị Ty-kheo 
bất tịnh, liền tân xuất vị ấy ra khỏi chúng. Rồi thì Đức Phật dạy 
rằng, người làm việc bắt tịnh là gai nhọn, là sự ô nhục, sự đáng ghét 
đối với Sa-môn, cho dù người bề ngoải tỏ ra đạo mạo, tợ như đồng 
phạm hạnh chân chính. Nếu phát hiện ra người làm việc bất tịnh, thì 
hãy vì không muốn các đồng phạm hạnh phải bị nhiễm ô, cần trục 
xuất những kẻ phạm giới ra khỏi Tăng đoàn. 





23 Tương đương Päli: A. VIII. 10. Kãrandava. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 191 





123. Kinh Sa-môn Nhị Thập Úc *° 
Nghệ thuật lên dáy đàn 


Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Câp-cô-độc. 


Bấy giờ, Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức”” cũng trú tại nước Xá- 
VỆ, trong rừng Ám lâm; đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm đều học tập 
không ngủ, tinh cần chính trụ, tu tập đạo phẩm, nhưng tâm vẫn chưa 
giải thoát được các lậu, nên có ý định xả giới, bỏ đạo hạnh, trở về 
đời sống thê tục chuyên việc bố thí, tu tập các phước nghiệp chăng, 
vì nhà thầy rất giàu. 
Thế Tôn biết được tâm niệm ấy cho nên gọi thầy đến và nói 
pháp thoại “ nghệ thuật lên dây đàn”, bởi Sa-môn Nhị Thập Ức khi 
sống tại gia rất giỏi đánh đàn cảm. Theo đó, một người tu tập nếu 
quá sức tỉnh tấn sẽ khiến tâm rối loạn, nhưng chẳng tinh tấn thì tâm 
sẽ biếng lười. Vì vậy cần phải giữ cân bằng sự sống, biết sắp xếp 
thời gian thích hợp cho từng công việc, biết năm bắt và buông bỏ 
những pháp cần và không cần cho đời sống phạm hạnh, như người 
nghệ sĩ đánh đàn biết lên dây vừa phải, không quá căng cũng không 
quá chùng. Đó là nghệ thuật sống vui an lạc. 


Sa-môn Nhị Thập Ức sau khi lãnh thọ lời dạy của Thế Tôn, trở 
về nơi xa vắng, tâm không buông lung, nỗ lực tinh tấn tu tập, không 
bao lâu chứng quả A-la-hán, tìm được an lạc trong sáu trường hợp: 
an lạc nơi vô dục, an lạc nơi viễn ly, an lạc nơi vô tránh, an lạc nơi 
ái tận, an lạc nơi thủ tận, và an lạc nơi tâm không di động. Thầy 
trình bày sở chứng của mình lên Đức Thế Tôn mà không khen mình 
khinh người, nên được Đức Thế Tôn khen ngỢI. 





23 Tương đương Päli: A. VỊ. 55. Sona. 

?3 Sa-môn Nhị Thập Ức ỳÈÏ"J—--}-{l. Pãli: Sona (Kolivisa). Ngũ Phần 21 (145a16): Thủ-lâu-na 
Nhị Thập Ức †ïJ#‡7Ji _ :-}-{l. Tứ phần 38 (tr. 843b12): Thủ-lung-na *ì:8Š7ll.. No.99 (254) và No125 
(23.3): Nhị Thập Ức Nhĩ, do Sona được đọc là Sota (lỗ tai); và Ko]i được đọc là kofi (một ức). 




















192 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





124. Kinh Bát Nạn ”° 
Tám nơi sống bất hạnh 


Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Câp-cô-độc. 


Bấy giờ Đức Phật nói với các Tỳ- -kheo, người tu tịnh hạnh có 
tám nạn, tám trường hợp không may mắn, không gặp vận, bất hạnh, 
đó là lúc Đức Phật ra đời thì người ấy đang: 1. Sanh vào chốn địa 
ngục; 2. Sanh vào loài súc sanh; 3. Sanh vào loài ngạ quỷ; 4. Sanh 
vào cõi trời Trường thọ; 5. Sanh ở xứ biên địa mọi rợ, không tín, 
vô ân, không biết báo đáp; 6. Bị điếc, câm; 7. Có tà kiến và điên 
đảo kiến; hoặc không mắc các nạn trên nhưng lại: §. Sanh vào thời 
không có Phật xuất hiện. 


125. Kinh Bần Cùng ?° 
Sự bần cùng của một con người 


Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Câp-cô-độc. 


Đức Phật hỏi các Tộ -kheo, có phải chăng người đời quan niệm 
rằng, một người có nhiều tham muốn mà lại bần cùng, mắc nợ người 
khác không có khả năng trả, cứ khất nợ, hẹn rày hẹn mai, đến nỗi 
chủ đến đòi, bắt trói... là điều đại bất hạnh? Các Tỳ-kheo đều trả lời 
đúng như vậy. 


Nhưng theo Thế Tôn, người đó chưa phải là bất hạnh nhất, mà 
người nào đối với Thánh pháp mà không tin ở thiện pháp, không 
giữ cấm giới, không nghe nhiều, không bố thí, không trí tuệ; đối với 
thiện pháp, đù có nhiều kim ngân, lưu ly... nhưng người ấy vẫn là kẻ 
nghèo nàn cô thế, đó là sự bần cùng, bất thiện. 


?38 Tương đương Pãili: A. VIII. 29. Akkhanä. 
?3 Tương đương Pãili: A. VỊ. 45. Dälidya sutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 193 





Những ai thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là đang vay nợ 
bất thiện; những ai đang che giấu việc làm ác là đang khất nợ bất 
thiện; những a1 đang bào chữa cho hành vi bất thiện của mình là sự 
đòi nợ bắt thiện; những ai đang niệm tưởng ba việc bắt thiện là dục, 
nhuế, hại là sự không ngớt đòi nợ bất thiện; vì làm việc ác nên bị đọa 
lạc và chỗ ác, địa ngục, ngạ quỷ, đó là sự trói buộc của bắt thiện. 


Đức Phật kết luận: ““Ta không thấy có sự trói buộc nào đau khổ 
băng, nặng nê băng, tàn khôc băng, khó yêu nôi băng sự trói buộc 
trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba sự trói buộc đau khô này chỉ 
có bậc Tỳ-kheo A-la-hán lậu tận mới biên tri và diệt tận, nhô phăng 
cội rễ, vĩnh viễn không còn tái sanh”. 

126. Kinh Hành Dục ?° 

Sư dụng tài sản đúng cách 


Tựa đề kinh “hành dục” mà nói theo Pãli là &Zmabhogï, nghĩa 
là người hưởng thụ dục lạc. Bản kinh này được nói khi trưởng giả 
Cắp-cô-độc hỏi Đức Thế Tôn ở đời có bao nhiêu hạng người hưởng 
thụ dục lạc. 

Đức Phật trả lời có 10 hạng người hưởng thụ dục lạc, trong đó 
có người hưởng thụ dục là được coi là thấp hèn nhất, nhưng cũng có 
người hưởng thụ dục lạc được coI là tối thượng, tối thắng, tối tôn, 
tối diệu. 

Đối với người tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo, sau 
khi tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo, kẻ ấy không tự nuôi 
thân đầy đủ, không nuôi cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người gØ1úp việc, 
cũng không cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn đề được lên cõi an vui, 
hưởng thọ lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu; kẻ hành dục này so 
với các người hành dục khác là thấp hèn nhất. 





?° Tương đương Paãli: A. X. 91. Kãmabhogl. 


194 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Đối với người tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, sau 
khi tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy tự nuôi thân 
đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người g1úp việc, cũng 
cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn để được lên cõi an vui, hưởng thọ 
lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Khi có của cải rồi, không đăm 
nhiễm, không hệ lụy. Đã không hệ lụy, không đắm nhiễm, thấy được 
tai hoạn, biết sự xuất yếu khi tiêu dùng, thì kẻ hành dục này so với 
các người hành dục khác là tối đệ nhất, tối đại, tối thượng, tối thắng, 
tối tôn, tối điệu. 

127. Kinh Phước Điền ?" 

Ruộng phước của thể gian 


Đúc Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Câp-cô-độc. 

Bấy giờ cư sĩ Cấp-cô-độc hỏi Đức Thế Tôn ở đời có bao nhiêu 
hạng người phước điên”. Đức Phật cho biệt ở đời có hai hạng phước 
điên: hạng người hữu học và hạng người vô học. 


Hạng hữu học có 18, là: Tín hành, pháp hành, tín giải thoát, 
kiến đảo, thân chứng, gia gia, nhất chủng, hướng Tu-đà-hoàn, đắc 
Tu-đà-hoàn; hướng Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm; hướng A-na-hàm, 
đắc A-na-hàm, trung Bát Niết-bàn, sanh Bát Niết-bàn, hành Bát 
Niết-bàn, vô hành Bát Niết-bàn, thượng lưu sắc cứu cánh. 

Hạng vô học có 9, là: Tư pháp, thăng tấn pháp, bất động pháp, 
thối pháp, bất thối pháp, hộ pháp, hộ tắc bắt thối bất hộ tắc thối, thật 
trụ pháp, tuệ giải thoát, câu giải thoát. 

Đó là hai hạng người làm ruộng tốt cho cư sĩ tại gia gieo trồng 
được phước đức lớn. 





2! Tương đương Päli: A. II. 4. 4. 
22 Pali: dakkhineyya, người xứng đáng được cúng dường. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 195 





128. Kinh Uu-bà-tắc ?° 
Pháp tu của người cư sĩ 


Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Câp-cô-độc. 


Phật nói pháp thoại này cho cư sĩ Cấp-cô-độc cùng với năm 
trăm cư sĩ khác. Nội dung bài pháp thoại nói rõ người Phật tử tại 
gia nếu giữ gìn 5 giới và 4 tâm tăng thượng (niệm Phật, Pháp, Tăng, 
G1ớn) thì không còn đọa địa ngục, cũng không sanh vào loài súc 
sanh, ngạ quỷ và các chỗ ác, được quả Tu-đà-hoàn, không đọa ác 
pháp, nhất định thăng tiễn đến quả vị Chánh giác, tôi đa chịu bảy 
lần sanh tử nữa, sau bảy lần qua lại cõi trời và nhân gian, liền được 
chấm dứt khổ đau. 


129. Kinh Qán Gia ?**° 
Oan gia trái chủ của mình là ai2 


Oán gia hay oan gia là kẻ thù của mình, của gia đình mình. 
Những người hay gặp tai nạn, khổ đau dai dắng từ tháng này qua 
năm nọ họ thường nghĩ rằng mình bị oan gia truyền kiếp, bị kẻ thù 
truyền kiếp đòi nợ. 7ruyện Kiểu có câu “Làm chỉ tội báo oan gia, 
thiệt mình mà hại đến ta hay gì ”, nghĩa là khi mình gây thù chuốc oán 
với người ta thì thiệt hại bản thân mình thôi, chẳng hay ho gì hết. 


Oán gia như vậy được hiểu là kẻ thù ở bên ngoài, là người 
khác, người mà mình đã gây thù chuốc oán với họ. Nhưng kinh Oáø 
G¡ïa, Đức Phật nói oán gia trái chủ của mình chính là... lòng sân 
hận. Mỗi khi tâm mình “bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân 
nhuế”, thì mình tự tạo, tự chuốc lấy oán gia cho mình. Có bảy oán 
gia như thế. Đó là nhan sắc không đẹp, giấc ngủ không yên, bắt lợi 





?3 Tương đương Päli: A. V. 179. Gihï. 
24 Tương đương Päli: A. VỊI. 60. Kodhanä. 


196 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 


lớn, không có bằng hữu, danh ô tiếng xấu, mất nhiều tài vật (không 
được giàu sang), sanh vào chỗ ác. Đây là những oán gia do mình tự 
tạo nên từ lòng sân hận. 


130. Kinh Giáo Đàm-di 5 
T)-kheo bị đuôi khỏi chùa 


Đàm-di, Dhammika thera, nguyên là một Bà-la-môn ở Kosala, 
quy y theo Phật vào. lúc rừng Jetavana được cúng. Sau khi xuất gia, 
tánh tình Đàm-di vẫn còn hung bạo, nóng nảy, rất cộc căn thô lỗ, 
sống ở trú xứ nào cũng mắng nhiếc các vị Ty-kheo, vì vậy các vị 
Tỳ-kheo địa phương đều bỏ đi, không muốn ở chung. Các cư sĩ địa 
phương thấy các vị Tỳ-kheo đều bỏ đi, không muốn ở đó, liền đến 
xua đuổi Tỳ-kheo Đàm-di ra khỏi các chùa địa phương. 


Đàm-di lần lượt đi từ tu viện này đến tu viện khác, nhưng vừa 
đến Tôn giả lại mắng nhiếc các Tỳ-kheo ở đó, họ lại bỏ đi và Tôn 
giả lại bị các cư sĩ kéo đến xua đuôi. Cuối cùng Đàm-di đến tinh xá 
Kỳ-viên, yết kiến Thế Tôn. 

Tại đây, Đức Phật dạy Đàm-di: Tỳ-kheo bị người mắng nhiếc, 
không mắng nhiếc lại; bị người sân giận không sân giận lại; bị người 
quấy phá, không quấy phá lại; bị đánh đập không đánh đập lại, như 
vậy gọi là Sa-môn trụ Sa-môn pháp. 

131. Kinh Hàng Ma ?° 

Liên minh ma quỷ 

Đức Phật trú tại Bạt-kì-sấu, trong núi Ngạc, rừng Bố, vườn Lộc 
dã. Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đang coi việc dựng thiền thất 
cho Phật. 





25 Tương đương Päli: A. VỊ. 54. Dhammika. 
2 Tương đương Päli: M. 50. Märatajjaniya sutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 197 





Trong khi Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đang kinh hành thì Ma 
vương Ba-tuần hóa hình nhỏ xíu chui vào trong bụng Tôn giả. Tôn 
giả nhập định thấy và biết rõ tâm ý của Ba-tuần. Ngài gọi Ba-tuần 
hãy mau đi ra và khuyên chớ có xúc nhiễu Như Lai, cũng chớ xúc 
nhiễu đệ tử của Như Lai, đừng sống mãi trong sự vô nghĩa, vô ích 
mà phải tái sanh ác xứ, thọ vô lượng khô. 


Khi Ba-tuân đã ra khỏi bụng và đứng trước mặt Tôn giả, Đại 
Mục-kiên-liên nói cho Ba-tuân biệt vai vê của mình vôn là cậu ruột 
của Ba-tuân vào thời Phật Câu-lưu-tôn. 


Thuở Ấy, Đại Mục-kiền-liên là một Ác ma, đã nghĩ mọi cách đề 
chi phối một người đệ tử của Phật Câu-lưu-tôn là Tôn giả Tưởng; 
còn Ba-tuần là con trai của em gái ngài, tên là Hắc. 

Lúc đầu, Ác ma xúi giục các Cư sĩ, Bà-la-môn mắng chửi, 
đập phá, rủa sả... Tôn giả, khiến Tôn giả đầu bị thương tích, y rách 
toạc, bình bát bể. Các Cư sĩ, Bà-la-môn nghe lời xúi gục của Ác 
ma sau khi mạng chung đều sanh vào địa ngục. Phật Câu-lưu-tôn 
thấy vậy liền dạy các Tỳ-kheo hãy phát khởi “tâm tương ưng với 
từ, không kết, không oán, không nhuế, không não hại, rộng lớn bao 
la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tắt cả thế gian, thành tựu và an 
trụ. Tâm bi, hỷ, xả cũng vậy. Với tâm ấy khiến Ác ma không thể 
chỉ phối”. 


Mắng chửi, đánh đập, rủa sả... không chi phối được Tôn giả 
Tưởng và các Tỳ-kheo tinh tấn, Ác ma liền xúi các Cư sĩ, Bà-la-môn 
phụng kính, cúng dường, lễ sự đề lung lạc họ. Các Cư sĩ, Bà-la-môn 
nghe theo lời xúi giục của Ác ma phụng kính, cúng đường, lễ sự các 
Tỳ-kheo tỉnh tấn, sau khi mạng chung đều sanh lên cõi trời, sanh 
vào thiện xứ. Đức Phật Câu-lưu-tôn thấy vậy liền dạy các Tỳ-kheo: 
“Hãy quán các hành vô thường, quán các pháp hưng suy, quán vô 
dục, quán xả ly, quán diệt, quán đoạn, để cho bọn ác ma không thể 
chỉ phối”. 


198 TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 





Bằng cách này, Ác ma cũng không lung lạc, chi phối được Tôn 
giả Tưởng, nên đã hiện thành đứa bé cầm gậy đánh vào đầu Tôn giả 
Âm. Đức Câu-lưu-tôn nhìn thấy người đệ tử của mình bị hại mà vẫn 
điềm tĩnh đi theo sau Phật như bóng không rời hình liền nói: “Ác ma 
thật là hung bạo này có đại oal lực, Ác ma nảy không biết vừa đủ". 
Câu nói chưa dứt thì Ác ma đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khô. 


Ma vương Ba-tuần nghe đến đây thì trong lòng hết sức rúng 
động, kinh sợ, khủng khiếp vô cùng, tóc lông dựng ngược, bèn 
hướng đến Tôn giả Đại Mục-kiền-liên xin kế cho nghe những cảnh 
khổ ở địa ngục. Tôn giả Đại Mục-kiền-liên kế cho Ba-tuần nghe. 
Nghe xong, Ba-tuần sầu não bỏ đi. 


Nội hàm câu chuyện Tôn giả Đại Mục-kiền-liên hàng ma cho 
chúng ta thấy rõ bản chất hung bạo của các thế lực xấu ác, luôn tìm 
mọi cách đề khủng bố, mưu hại, hoặc mua chuộc bằng tiền tài, danh 
lợi, địa vị... nhằm mục đích lung lạc chí hướng tu tập của những 
người xuất gia. Nếu không đề cao cảnh giác, không có bản lĩnh phi 
thường, người xuất gia sẽ đễ dàng bị rơi vào cạm bẫy của các thế 
lực xấu ác. 


132. Kinh Lại-tra-hòa-la ? 
Vì sao ngài đi tụ? 


Lạn-tra-hòa-la (Ratthapalo), một thanh niên con nhà giàu có ở 
thôn Thâu-lô-tra, trong một lần đi nghe Phật thuyết pháp đã phát 
tâm xuất gia, nhưng gặp sự chống đối của gia đình. Lại-tra-hòa-la 
đã phải tuyệt thực để tỏ ý chí quyết tâm xuất gia của mình. Gia 
đình đã huy động hết người thân quyến thuộc và cả bạn bè của Lại- 
tra-hòa-la đến để khuyên anh bỏ ý định xuất gia, sống đời dục lạc 
mà bồ thí, sung sướng tu phước nghiệp, nhưng Lại-tra-hòa-la nhất 





2 Tương đương Päli: M. 82. Ra†thapäla sutta. 


TỔNG QUAN VỀ BỐN BỘ A HÀM 199 





định không thay đổi lập trường. Cuối cùng gia đình phải nhượng 
bộ, chấp nhận cho anh xuất gia với hy vọng anh sẽ không thể sống 
nỗi đời sống phạm hạnh mà bỏ đạo hoàn tục trở về. 


Thế nhưng, Lại-tra-hòa-la không những không bỏ đạo mà còn 
thành tựu được lý tưởng, đạt đến mục đích mà một thiện nam tử cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình 
học đạo, là chỉ cầu hoàn thành vô thượng phạm hạnh, ở ngay đời 
hiện tại này tự tri, tự giác, tự chứng ngộ, thành tựu an trụ, chứng quả 
A-la-hán. Khoảng chín, mười năm sau, Lại-tra-hòa-la xin phép Thế 
Tôn trở về quê thăm cha mẹ. 


Trong lần trở về quê thăm gia đình, cha mẹ Lại-tra-hòa-la lại 
đem tải sản chât đông giữa nhà và một lân nữa khuyên Tôn giả bỏ 
đạo. Tôn giả khéo léo thuyêt pháp độ cho cha mẹ Tôi ra đi. 


Quốc vương Câu-lâu-bà nghe danh tiếng của Tôn giả Lại-tra- 
hòa-la nên đã đến viếng thăm và đàm đạo tại khu rừng Thâu-lô- 
tra. Tại đây, quốc vương nêu lên những nghi vấn của riêng mình, 
nhưng cũng cho thấy đó là nghi vấn, thậm chí là nhận thức của 
nhiều người, khi cho rằng một người xuất gia là vì một trong bốn 
trường hợp: bệnh tật ốm đau, già nua lụn bại, phá sản, và gia đình đồ 
vỡ. Thế nhưng, vua Câu-lâu-bà quán sát thì Tôn giả Lại-tra-hòa-la 
khi xuất gia hoàn toàn không phải rơi vào một trong bốn trường hợp 
kia. Vậy thì vì lý do nào, vì một suy vi nào khả dĩ khiến Lại-tra-hòa- 
la xuất gia? 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la cho biết, do thấy, nghe, hiểu biết từ Như 
Lai 4 tướng của thê gian: Thế gian này không được bảo vệ, không 
đáng nương tựa; Thế gian này nhất thiết phải đi đến sự già nua; Thế 
gian này không thường, cần phải bỏ đi; Thế gian này không có sự 
thỏa mãn, không có sự biết đủ, là tôi tớ của ái, nên đã xuất gia. 

Vua Câu-lâu-bà sau khi nghe Tôn giả Lại-tra-hòa-la phân tích 
về bốn tướng của thế gian thì cũng muốn nhẫn lạc như Tôn giả. 


